VU VAN MAU 
LUẬT-KHOA THẠC-SĨ, GIÁO-SƯ THỰC-THỤ 


NGUYÊN KHOA-TRƯỞNG LUẬT-KHOA ĐẠI-HỌC SAIGON 
LUẬT-SƯ TÒA THƯỢNG-THẤM SAIGON 


Cổ-luật Việt-Nam 
và Tư-pháp Sử 


QUYỂNI- TẬP I 


SAIGON 1973 


Tài liệu được chuyển dạng và đăng tải bởi Luật Khoa 

thư quán, với mục đích phục vụ hoạt động học tập và 

nghiên cứu. Không ai được sử dụng bản PDE này với 
mục đích thương mại. 


Thông tin liên hệ 
Facebook: facebook.com/luatkhoathuquan.vnu 
Email: luatkhoathuquan@®gmail.com 


_~.. . —^* 


.— VŨ - VĂN - MẪU 
„kuạt-khos Thạe-sĩ, Giáo-sư thực-thu 


Nguyễn: Khoa-trưởng luậtkhoa Đạẹi-học Saigon 
Luột-5ư Tòa Thượng-Thầm Saigon 


` ì ni b) # H b : 
-ĐUẬTI VIỆT - NÀ 
ki 
VA 
TỪ - PHÁP $Ử 
QUYỀN I — TẬP † 
' ` — Giảng văn dùng chủ cốc 


sính viên, không bẫn tại 
các hiệu sách. 
— Tác giả giữ bản quyền. 
———>—————c. 


SAIGON 1923 


s\ “ 
®, 9š. 2a ... Ề, ' 
_" ý 
. 
N 
—.. : | 
: 1N h ˆ . 
co svy vê» : 
uên, 
: š 
. 
° 
bả + 
«. ... ' . 
n . š 
x °, sẻ 
` mm 
- , . 


+ _ : 
: . 
- . 
t Ũ 
*; ` 
` 
' . ° 
“ 
+ 
. 
` - 
. 
* 
.- 
R . 
. °: 
. s Ù 
“ `. ‡ 
N " 
- 
. Ũ 
5 l¿ 
* 
? 
..- 
- 
` 
` 
: h 
+ 
` 
` 
4 
x 
? - 
. 
' . 
Ũ 
L 
~Ổ .. 
j š ˆ 
. 
. 
" 
. b 
: . 
Ũ ˆ 
- „ 
. 
: - 
&“ 
ˆ ` 
ˆ * ' : 
Ái s. Í 
. 
. l 
ˆ 
5 : | 
. 
D 
-_-——_SB_ .__—m— ` 
- . 
+ 


Là) 


" | TỰA 
Quyền Cồ luật _Việ-Nam uà Tư Pháp Sử cũng như 
-- ' quyền Cồ luật Việt-Nam Lược Khảo &nất bản mu năm trước, 


chỉ là một khóa bản khiêm tốn được soạn thảo đà bồi đấp 
một phần nào khoảng trống bi đát trong chương trinh nghiên 
cứu bởử' dạu luật, lừ hơn một nữa thế kủ. 

Đốt uới một dân lộc, trải mấu ngàn nữm pữn hiển, đã 


- €ó những trang sử oàng chống liún, đuồi Tống, kháng Nguêu 
_ đẹp tan mộng âm lăng của triều định Minh o¿ Mãn Thánh, 


lẽ dĩ nhiên cũng có những định chế pháp lý riêng biệt tiên biều 
tính thần bất khuất của dân tộc, 

Vậu mà, nền pháp luật cũ truyền. của ViệI-Nam, trong 
hơn bủy mơi năm nữ, chữ có ải học gi Pháp dịch thuật 
uả nghiên cứu, Thật là một khống khuuết tính thần sử một túi 
nhục'cho kẻ thức giả, 'rếun ngài na ẩn phối tiếp tục nghiên 
cứu tỉnh hoa pháp lj nước nhà qua các bản (lịch hay các luận 
đn' ngoại quốc. 

` Với thức ấu, soạn gia đã đề tảm sưu tìm tà khảo cứu 
tài liệu pháp tý cô thời, nhất là đối oới những thời kỳ œa xấm 
đầu kỦ nguyên, như đưới đời Trung Vương hoặc trả: uề nguồn 
œa hơn nữa, mà tro bụi của thời gian, hầu: như đã chôn pùi 
trong quên lăng. 

Nếu khỏa bản này đáp ứng được một phần nào nhn 
cầu trên, thực là một khích lệ quý giá nhất đối nới soạn giả, 


aqigon 35-07-1979 
VŨ VĂN MAI 


-—- = ———+—— =——=.“ 


. 
- ` 
: ° 
£ 
Ù : ' 
.$ : dẻ Ề 
š ˆ 
. s l 
ˆ 
. 
s -...® - ® 
s _—_ 7 v 
. Š “= ¬ - š . 
xã ".. =. 
* ' = l : 
* : : ' 
' * ° * = : 
- 
ˆ * k w ' ' : 
- . 
: * 
4. : 
` š k & * 
. E . - G độn c = 
: #° về 
4 bá ' l 
“ ì ỉ 
. f ` 
& `. * 5 
L - : ` 
. ` ' : 
“ 
- 
. > + 
- . 
: L 
* ... 
ä - 
- 
- “ 
# - 
* * ‡ 


ÁN 


QU 


HỪ 
zỊ 


ˆ 


' LUẠT KHOA 


F . 
š E x ` : ` 
Ũ ` . * " ` 
. } = 
` 
-'*® . š l 
- . 
- . 
. Ỷ 
- ˆ ',. . 
: . 
. 
* , . 1, . 
‹ 
ˆ ` : 
: Ộ ĩ +“, 7 
v ẽ - - š W 
` 
sẽ . 
. - ' ' 
. ä * -.* k ` 
* . „ £ ` - = . 
' . * + .~ x - 
` * - * * - * ' chIẤN ve 
.. . ^* * - š : k ` 7 "¬ k = 
¬ ° - .* 
ˆs5 : + .. 
“ . mộc : 
. ...à. h H 
: : : mà D 
. » ˆ ' 
: . : & 4 .. 
s š ` "ï ` 
* . ˆ °., s ` F Äk lá Â 
- . 
- F * ki lu, - 
h ` 
.-..* - : k 
& E 
.. ° 
- : # - - 
. = tả : - ˆ X 
. - ...... HẮ ' 
„ `. - + h . + ` 
- FE * ... Là. M 
: h - ¬ * - 
: . & Q +©Ổ - + š ` ", 
l „Ằ T 
* . ' . bá “. ở * k ` 
: Dnng VU " , 
R - 
. 
: n ` 2. VN, "`... 
ñ #«44 ._Ồ 
„ % “ - ˆ 
z * rộ *.c. - -- h 
ni - .. * M 
* j..” : ———— - _ - 
_— , 


\ 


ii" 


_fỈ-LUẬT VIỆ-MÂM VÀ TU-PHÁP' 3ử 


“Chủ 7= pháp lý của nước ta đã trải kho nhiều thử 
-_ thách, cam go trong lịth sử, 


rat Hời kỳ tự chủ, nước ta đã chịu sự đô hộ ` của Trung 
_ Hoa hơn Ì.000 năm, và sau thời kỷ độc lập, lại chịu nền bảo 
"hộ của Pháp non RỂ thế kỷ. 


Mỗi khi nền độc: lập chính trị không còn, thì nền độc 
lập pháp lý cũng tan rã với chính. sách đồng hóa của thực dân, 


__ -4Ñgày nay, nước ta đã phục hồi độc lập và chủ quyền 
lập pháp: Quốc Hội Việt-Nam có thẫm quyền làm luật. Tuy 


% nhiên, làm luật.theo tỉnh thần nào ? : 


Luật pháp của mỗi quốc gia khỏng những phải phản 


. chiếu trung thực tất. cả các điều kiện xã hội hiểu theo nghĩa. 


rộng, nghĩa là các điều kiện chính trị, kính (tế, văn hóa v.v.. 
mà còn: phải phù hợp với tỉnh thần và truyền thống dân tộc. - 


Đã đành rằng các điều kiện xã hội thay đồi tùy theo 


-_ thời gian, song dân-tộc Linh và truyền-thống pháp-lý của dân 
tộc là những yếu tố trường-cửu mà chỉ cỏ sự nghiên cứu cô 
-duật mới cho, ta nhận xét thấu đáo. 


Nghiên cứu cỗ luật Việt-Nam, theo tỉnh thần nói trên, 
' gỹ đem lại ít nhất bốn điều tch lợi. 


+ .. 


ˆ 
by ¬h ' 


Đông và. Ý )¬..-... AT. ~ In 
"há + "Trải qua các lặp ghế. bến đũa leb-sử- nền _Gồ-IẬtÿ : 
Việt-Nam. luôn luôn chứng: minh rằng nước ‡q tó một rền - 
păn-mỉnh: pháp-lú đặc, thù. Mặc dầu-cho tới thế lkkỳ- thứ, 19, ở, 
Viễn-Đông. thói. chung yà ở Việt-Nam nói riêng, nền ti  hưới ; 
Trung.Hơa đã được coÏ, như - khuôn -vàng thước : ngọc, nhữñÿ, 
ở Việt-Nà m trong; thời : -kỳ Bắc thuộc cũng như trong thời kỳ. : nỘ 
độc lập, ngoại ‹ừ một vài giai doạn auy-VÌ, tính lhần độc. lập» +7. - 
của cái lộc đã phải huụ một. cách hực rỡ qua những -Rét độc, VŠ Đh 
đảo của, các chữ„độ pháp-lj. Bài học lịch sử này đáng để tan cá 
SUY ngẫm trong giai đoạn hiện tại, vì biện. nay .nhà - làm laật “. 
dương có trọng trách phải soạn thảo những bộ luật mới Xe 
hợp với như: cầu đừơng thời mả không mất dân tộc tính. co lŠ 


2.— lệ luật tà` bức tranh thời-đại, - ghi rõ tồ chức: xã bội 
và gia đình trong mỗi giải đoạn, Hơn nữa, Gồ luật: còn biên 
lộ cả lâm lrạng bà phần tng phức tạp của người dân Việt 
trước những đữ. kiện wă-hội ha0 lịch-sử. Ñùư vậy, Cô: luật: sẽ, 
bồ túc cho những kiến thức của chúng ta về lịch sử đề hiều - „' 
rö được các sắc thái của đời sống hằng ngày của người đân. phù, 
trong gia đình vả xñ hội. Nếu sử kỷ của một quốc gìa liên . 
quan dến diễn tHến của dân lộc hơn là lịch sử của vua chúa - — Ì 
"thì Cỗ luật cần phải được nghiên cứu sâu rộng. mới thấu hiểu Í 
dược Việt sử, g4. ¬= .. 

3. — Một trong những ngành. mới trong luật học nhấm mục `.` 
‹- đích cao siêu tìm hiều tứnb lý của pháp luật. Đỏ là nền driết lý .. 

pháp luật đa philosophie du droit)- : " 

Về phương diện nảy; môn Cồ luật bồi bồ cho nền La lý | 
pháp luật pề 2 điềm : jg  d "¬ 

a/ Nghiên cứu Cồ tuật, chủng ta sẽ hiều được sự: .hình thành : 


*" 
và sự tiến hóa của những tục lệ cỡtrut uền, sự xây dựng phong 
phú trong thời dian những truyền thống về gia đình và xã hột. A. 


6 


{ 


ˆ Nhờ: ở những yếu tố ấy, đân tộc Việt Nam đã-kết thành một 
_ “thực thề thuần nhất và kiền cố mà không mội hiền. họa- nào : 


CÓ, thê phản chia được. 


h/ Trong lịch sự nhân lý của nước ta, cũng có một xài giai 


“đoạn,sny nhược. Tbí dụ: dưởi triều Nguyễn, bộ luật Gia Long 
: đã chép lại nguyên văn bộ luật của nhà Mãn Thanh. Song nếu 
s nhà. làm luật thời đó đã không làm tròn bồn phận đổi với dân 
, tộc, thì người đân Việt, trái lại, trong dời sống hàng ngày, đã 
"œ6 những phản ứửng lành mạnh nêu cao tỉnh thần bất khuất 


của đân tộc. Trong suốt triều Nguyễn, dán tộc Việt Nam, ngoài 
khuôn khô của bộ luật Gia Long, đã duy trì, dưới hình thức 
tục lệ, một phần lớn các điều khoản trước đây đã được ghi 
chép trong bộ luật Hồng Đức của triều Lê ban hàuh dưởi triều 
vua Lê Thánh Tông. - | 

Những dữ kiện lịch sử này là những bằng chứng hùng hồn 
tỏ rằng sự soạn thảo luật phâp là một công trình rất tế nhị. 

Nhà làm luật không thể vay mượn, trong những pháp chế 
ngoại lai những điều luật không phù hợp với thung cảnh xã 


hội và nguyện vọng của dân chúng. 


— Cô luật côn cống hiến cho ta tẩm gương lịch sử. 


Sơi sáng những nguyên nhân thịnh suy của nền-vin minh 


_pháp lý, môn Cô Juật sẽ giúp chúng la fránh NẠP những sự 
nhầm lẫn trong quá khứ. 
-Trong sách Luận Ngữ, cuối thiên Vì (thính, Không Tũ đã 


nỏi ; « Ôn cố nhỉ trì tân, thả đŸ ví sư hử s (1). Nhà triết học Đức 


Leibnitz cũng viết : cWjiện tại chứa đầu quá khử oà nững gánh 


(1) Luận Ngữ (Thiên VÌ Chính % #) : ï* dk ý dư 


.jp 5% s2 ® tlị & (Ôn điều cũ mà biết điều mới, có thê 
' làm thầu thiên hạ được). 


# , 
` 
„Ýy 


tương laý, » (2).Chinh trong tinh thần tim hiểu hiện tại, và xử co 
dựng tương lai, chúng ta phải trở về nguồn; hòa mình vào. đuá 
khứ, ôn lại bài học kinh nghiệm đã có trên IHấy:- ngàn năm ˆ Hà 
một bài học mà dân tộc. VN Nam cỏ quyện hãnh XE iệc trước - gt 
lịch sử“ nhân loại. W Sh 
Tìm hiểu và phát hy tỉnh thần dân tộc Íña một" công cuốả 
thiết bách trong giai đoạn, hiện, tại: hơn lúc nào: hết vi hiện: thời. ' . 
thế giời đương hghiêng ngửa trong, cơn phong ba tranh: chấn ï là ID 
ý thức hệ và bị lôi cuốn mãnh "liệt vào những trào, Tựu: hoãn: bự 
(oàn xa. lạ và cách biệt đối vời tÁ tính, và tư dÿỀn thống của. " ¿ 
dân tộc, 1 ` 


: Nội từng chương trình. ˆ | lÂy n 
Với tỉnh - thần nói trên, khỏa bản này: cố tHÂuU góp những 
rét chính yếu của nền văn mhỉnh pháp lý cỗ truỳền. Túy;nhiên, : 
để các, 'sinh viên cỏ thề tiện so sánh với các định chế” phầp: 
luật hiện đại, chương trinh Cỗ luật Việt Ñam được phân phối. = nh 
-làm 8: giảng khóa bán niên mà nội dung tương đương với: 
chương trinh Dân, luật hay Hình luật của mỗi điền họé,.. : 
1/ Chường trình Cổ luật năm thứ Nhất : ¬- Đa 
— Cổ luật, Việt lam qua các thời đại. "¬ 1n: 
—— Luật gia đỉnh trong Gồ pháp. : 
Sí Chương trình Cá luật năm thứ Hai : 
— Luật nghĩa vụ và khế ước trong Cả. lường 
“h„= Hình "luật trong Cô pháp. Ỉ 
5/ Chương: trình “Cổ luật năm thứ Ba : ằM.... 
_—-Luật tài sản trong Cô pháp. | LH Vy 
— Luật hóỏn sản trong Cô pháp. - 
— Tuật thừa kế trong Cô pháp. 


(2) VŨ-VĂN-MẪU. ân luật khái luận, ïn lần thứ ha, Saigon 
7961 tr.3(, Dân Tuật lược: È giẳng 7967 tr:20. . 


v: . ` 
\ 


Š 


ịa 


¬ 


Ù * : 
¡ CH ƯƠNG DẪN NHẬP 


LIÊN HỆ GIỮA NGUỒN sỐC DÂN. TỘC 
'VÀ CỔ. LUẬT VIỆT NAM 


"Nghiên cứn về bê luật .Việt Ñam, cần phải giải đáp Hộ 


_" vấn đề tiên quyết liên hệ đến nguồn gốc dân tộc. Về điềm này 
--lịch sử. tủa nước ta chỉ còn ghi lại những huyền thoại mông 
hạn, lung, nếu không phải là mờ äo. Điều này cũHg không có gì lạ, 

Ề vì bộ sử chỉnh thức đầu tiên của Việt Nam ` tới được soạn 

rả dưới' đời Trần (1272) thì, làm sao không có những điềm 


thiếu sói và đảng nghỉ ngờ về Hhững-biến cố xẩy ra từ đời 


' Hồng Bàng; nghĩa là trên đưới 4000 nắm trước ! Do đó, các 
_ Sử gia ngày nay còn tranh. luận đến cả tên hiệu các vna đời, 


Hồng Bàng là Hùng Vương hay Lạc Vương, và ranh giới của 


, đất nước mà .truyền thuyết KHỤCDẸ nhắc la rở rộng đến hồ 
Động Đình. 


- Nhiều học giả, cả Pháp lẫn Việt, đã chủ trương tằng dân 
bác Việt xuất phát tự nước Ngô Việt hoặc nước Niên Việt 


“ bên: Trung Hoa hoặc đi xa hon nữa, đã Suy luận rằng dân 


Lạc Việi cùng chung một tồ với người nước Sở ở Triết 


. Giang và vÌ vậy nên §ử mởi chép là ranh giới nước Việt 
hố giáp Động Đình hồ ! - 


.Nếu.trong khuôn khô quyền Cð Luật. Việt Nam vã Tư Pháp 


¬. này, chúng ta không thề đề cập đến các nghỉ tấn lịch 
_'gử Hên hệ đến hiệu vưa đời Hồng Bàng'là Hùng Vương hay 
Ấụ Lạc Vương hoặc đến ranh giới đất nước, thì ít nhất cũng phải 
. tìm hiều rổ nguồn gốc của dân tộc, 


Pháp luật bất luận của quốc gia nào cũng phải bhẩn chiếu 


Tự dân tộc: tỉnh, nhất là đối với định chế liên hệ đến gia đình và 


g 


* 
sẽ: - lỆ`;„ 


xã hội. Nếu qua thật dân-Ltộc Việt Nam - 'chŸ là một. ngành: “hận c; Hà 


duệ của một nước Việt chư hầu của' Trung „ Hoa đã di Cử, 
xuống phương Ñam, tht' Cô -luật - Việt Nam hà tất:còn là một.‡ hà 
đối tượng 'quan trọng đề nghiên. cứu, vì đã mang nặng từ. ụ _ 
trong bắn chất các sắc thái và. linh thần của Cô luật Trung Hoa... 


Nếu tri lại dân tộc Việt Nam ngay 'từ nguyên: thủy đã 
sinh trưởng tự chủ trên địa bản. đất. nước này, đã, biết anh 
dũng chống trả lại các làn sóng đi cư hay xâm lăng ào ạt trần - 
qua đất nước. để tranh giành quyền sống dưởi bỏng mặt : dười; 
thì những trang Cô luật: Việt Nam: chính Tả những. trang sÑ: 
vinh quang ghi chép sửé sống đũng mãnh của cát chế độ gia 
đình và xã hội cũng như các phong tục lành mạnh của dân tộc 
mà chúng ta cần phải tìm hiểu, Đó là. gia tài tính thần quỷ, 
báu của tổ tiên mà chúng ta phải' duy tri và phát: huy tích 
cực, nhất là trong giai đoạn hiện tại vì nền văn hóa và văn 
mình nước nhà đang đứng trước nguy cơ băng hoại bởi .các 
ảnh hưởng ngoại lai. Cuộc tiếp xúc với các nền văn minh khảc ' 
chỉ có thẻ là mét phương pháp phong phú hỏa bản chất đân, 
tộc và không phải là con đường nô lệ đề từ khước gia tài tỉnh:. ` 
thần của tồ tiên và các truyền thống tốt đẹp, nhất là-trong KH: n 
vực. pháp luật và các định chế pháp lý: 


o0ó 

Nguồn gốc dân tộc Việt Nam hiện còn là một. vấn đề chu . 
được giải quyết mỉnh bạch, mặc đầu nhiều lý thuyết đã được. " p 
các học giả chủ trương. ti n 

Lần đầu tiên chữ « Việt › xuất: biện chính thức Kong quốc: ¬- 
hiện nước !á dưới đời nhá Triệu. Sau khi chiến thắng An 
Dương Vương (208 trước kỷ nguyên) và sắp nhập hước Âu 
Lạc vào ba quận Quế Lâm, Ñam Hải và Tượng quận, Triệu . 


10. 


3 sinh 
_— 


„_.. 


"N L 


CÔNG _N tự xưng là Triệu Vũ: Vương đồng È đó ở 'Phiên Ngung, đặt , 
z: - quốc hiệu. là Naui Việt. Lý do nảo dã thúc dầy Triệu Đà chọn 
- Đố quốc hiệu Nam Việt? Phải chăng vì dân tộc Việt đã sinh 
+ trưởng ở trêu tt bàn này từ trước, nên Triệu Đà đã căn cứ 
› vào sự kiện ấy đề đặt quốc biệu ? Hoặc giả trong sự lựa chọn 
lý quốc hiệu này. Triệu Đà đã. tauốn nhấu ruạnh vào tỉnh cách 
ề độc lập của quốc gia mới đối với nhà Tần cũng như tính Ă 

cách đị -biệt của dân Ñam Việt đối- với Hán tộc ? 


` Đầu sao, việc đáng để ý, là một vị lão tướng của nhà - 
_—_ Tầu, sau khi lập quốc, đã dùng một quốc hiệu, trong đó cò 
3 chữ «Việt», không có liên-hệ đếu giòng dõi người Trung Họa ! 
Trải qua thời kỳ độc lập, chữ: Việt» còn thấy xuất hiện 
¡ rất nhiều lần trong quốc hiệu, gầu như liên tục : 
a} Nhà Đinh (968-980) điặt quốc hiệu la Đại Cồ Việt; 
b) Trong sử không nói đến nhà Tiền Lê đồi quốc hiệu;: 
©) Dưới triều Lý, Vua Lý Thánh Tôn chọn quốc hiệu mới 
- là Đại Việt. 
đ) Nhà Trần không thiết định quốc biệu mới; 
e) Nhà Hồ đặt quốc hiệu là Đại Ngụ, nhưng khi vua Lê 
'Thải Tô dẹp xong quân Minh, lên ngôi Hoàng đế (1428) 
thì đặt lại quốc hiệu là Đại Việt, 
Ð Đến khi, vua Gia long lên ngôi (1802) Sai SỬ sang cầu 


. .. phong Thân ï Tàu (1803) và xin đặt quốc biệu lả « Nam 
Việt » lấy lỷ rằng đất nước gồm cả bờ cöi An-Nam và 
Việt-Thường, Vua .Gia Khánh nhà Thanh định đặt quốc 
hiệu là An Nam để nhắc phở lại thời kỳ An-Nam đỡ 
hộ phủ, phưng sử bộ ta không chịu, GQuộc thương thuyết 
kẻo đải và sau cùng vua Gia Khánh nhà Thanh tuy 
không chấp nhận quốc biệu Nam Việt vì nhắc nhỏ đến 


1i 


nơi khác dưa lại ? : p so 


" +. 
$ c} ` * - ` * nề. Đi: _ ằ 
«sua NI ;..#* b j.. s T `. 4 rị! 
sẽ RẺ Sa 3) nữ ‡ ghi N, - s tứ, 
v° 


nông th sử tiên. hệ “đến” nhá ` “Tiện, và e` - sử hước 


, Hết 
“ta nuôi tham vọng. đòrn ngó Quảng Đông và Quảng Tây: LIỂ 
' hư” “Triệu Đà ngày xừa; những để đặt đão: ngiớc ‹ Đà h 


"'chữ thành quốc, hiểu Việt Nai và ngày 17 ; ;tHáng2 


đữm Giáp Tý (27- S2 MEP vua Giả 'Lanj E Đàm Bố; h. 


_ tớ trọng: dịch đức 


'g) Dưới Triều Minh-Mạng ' (1820-1840), quốe hiệu hi 


¡đồi là Đại - Nam. và tồn t tại suốt DONỆ nh kở, LG 


".. _M" .aẽ h5. .16. ` 4 


h) Từ khi trận thể chiến thử hai bùng nỗ, HHẾt chiệt 
_. '«:Việt-Nami » lại -được:toàn thể thế'giới, chú. ý - vĩ Ì công `? 


“cuộc chiến đấn anh đũng cửa đân-tộc Và hớn, m2 n 


' phần ba thế-kỷ này. - 


‹ 


Qua các biến cõ trong lịch-sử, quốc hiện nước tà Tác nào, 
cũng phản chiếu mọt ý thức dân tộc kia cường ,bất khuất. . 


Nguồn gốc đân Lộc Việt chúng ta ở đâu ? Lần đổ các trahg 


sử cũ của la và của Tàu, ta thấy cỏ nhiều doạn nói đến nước , 


Việt Thường sang đống nhà Châu bêu Tầu, hay nước Ngô Việt - 
của Câu Tiên hoặc nói một cách tổng quát đến già- -đình Bách:: 
Việt sinh hoạt ở-miền Nam sông Dương-Tử trong khi Hán- Tộc ' 
chỉ phát triển ở miền Bắc con sông này, Việt Thường, Ngô... 


Việt và Bách Việt có liên hệ gì.đến dân tộc Việt-NÑam trong lịch+.. 


: 
truc vư 

Tu. 44 

1“: 

h 

_ LÔ 


sử chắng , ? Dân-tộc Việt vẫn sinh trưởng trên địa, phận Bặc- ` = 


Việt và Hoa Nam hiện tại, hay do những làn: sóng. di-eư từ, 


. SHY luận theo các tài liệu được gi: khẩn trong các - SỬ › : ni 


sách, hoặc căn cứ vào những di tích khai quật được Ở, dưới, 
đất như xương người, các đồ bằng đá, bằng Hồng hay bằng. 


` cã 
* T . ` = 
12 "nh 
W TÊN 4 . 
. ` 


-,đất, bằng sành, các học giả đã đưa ra nhiều giả thuyết liên 
... hệ đến nguồn gốc các lớp người đã sinh trưởng trên dịa bàn 
nước Việt Ñam 'từ trước kùi có lịch sử, : 

Tuy các lý thuyết này có rất nhiều, trong chương này 
chúng tôi chỉ duyệt xét bổn lỷ thuyết được coï là chính yếu : 
"¬ li Lý thuyết của Léonard Âurousseau về cuộc di cư của 

.nguời Ư Việt hay Ñgô Việt sang Âu Lạc. 
`: 2 Lý thuyết của Claude Madroll về cuộc di cư của "người 
sẽ _" * Mân Việt sang Âu Lạc. : = 
- +3, Lý thuyết của các Học giả Đào Duy Anh và Hồ Iiữu 
Tưởng về sự di cư do thời tết. l 
4, Lý thuyết trong Ithoa khảo Cô học về nguồn gốc và 
diễn tiến dân tộc: 


`... TIẾT THỦ NHẤT. 
-LÝ THUYẾT CỦA t. AUROUSSEAU : CUỘC DI CƯ 
CỦA NGƯỜI Ư VIỆT HAY NGÔ VIỆT 


Trong bẳn địch sang Pháp văn của Bộ Sử Ký Tư Mã 
: Thiên tiột tác phầm Sử Ký được soạn ở Trung Hoan vào 
đầu kỷ nguyên, Edouard Chavannes là sử gia đầu tiên đã nghĩ 
"rằng dân tộc Việt .Ñam pgày nay cùng một nỏi giống với đâu 
_nưởc Việt hay Ngô Việt (Ù) ở vùng Triết giang ¡ nước U-Việt 
hay Ñgô Việt này đã nỗi danh một thời trong sử dưới đời Vua 
Câu Tiễn. Dựa yào những tài liệu rút trong lịch của Tàu, không 
những Lẻéonard Aurodssean đã trình bày giả thuyết của ông 

(1) Theo Trương điến Thủ, một sử gia đời Đường của Trung Han, 
chữ: Ứ Việt phải đọc là Ngô Việt (Sử Kỷ chính nghĩa). Xem Sử lý 
hội chứng khảo chứng : Shiki Kaiehu Rosbho cửa 'Fokigawa Eametaro, 
.quyền .41 trang 3a, 


13- 


_Chavannes thành một hệ thống cỏ về qui củ vàhợp lỷ hơn (1).....: 


` SỐNH... Ð (2). 


' 5 +, " ; 
. 
.h : .. : cx + S1, 


mà còn đi ngược đòng lịch sử xa hơn ông E. Chavannes, đề. `... 
tìm hiều rõ thêm cả nguồn gốẻ nước Việle ủa Cậu Tiền: nữa: : so Ự 
Bài, khảo lúận của' óng Léonard Auroussean đó thể:tóm ‹::: 
vào ba điềm : ” ˆ - . x... vn ¬ 
Điềm thứ nhất: Những người -ñgày nay mệnh dảnh là người TP 
Việt Nam cbỉ mới đi trú đến địa phận Nam Hoa và Bắc Việt vÀo'. - 
thế kỷ thứ 8 trước kỷ nguyên và sau thế kỷ thứ 4 trước kỹ nguyên. & 

ˆ mheo sách Hoài Nam Tử soạn vào khoảng 135 trước kỷ. 
nguyên, Tần Thủy Hoàng vì: tham mối lợi sừng tế, giác, ngà 
voi, lông trĩ và ngọc châu của 'đât Việt, sai quan Úy là Đồ: 
Thư, phát quân 50 vạn,.... đánh người Việt ; giết vua nưởe 
Tây Âu là Dịch Hu Tống ; những người Việt đều trốn vÀo, 
lùm bụi ở vởi-chỉim muôn, chẳng chịu cho quân "Tần bắt: 


` 
* 


Theo, ông L ÄAurousseau, nước Tây Âu chính là Bắc.Việt. 
ngày nay, Đề chứng tỏ điều này, tác giả đã trích xuất một: 
đoạn văn khác trong Sử Ký Tư Mã Thiên (Chiến quốc sách) ; 
«Cắt tóc, vẽ mình, khoanh tay, vắt áo giải qua trải, ấy là cảài' 
tục của người Âu Việt.» (3). Đoạn văn này đã được nhiều tác, 


giả chủ giải như sau ; ¬. Bề. vn 


(1) L.Aurousseau La premiỏre conquôte_chỉnoise tlœs pays anHả- ` -- “IÊ 
mites DEFEO XXIU. 138-214, Tác giả đã đề cập đến vấn đề nguồn gốc : 
dân tộc Việt Nam trong bài phụ. lục vào bài khảo luận nói trên 
tr, 245-264. TP - ljã S ớng 

(2) Hoải Nam Tử quyền 18 thiên Nhơn gian Huấn, t. 18a «Hựu lợi : 
ư Việt chỉ tê giác tượng xỈ, phi thủy, châu cơ, nại sử úy Đồ. Thử: ' 
phát tốt ngữ thập vạn... đữ Việt nhân chiến, sắt Tây Âu bịch Hu Tống, 
Nhi Việt nhần giai nhập tùng bạc trung dự cầm thủ xử, mạc thẳng vi 
Tần lỗ. Cf. BEFEO op. cít. XXII p. 122. : 

(3) Tiễn phát, văn thân, thác tỉ, tả nhậm, Âu Việt vị đân tục đã, R 


14 


kí 


% 
- TW 
chớ 
h 


_ 
.. 
rắn, 


nh 1) Theo lời chủ thịch của.Tư Mã Trỉnh (đầu thế kỷ thủ 8) 


¿ «Có lẻ nói rằng dân quận Châu NHai, Đạm nhĩ (Hải Nam) 


và ệt “gi là dân Âu ; ấy là người-Âu Việt ˆ -.... 


.:2) Rách Dư Bịa TH của Cố Dã Virơng (510-581) TT ri '`nư: 
„& tGinó chỉ là xử Lạc Việt đời Chấu; đời nhà Tần hgười là kêu 
* băng Tây Âu, dân xứ ấy vẽ mình và cắt tóc để trảnh khỏi 
- giống thuồng lưồng làm hại. Còn gọi là Tđy đu bạc, là vì xứ 
ấy ở phia Nam thành Phiên Ngung (Cantoh ngày nay). Người 
Việt vá người Âu Lạc đều thuộc họ Mị ö. 

3) Theo sách Thế- Bản, « Người Việt họ Mi, cùng chung tồ 
tiên với tgười nước SỞ » 

Theo ông L. Aurousseau đoạn. văn, của quyển: sử Ký. 
và li chú thích trên này chứng tỏ rẵng : 
ở vào địa phận Giao Chỉ; 

,b) Người Âu Lạc có tực vẽ mình và cắt tóc, họ Mi; 


a) 'Ñước Âu Lạc ở 


é). Những người nầy như vậy mới đến ở vùng Hoa Nam 
.(Quảng lông; Quảng Tây; Quảng Châu; l"hủúa Kiến) và 
„Bắc Việt vào thế kỷ thứ 3 và thứ 2 trưởc kỷ nguyên: 

Điềh: thử hai : Dân Việt ở Ẩu Lạc là dân nước Việt của 

„ Câu Tiễn từ Triễt giang đt trú đến. 


"Vẫn theo sách Sử ký của Tư Mã Thiên, tổ tiên của Vua 


ẳ nước Việt ở "Lriết giang, cũng có tục vẽ mình và cắt tóc (L). Hơn ` 


Ũ 
PB, 
. 


nữa, . một quyền sách cô khác, Việt tuyệt Thư (soạn vào thế 
kỷ thủ nhất sau kỷ nguyên) cũng chép rằng: « Câu Tiên làm 
vua một nước ở theo bờ Đông Hải và cai trị dân Man đều yẽ 


: “mình, 5 


Đồng Lên, đồng phong tục, hơn nữa đông lọ Mi, các tiêu 


+ chuần nảy, theo l.. Aurousseau, tỏ rõ rằng hết thầy dân Việt ở 


—— (1) Sử Kỷ q.11,L ta, 


: ` 15 


' ¬- ph huy 2 
Hon Nam và Bắc Việt PIHb Tản đông giống với đân: "Ôi Và VỆ 
của Câu Tiển. :, ` 
Dưới triều Câu Tiễn bê kỷ: thứ 5 trước kỷ nguy#à) nước.' mg - 
Việt đương ở vào thời kỳ ;cực: thịnh,, phía Bắc gồm cả- (Giang SẾ 
Tô, phía. Nam tiếp: giáp tỉnh Sơn: “Đông, ... 
“Trong sử, tường dùng đanh từ.Ữ Việt hay Ya Việt “hoặc 
Ngô Việt. đề chỉ nước Việt của Câu Tiễn, . 
Nhưng sau khi Câu Tiễn chết, (—465)' nước Việt bắt - đầu : 
suy vi, bờ cổi mỗi ngày thâu hẹp và đến, năm 379 chỉ còn 
lại có địa phận tỉnh Triết' giang. .Bến năm —333; nước Việt. 
lại bị nước Sở thôn tính. €on cháu Câu Tiễn phải vượt. qua” .. ti 
dãy nủi Đại Du Lãnh để tràn xuống miền Hoa Nam và bắt đầu? h”: 


Ũ 
h 
ự 
TẾ, 
+ 
tr 
LC 
` 


một cuộc đi cư vĩ đại, 

Theo Sử ký : «Sau suộc tai biến đó, ` Việt bị phân tân 
cou châu các chỉ đũa bọ nhà Vưa tranH giành quyền bÌnh,. 
người thì làm vua, kẻ làm chúa. Họ chiếm giữ miền duyên, . 
húi phỉa ham Triết giang.» (1) - ' 

Theo 1. Atirousseat, tài liệu này của Tư Mã_ Thiên. ` _ 
biện giải lại sao có. nhiều bộ lạc người Việt sinh trưởng LH .v ý 2 
mắc ở vùng Hoa Nam tróng thế kỷ thứ 3 trước kỷ HẾU SẺ mà: 
người Tàu quen gọi là lách Việt, 

Trong đảm Bách Việt này, có bốn chỉ nhánh phủ cường 
đảng kê nhất : 

1T. đất Ôn Châu (phia nam THẾ: giọng, là nước lò pg 

| Đông ải. : : 

2— Ở Phúc Châu, Tuy ền nhà a (Phước Kiến), Tà nước Mân, : 

Việt. AN.., : " 

3— lộ Quảng Châu (Canton), theo hạ lưu sông Tây giang là m.... 


“.... 


Ỷ : ẮĂ 


(1 Sử lý q. 41. tr. 4Ù' - . X. 


15 


‡ -» - 


[ng 


+ 
" 


hủ l 


ppt phla am. 


` „? 


'và Quảng 


s.. 
lở “ 


+ Vẫu':theo ông L. Aurousseau, thÍ 4 hước Việt, trên này có. 
"8 đã. được thành lập yào cuối thế kỷ ' thứ 4, và đầu thể kỹ, 
š¡ thứ Ö trước kỷ nguyên, vì người ta đĩ nởi: tời Nam Việt trong. 

ˆ sách “Trang Tử và nói tối Lạc Việt đưởi-đời nhả Chu. 

Ba nước Việt Đỏng Hải, Mân Việt và Nam Việt thường gọi 
„lá Tam Việt lần lượt 'bị nước Tầu thôn tính. Chỉ riêng 'có Lạc 
„. Việt vì ở xa phía Naun nên thoát khội tai nạn ấy và vẫn độc lập: 
'ở thế kỷ thử ổ: Đến đời Tầu, bậc Việt được gọi là Tây Âu, hoặc 
-8ụ Âu Lạc bay Âu Lạc. Theơ ông L„ Aurousseat, danh từ này 
. chứ: ng tỏ mỗối- tàng buộc thiết tha giữa dân tộc Lạc Việt và dân 
Việt ở Ôn Châu, vì trong khi Tây Âu được dùng để chỉ-Âu 
Lạc, thì Động Âu vẫn thường được dùng đề chỉ dân Việt ở - 


“Ôn Châu., 


Nỏi tóm lại, cá 


Tây, '—_ 


e dân Việt ở Ôn CHiân, 


nước, Năm Việt, ngày sau lan rộng ra -nhÏa Tây và 


Từ, -Á. Nước lạc Việt hay Tây Âu được thành, tp ở Bắc, Việt, 


- 
Ù 


Phước Kiến, Quảng 


“Chấn, Bắc Việt đều cùng một nòi giống. Dân tốc đã phải dấn 
bước phiêu lưu về phía Nam vào thế kỷ thứ tư, sau hkhỉ lĩnh 
tliồ. bị, nước Sở thôn tính. Trên đườug di cư, họ đã ngừng 


- tp mà người Tàu quen gọi, là Bách Việt:, 


_ Biềm thứ 'ba : 


- bước hãi hồ, đề thành lập tại nhiều nợi các nước Việt biệt 


Sau khi suy luận rằng nước Âu Lạc cùng 


k mước -Việt ở Triết giang đều cùng một tổ, tác giả đã đi 
b- Ngược, đồng lịch sử xa hơn, tiữa đề hiểu biết. thêm. về nguồn 


Xa. 
. 


: ⁄ ngốc. của -đdân Việt. 


'Theo-L. Ãurousseäu, thì nước Ứ Việt vốn thuở xưa cũng 


”nhữ người Việt, ` 


? 


c3 ¿ chỉ l một chỉ nhánh của nước Sở. Người Sở cũng có họ Mị 


_. 


4 Váy ¬— 

cv... nh là, nhai W \ TẾ nà ` . xxx - 

KT, ¬. ¬—-~. quy tig) Sa ` St EU «ý 
: _ 


Z INN thứ nhứt nước. ' gẩ? được NI. 'chép trong" Sử Tâu., là 


vào thế. kỷ. thứ, 12— 1L trướẻ.. kỹ nguyên. . LãnH, thô “ước Số ch n 


. lúc bấy giờ bao gồm hai bờ sông Dường Tứ, lượng: ẳirơng với ù : ch 


“địa: phận hai tỉnh Hồ Hắc và Hồ .Ñám hiện, naÿi; : NhiềH š khi, 


N nước, ,SỠ, còn Í 'cường thịnh và „iãnh Hỗ: còn. *làhh: Iyữờng 
ị hơn nữa. “Trong; Sử Kỷ” ' của,TưỆMã: Thiên, quyên: '408phápj, 
vriêjg về: nước Sở, 'ghỉ rắng vào thế kỳ thứ 9. trưởẻ kỹ: igủyêh(!: 
cỏ' một vúa nưởc Sở đã: 'chiếm đất Đương Việt, nghĩa là: Tùng: P 
- Triết giang ` : mà, sau này Jlà địa: bàn ; -củn' :ntờo Việt: II: . 18, đó, 
đân Việt ở' Triết giang và dân Việt .ở Âu. Lạc đì cũng: Hò tiểiP: 


với dân nước Sở. Theo. 1. AurOussea, sự suy luận; này xấU, nà. ` 
. phù ! hợp với .truyền thuyết và lịch: sử của Việt Naunr ghì,. .chép '; # . 
rằng nước, Văn: Lang tiếp giáp hồ Động Đình và đất: lầa' Thụe ` LảNg 


vì lãnh: thồ nước. Sở ổ-lưn vực sông Dương Tử, lan, trằn' trên - 


địaphận hai tỉnh: Hồ Bắc và Hồ: Nam, một bên bá thành Bội - .“. 


Xương, một bên là Hồ Động Đình. : '  Ñ.. 
Đồ tồng kết, ba điềm trong 'giả thuyết của ` LễonaPd.": 
Aurousseau có thê tôm tắi nhự sau : Nước Sở được thành lập?! 
trong Sử ký Trung Hoa. uảo thể kỹ thứ 12 tr ướẻ kỷ nguyên... 
Đền thế kỳ thứ, 9 trước kỷ ngu gên,, một ` chỉ: nhánh, của nước 
'Số: đi xuôi theo» dòng sông Dương Thụ thành lập nước VIỆT: 


. hay Ngô việt 'ở¿ Triết Giang. Tới năm 339 trước. k nguyÊh 
nước Việt bị nước Sở thôn tính Uả dân Việt đại đỉ cư ` ĐỆ:: 


pùng Hoa Nam. uà ` Bắc Việt. Như uậu người Việt nước Ẩn. Tạệt: '. nh 


là giỏng đöt Bách Việt, bà 'uốn càng chung mội tồ, giên ` CC? 
dân tộc nước Ư Việt (hay Ngô VN Đà: nước Sở. Hs 


PHÊ BÌNH LÝ THUYẾT CỦA 1. AUROUSSEAU” 


. LÝ thuyết của lL. Auiroisseau ,cũng “nhh ý: kiến của: đều, Chả-:, 


xannes đã mở rộng phương. bường. về 'phí& Bắc. nườc, Tâu xã 


18. 


này” 


z , ..® 
* bí Ầ 


+ . 
v ` ' “# ad 


bi “am tguồn ĐðÕc của dân tộc ViỆL-Nadn, Phải chẳng là một: sự. 
© tinh CỜc mà dàn. độc ta cùng thang chủng tột tên với dân hước °. 
+ Việt ở. Triết Giang. hay xa hơn nữa trong quả khứ, với dâu Sở .- 


TH thành lập tiước Dương Việt cũng ở vùng này? 


.- Ngoài những sử liệu do ông 1. Aurousseau dẫn chứng, ông 
2rê & 'Củi-Thiệp. nhấn mạnh vào điểm là các vua Sở buồi đầu 
¡ cũng mang hiệu Hùng cả, như'các:vua đời Hùng Vương, Hồng ì 
_ ; Bảng. Sau đây:là danh sách các vua nước Sở :' 
` ` = Hùng-Dịch :(1122-1078 trước kỷ PHnẾ. 
Š .. J— Hùng Nghệ (1078) 
_-8— Hùng Đán (1052) 
4— Hùng Thắng (1001) 
9— Hùng Dương (946) 
6— Hùng Cừ (887) . 
7—. Hùng Duyên (876) 
8— Hùng Dõng (817-837 trước kỷ ngưyên) V.V... 


"` 


Hơn nữa, nước Sở đến năm 659 trước kỹ nguyên còn gọi 
' đà Kinh Man; và Hùng Cừ đã minh thị không nhà nhận mình 
; là: dông đõi của Hán tộc, khác hẳn với các tr uyền' thuyết COÏ". 

'các vua Sở là con cháu vua Chuyên Huế của Hản tộc ; « Ta là 
“man tà, khống cầu chức trớc của người le Hoa bau cho 
: = sống và người chết » (1). 


mr „ - "Mặc dầu lý thuyết -của- ông Lẻonard 'Âuroussean có vẻ hấp 
ˆ dẫn, lỷ thuyết fíy cũng 'đã bị nhiều tác giả chỉ trích vì 'trải với 


,Hưực tại lịch,sử Việt Nam., ˆ : ' 


,.()-LÊ Ghí Thiệp thượng dẫn Văn Hỏa Nguyệt San số thắng: 3 và 

SN sân 19ã9. — P, Atbecrt schepe. Histoire du royaurne de Tehou p. 10 

¬- :'& đè suis thổ Man-[, je ne Veux aucun (le œes noms, ảuctin de ces tr CS 
` Kẻ _ -¡gúe le GHỈnois đónnenf aux viyants et 8x triorL. y 


+ *a, - - 
Lin * P $, 
tt. F . H *. 1 
... ` ˆ 
ĐÔ, , P x ° N 
¿ . 


4 

có l tệ) lẾ- ` Íạ. ... 
h - `* Set vụ , ¬ 
¬ ` 


na) Diễm làm: tfa ngạc: -nhiênÈlà chỉnh ú ông: I1.ê Ghf ¡Thiệp số ý 
khi đã viện đẫn thêm tài: liệu cho thuyết củt Dị AtIY0s§eaui<. ¬ 
lại chống đổi với quan điểm này. Theo Ix Aurousseau, nhóm 
người Việt chỉ mới. tới định, cư ở-vùng Bắc Việt ngày naW,-s SA: 


. s¿ 
Ù su TY .. %, “sứ 
vs UMỦ VẤ 


khi nước. ỨỬ Việt.hay Ngô Việt: :hị: nước Số thôn tinh; nghĩa Tàn 


sau năm 388, trưởc kỷ nguyên. Một: mặt khác lịch - 'sử lại ghi”. re ñ 
rằng chả Thục ương là.Phán năm ,2ð7. lrtrớc kỷ nguyên đã, 
chiến thẳng vua Hùng Vương thứ 18 để lập thành thưởc Âu Lạt . 


thay thế nước Văn Lang. Ñhư vậy; nều quả nguồn gố6 'dân 


Việt nước ta là đân Ngô Việt ở Triết giang đi cu tới, thì nhà 


Hồng Hàng chỉ lâm -vua được trong khoảng 333-257 — 76 năm _ 
nghĩa „ trung bình, mỗi vua trị vì được, hơn bốn nắm, 


Vì vậy, ông Lê Chí Thiệp cho: rằng, “lý thuyết. của “ông l 


Aurdussean chỉ có thể áp dụng .được cho nước Âu. Lạcz mà: 


_Nếu là người Việt thì phải có bằng chúng: và lập luận' khảe.:c. 
Nếu ta ngược giöng thòi gian trở lên đời các vua Hùng, thì ta: 


- 20 


không thể áp dụng cho nước, Văn Lang (Í) : « Ta cỏ thề đề kết 


rằng vua An-Dương-V tương và dân nước Thục củả vua nầy là, 


người Việt vậy. Còn người Văn Lang phải là người Việt chẳng II 


m* 


VII,,,Đ® ý 


gặp một vấn - đề. còn nguyên vẹn như một miếng. đất hoang - bộ 


! ;... + 
t Âm... 


b) Trong bài khảo cứu « Tiến trình hình thành. của đân - 


tộc Việt Nam » (2) ông Nguyễn Phương đã đưa ra "ba luận cứ. 


*, 


k 


khác đề bác bỏ lý thuyết của ông Ï.. Aurousseau. _„, 


(1) Lề Chí Thiệp: Gốc tích đân tộc: Việt Nam hượng dẫn. Văn Hóa 


Hưuy ật San số thàng Ũ năm 1958 mm. 8 


Sự Nguyễn Phương. Tiểu trình hình Lhành ' của dẫn tộc Việt Nam, ‹ : 


“ế 


Tạ p chỉ Đại Học Huế, tháng 4 nắm 1963, trang 164. 


` - š ˆ 


- ).Dân Lạc. Việt không phải là -tŠ tiền của đân: Việt Ñaũi, 
& vị hai: dân Lộc lthảc nhau-cä về phương điện nhân chủng, cả 
về phương diện phong tục, tôn giáo, xã hội.» 


2) Ông. I. Aurousseau. đã đồng hóa một cách sai lạc hai 

. dân lộc Âu lzgé.và Lạc Việt. Nếu quả theo Địa Dư Chí trả ỏng 
*,AuFousseau đẩ dẫu xuất, tên Lạc Việt có tự đời Chu, và vẫn lồn 
: tại dưới đời Hán, thì tại sao giữa bai thởi kỳ này nhà Tìn, lại 
không dùng đến tên Ấy, mà đồi ra Ân lL.ục ? « Tiên Hản Thư(1) 
vừa nỏi đến Tây Âu vừa nói đến Lạc Việt, như là hai dân khác 

_ nhau, và không chỗ nào. cho biết đân này với đân kỉa là một, 
Về phong tục: thì rổ ràng hai dân không giống nhau, Không 
biết đân Lạc Việt có vẽ vào mình hay không, vì Không có 
di tích. gỉ đề lại chứ chắc chắn là họ không - để tóc ngắn như 
người Tây Âu. Các hình vẽ ở trống đồng và các di vật của 
văn minh thời đó cho biết là dân Lạc Việt đã đề Lóé dài,» 2). 


8) Không phải là một đanh từ có ý nghĩa nhân chủng như 
. thuyết của ông L. Âurousseau, chí "Việt thực ra bao hàm một 
-ÿ nghĩa địa lý. «Thật vậy, Việt ở đây đánh đấu một giai 
-đoạn .Ñam tiến. mỏi của đân Trung Hoa, và có nghĩd là bên 
kia sông Dương Tứ» (3). Dựa vào ÿ kiến của ông Paul 
'Eranéastel, (4) ông Nguyễn Phương đã muốn giải thích nguồn 
gốc dân tộc Việt theo nghĩa đen của chữ Việt ; &Vi¿f» nghĩa 
“Ạ) cEượty. Chữ ấy đã được dùng đề chỉ tất cả các đân lộc đã: 
-vượt. qua. S608. Tương, Tử, không nhất thiết phải. phát. sinh 
từ: một lui gốc và cùng chung một phong tục. Do đá, 


- ( Tiền Hản Thư q.95. 5a; Hậu Hản Thư q. 2{, t. 10a 
(2) Nguyễn Phượng, thượng đẩn trang 165, 
()- Nguyễn Phương thượng dẫn trang 165 : 
l 4) Paul Francas!el XP DHIPE du Vielnans Efute6. .À\Sic, 13 ; tr, 338. ' 


` 


+ Ề 
" 


cChúng la vừa thấy sự 'khảể nha gia dân, Lạc' Kiật _ lơ : 
âu, chủng la còn nhận được sự khảc,nhau gifta dần: này với . 


` 
'M h 4 _Ế đệ, ` 
ẩ š , 
. tà 2 
; 


dân Mân Việt trong lời “Triệu -Đà lâu, liên Đế về việc, mạo lã 


“muội: xưng đế». ŒÓ. kc ` kệ: _— "` tì „8. : 


-; Ngoài ra, chủ trương rằng : CÁC „ dân "Bách Việt "ã đo. đÂNc 2: K. 


Việt ở Triết gÌang phân tân di cứ. đi các nơi, sau khi nưới ` 


'§ở thôn tính lãnh thồ.của Ngô Việt, Tả. Một điều Ihó đúng, Sự. 
thực, vì lẽ. đân. một nước bé, nHữt, 'hước › Việt, đã hao: mòn; ÝÌT 
chiến tranh, khỏ có thể tĩng số lêti nhiều và đi xa. được ¡hư l 


VẬY « trên con đường lắn cư đau khô và lrở ngài. 5. 


Các lời phê bình này có xác đáng không ? ‹: - 


. 1), Có một vài điềm phê ĐEN không, xắc dáng c cần. h ph : 


khách quan gạt bỏ : 


a) Trước hết, thiết tưởng nên: bàn ngay đẩn. TT: cử cần 
cú vào ngùĩa đen chữ Việt. Một sổ ác giÃ. đã có xu hướng 
tìm hiểu. chữ Việt theo từ nguyên : -_ Việt là vượt qua. Do đó, 


chữ Yiệt tất nhiên phải chỉ tất cả. các dân tộc đã vượt qua ˆ 


ông Dương tử. Lý luận như vậy có vẻ hoa mỹ, 'nhưng trải 
li , không phù hợp với thục tại lịch sử. Trong khi -đân Hản 
tộc sinh trưởng ỏ- lưu vực Hoàng -Hà, thì cũng có, những: nước, 


khác đồng thời sinh hoạt ở miều Nam sông Dương Tử Những. Na 


dân lộc này không phải là dân Hản, .tộc., vượt qua sông: Dương ~,. 
tử để đến định cư ổ đây mà vốn đã sinh sống ở đây từ bao, '; 


nhiêu thế kỷ rồi ! Nỏi cách khác, nếu phải giải thích tên Việt 


theo nghĩa đen của nó,.thì lý thuyết này chỉ có thê áp dụng 
được cho !qhững người dân Hán tộc đẩ vượt sông Dương Tử- 
xuống, TIẾN Hoa Nam,- nghĩa là Lừ đời ,nhà J0, mà: thôi, vì: 


—————— 


(1) Theo ông Nguyễn Ehương : Sử Kỷ 113, 2a, 


-22 Ề 


'.o-.g~^x Ả": “ - “1 * „4N ~¬ 


‹ Để + G 
sW : ˆ ,' 
'LẬC v2 + . * ` 
NI , ¬ 


hị Ú ¿eo thời kỷ 8y, không có lâu sua đi cư lặn Biiếc dân Hán 
# tộc Vượt: qua sông ấy cải Trái lại;:từ thượng cổ, dân tộc Bách 
p: gộy" Việt vẫn sinh trưởng, tồn tại frên đất Hoa Nam. Thực tại lịch ` 
š° "+2 sử này là ruột bằng chứng hiển nhiên đề bác bỡ lý thuyết 
Đ, „tìm cách giải thích các tên. Bách Việt,; :Mân “Việt; Lạc Việt; 
Hở ˆ ban, nghĩa đen của chữ Việt: 


cự Hòn nữa; chữ Việt cũng được dùng trong sử sách của Tàu 
đề chỉ những miền ở ở phía Bắc sông Dương Tử, Trong sử ltý của 
Tư Mã Thiên, quyền 113 (Nam Việt liệt truyện) ngay trang đầu 
chép, rằng: «Tầu thời đï tính thiên hạ, .lược định Dương Việt... 
nghĩa là đời nhà Tần, šau khi thôn tính thiên hạ, cướp lấy đất l 
Dương Việt...›.(1). Chú thích về lãnh thô Dương Việt, Tư Mã 
„Trinh, tác giả Sử Ký Sách Ân đời Đường; đã đẫn Chiến Quốc 


N Sách : « Ñgô Kuởi vị Sở thu Dương Việt», nghĩa là: Ngó 
T °:1Khổi. đã chiếm. Dương Việt chơ nước Sổ: (2); và Trương 


. Tiển Thủ, một. tác giả khác đời Đường, cũng đã chủ, 
3 - thích 'trong quyền Sử Ký Chtuh Nghĩa về. đất Dương -Việt 
'nHừ sau : «Hạ Vũ cửu Châu, bản thuộc Dương Ghâu, cố viết 

: ,Dương Việt» @), nghĩu là: Trong chín Châu do vua Vũ đời 
.. Hạ thiết' lập, vốn thuộc về Dương Châu nên, gòi là Dương 

TỐ Việt», Như vậy, chữ Việt không phải đã được dùng đề 
nhỉ những ñgười vượt sông. Dương tử đề tràn xuống Hoa 
| SNGG: vì Dương. Việt chính là một lĩnh thồ thuộc địa phận 
¬ ; Dương “Châu của vua -Vũ,'nghĩa là : ở ngay trong lưu vực 
¡ý Noàng Hà ! 


toảnYts. 


` Tản SẼ, 


À . A0: & 8E 3 X T, Đ g LẮ- 
3) 8Ñ #4 2# A S6 8 6 8 
@. # 6 4M: 4 Á ĐÓ. di 2 4 de 


2ð 


Bộ Văn Hiển Thông: ihão;cla Mã Tuấn Í. ình (Ủ cũng ghỉ. 
chép tỘI bộ lạc gọi là Việt Hi (&V 8), sidh sống Lrêu lãnh thô: 
mã sau này -gọi là Mộng Cô, nghĩa là phía Bắc sông Dương là Tải 


Nói tôm lại, khỏng ˆ th, cặn cử 'VÀO: nghĩa, -đen "củ. “chữ^ 
(Việt» là vượt, đề chủ trương rằng chữ Việt đã được Tản. 
dùng để chỉ tất cả các dân BỘP, tay: -bộ lạc đã vượt (ua sông 


[ương Tử ! ' 


b) Một xuặt khắc, Ông Lệ Chi 'THiệp đã căn cũ: vào. thời : 
gian trị vì của các vua Hùng Vươug dễ bác khườc: lý thuyết. 
của L. DINTOWESEDN) những quan tiềm) nó vũng klrôäg xúc đáng, 


Căn cứ vào lý luận của Ông `. Âurotusseau, Ông Lê Chỉ - 
“Thiệp tinh ra nhà Hồng Bàng chỉ làn vua được 7ö năm, nghĩa 
là mỗi vua lùng Vương trung bình cai trị được' lrên: bốn 


năm mà thôi, Song sự nhận xét này cũng không có đủ -BIÁ. 


trị đề phủ nhận lý thuyết của Ông .L. Auröusseau. Tác giả: 
cViệt Nam Sử Lược» dã chẳng lưu ý về điềm các: Vua tùng 
Vương, leo truyền thuyết ghỉ trong cỗ sử, đã ' cai trị: quá. 
lâu dài hầu như trái với sự thực hay. sao ? «Xẻt từ: đời Kinh 
Lương Vương đến đến đời Hùng Vương thứ 18 cả thầy: -3Ũ: :ÔNg .- 
Vua mà tính từ năm Nhâm Tuất c 2829) đến, năm Quý Mão : 
(259 trước Tây Lịch) thì vừa được 2632 năin. Gủ linh hợni VÀ ¿ 
kém, mỗi ông vua trị vi được non i50 năm ! Dâu là người ¡ đời" 
thượng cô nữa, thi cũng lhỏ lòng mà có nhiều người sống lâu 


„1 
° 


được như lió hi thể thì đủ biết chuyện đời Dan đạn, Hs 


“cu x„ 
_—_—— : 
. ` 


(1)'Mã Tuấn Linh : Ghương nỏi vẻ đân Vật Cô ( ?- Ti }-- sỡ: địa. 


phận Môúg Gỗ ngày nay. Cũng. xem : Le narqufs ° “Tiérvey de. :Saidt 
Denis, địch 25 quyền 'cltót : của Bộ Văn Hiến Thông ảo dười: nhan.: 
tệ : 11IHnogcaplie, đeš peuples PIPRNEEES ñ lạ Chìnec, IUHN50.1 l trang, 
32L, 219.- k ® k 


21 


` 


không chắc là chuyện xác » (Ï. 


„Như vậy, số nấm trị. vì của các vua Hùng Vương khóng 

phải. là một tiêu chuân có .giá trị tuyệt đối đề gạt bỏ lý thuyết 

._. GủA la ¡ Ânrousseau. Và phường diện này, chỉ có thề nói rằng lý 

v - thuyết nảy không giải quyết được nghi vấn đề niên kỷ của đời 

Liồng Bằng, mà trải lại.còn reo thêm một. nghỉ vấn khảe : Đời 
Hồng, Bàng trị vì 7õ năm hay 2622 nắm TH<NG 


3) Nhưng trên bình (liện thuần tủy lịch sử) chúng ta không 
, “thể cliấp. nhận quan điểm của FT. Auroussean vì ba lễ : 


a) Ông Lẻonard 'Aurdusseau đã không viện dẫn được „một 

tài liệu nào chính xác trong sử để chứng mỉnh rằng con 
cháu: của Câu Tiên, trên đường lưu vong đã dích thị định cư: 
trên địa hạt ước Việt Nam. Nói khác, lý thuyết của ông l.. Au- 
~r0usseau ở trọng địa vực hoàn toàn ức đoàn, 


` b) Hơn tiữa, như nhiều tác giả dã nhân xét một cách cất 

hữu lý (2), nước Việt: của' Câu Tiên chỉ là một nướếe nhỏ điười, 
thời Đông Chu, đã bị một nạn chiến tranh trường kỳ:lànn Đều 
. " hao kiệt lực. Dầu không 'kề đến các trở ngại khiếu cuộc 
. di cử của đân Ngô Việt rất khó. thực hiện, thì cũng không thể 
hào. chấp nhận được tằng nguồn gốc dân tộc Việt Nam đã nhát 

¡ xuất ở Khởi điềm ấy. Nếu sau khi bị nước Sở Lhôa tính, có.miột 
"số người Ngô. Việt đì cư ra hải ngoại, “thì chắc cũng chủ là một 
“nhóm tối thiểu gồm thân thích của các người cầm quyền trong 


triều đình cũ, hoặc các nhà à đại phú. rauốu tránh nạu.Sớp bỏo 
hay những lạm thường xây ra sau khi đất nước bị rigoại bang 
cai trị, Vời những phương tiện chuyên chở eo hẹp trong thế 


ặ..* IE 
vs. \:. 
dc 


(1) Trần Trọng Kim. Việt Nam Sỉ Lược thượng đẩn trang 25. 
(3) ƠI, Mladrolle. Le Tonkin ancien. BEEBO XXXVH NHài, 310 (hạ 
Co Ang Nguyễn Nghớ Op,. cit 


25 


', Nguyên 'Lhủy đời. .Hản) riêng quận: 'Giao- Chỉ có 92.440 Hộ. Vận . à 


nghĩa là trên đười.t ‡t nhất một. triệu. người. Một: dân số: quan: . 


đội hải lực này, cổ thực đi chăng hữa: 'thì - ;tông' số người dị, 


-xin phân chia thành Bai.huyến Phong Khê và Vọng Hải đã. ƒ'- 
- có 32,000 hộ (nhà) (1). Nếu ta tra kiểm số hộ khầu chép. rong ¬ 
- Hân Thư, Địa Lý Chỉ, thì chiếu theo các số ngạch được ghÉ _- 


kệ -thh 4 trước. ˆkệ ".. ta ' không) 'thê tin » Hữu bưtớô? XNgỗ xu) 
Việt, sau khi bị chiến bại lại còn có, được tiệt đội Hải dụctgồh.? RA Hit 
hàng, nghìn chiến thuyền để dùng rong › việc đi cư được: Mã du” ch 


cư cĩng không lên .quả) tượ 'eon/sgố vài: svan,' Một: Hỏi: _ 
di cư “chỉ, tan trọng có chừng đó; chắc” chắn không: thê nàÖ°- nộ .» 
xây dựng ¡ hồi được một. nước Hùng. Cường, chỉ: vài: thế ' tế: : H 

sau đã, : đương đầu được. các: đội. qhân. dũng mãnh. cửa: Äriệu Ặ _. 
Đà và của'Mã Viện. Theo sớ' của Mã Viện. tâu; rvề- *vúa Qang,„. 
Vũ đời Đông Hắn, riêng "huyện, Tây, Vu mà Mä: Viện. đề: -h8h{ * 


m : x. ta 


L 
, 


chẽp: Vào khoảng. các năm Í;ð: trước . kỷ: nguyên (niệu, hiệu - 


khẩu ' số đã lên đời, 746.237 nghời; ngoài ra quận Nhật”: “Naụ Hà s. dt 
có 15.460 hộ và'Quận Cửu Ghân.có- 38/743 hộ. Như JẾ nông, 


~ĂHt' „” sỉ. bu 


cộng nước †a vào đầu kỷ nguyên đã có : Win sự ti 
- l— Quận Giao-chÏ : = : 99, 440 hộ (nhảj ` | 
. 9— Quận Nhật Nan — 15.460 — m- m dị nhà 
.8— Quận by Chân. — 35743) — ` ` tụ "TÊN, Tu 

| là 143:543: "hộ, ‹ =—.'*. 6 


trọng như vậy không thể chỉ đo số người Ngô. ,Việt "ni, 
di cư đếngBấc. Việt sinh sẵn ra (rong vòng 4 thế. kỷ được ti lo 


c) Hơn nữa, những đồ đã cũng như những sọ người,khai, n ẾN 
quật được ở nhiều vùng tại Bắc Việt chứng tỏ rẩng. trên .lãnh ° * ...2/ˆ« 
thỏ nước, t4, , đã có một dân tộc ” RHg NHÒNg. Từ lậu. "Như 


q) Hậu Bản TH q- 54 Mỹ Viện Truyện, 


¬" 


vậy, đù lý thuyết của ông L. Aurơusseau có đứng chững nữa, 
” thì cũng chỉ đưa đến kết luận trong lịch sử Việt-Nom, có lẽ 
đã có một làn sóng di cứ từ ,nước Ngô Việt ở vùng "Triết 
Giang tới, sau khí nước này đã bị nước Số thôn lính, nhưng 
không thể khẳng định rằng đoàn' người di eư này là nguồn 
: gốc, của dân lộc Việt Nam đề rồi lần xa hơn nữa, vũ doản 
' rằng tô tiên của dân tộ Việt Nam là nước '5ở, ,vì chính một 
"chị nHảnh của nước Sở đã thành lập ra nước Việt ở vùng 
Triết Giáng vào: thế kỷ -‹9 trước kỷ nguyên ! : 


F "TIẾT THỨ HAI. 


Lý thuyết của CLAUDE MADROLLE : 
Cuộc dĩ cư của người Mân Việt. 

Khác với Léonard Aurousseau Claude. Madrollc không chủ 

trương rằng nguồn gốc dân tộc Việt Nam chỉ gồm cỏ những 

- người ngoại quốc tởi định cư. Trái lại, ông Claude Madrolle 

-_ phân biệt trong thành phần dân tộc Việt Nam hai yếu tố: bên 

cạnh những đân bản xứ là người Lạc Việt, vốn sinh trưởng 

_ lừ lâu đời trên đất nưởc Việt Nam, còn có một dân tộc khác 

từ Tâu đi cư tới. Song họ không phải là dòng đồi người Ngô 

- Việt ở Triết giang mả lại là dòng đổi người Mân Việt ở Biến 
c. Phúc. @) w " = 


A.— Thành phần dân bản xứ. 


Ông CL Madrolle đã chỉ trích lý thuyết của I. Aurousseau 
là thiếu căn bản khoa học vì cuộc phiêu lưu của dân Ngô Việt 
không thê nào thực hiện được trước nhiều trở ngại. Một mặt 


. q) GÌ, Madrolle. Le Tokin Aneien Là XXXYVH 264-332 


27 


k XNG: kh vấn 
cuộc bảnh trính. qùa các, lưu. tực nằm 'frực giấc vớÏ đại. . đương 
là một cuộc' ghiêun lưu đầy hiểm trổ;emột mặt. khác, nhóm 
người di .cư lang thang đói: khô đễ gì đương đầu được với sức „ 
phản kháng mãnh liệt của các thổ, dân và lãnh tụ của họ. q): 

Hơn nữa, quyết đoán răng một khi dân Ngô Việt đến định . : 
cịn ở châu thỏ Bắc Việt,cũ, họ vẫn duy trì được tính cách dân ` 
lộc nguyên thủy, L.Aurousseau đã .đưa ra x„nỘt kết , luận trải 
ngược với sự thực, Theo Cl, Madróölle, về phương điện dân độc 
học, những khám phá ổ:các ngội mộ cô tô rằng đân sỉnh. trưởng 
ở vùng châu thổ: Bắc Việt đã thay đồi từ lâu cách tổng táng. 


Và phương diện' nhân chủng học, tầm vóẻ của đân gọi IN 
«An Nam z cũng không có một mực trung bình nhất trí: 


Alẩáy nhận xét đỏ PHH ng, tổ rằng phong tục đã khác đi và 
không cỏn sự duy nhất về dân tộc, :(2) G : 


_ Sau: lthi chỉ trích lý-thuyết của L. là trải vớiz' 
.khoa-=học, GI. Madrolle đã-muốn tìm kiếm trong lãnh- vực ithoả- 


học một kiến giải yề nguồn-gốc của đân-tộc ViệtzNÑam, và đi 


.tim một phương hưởng mới trong ngành nhân « trắc - - Hộc 


(anthropologie). , 


Dựa vào các kết-quả khảo-sát của Gérard, :Deniker, và 


Bonifacy cũng phư của chính tác- giả, -CI. 'Madrolle' kết;uận 
ng tầm-vỏo trung-bình của dân Việl-NÑam là 1m59, Nhưng tác" 


gia lại chủ-tr trơng rằng con số 'trung-bình này "không ảp- -dụng ›- D 


cho toàn-thê dân Việt-Nam; vì tại nhiều . miền, .dân tạ: /chỉ đó: 
được 1m55,.và trải lại .ở nhiền miền khác, tai cao tới ¿ din64,. NÓ 


Nhận xét-này đã, đưa ‹ dãc-giả đến ' chỗ kết-luận. rằng , trên' 
châu-thồ Bắc:Việt, đã có hai nhóm dân khác.nhau sinh, trưởng ˆ 


. 
“t0 


Mu Ñtadroile op, cít. p- 310 
(2) G1. Madrolie op. cỉt:-p. 311 l „... 


 *»đân bẩn: xử và đân đí-eœ.: Nhóm đâu bắn xứ là thành phầu 


«1 


›bbinh yếu, Đó là người Lạc-Việt, sinh-hoạt trên một địa hàn 


rộng lớn, Đông giải biên, Bắc' giáp người Tai (Phải, Tâyv và 


“ 


Nam-giáp.người œ mọi +; thuộc giống Ánh đô nê Diệng, và "người 
. Mường. Tuy nhiên; lác-giủ cũng chỉa địa: bàn này thành năm 
" khu, tùy theo tầm-vóc trng:bình của người Việt ; 


1y: Ihu,Sơn “Tây, gồm cả Immiền duyên giang đến Phú-Thọ : 
: — từ'Im57 đến n8; ˆ XIN, V 
2 (lầu Bắc-Ninh và Hưng-Yên „ từ 1m60 đến Tm61 ; 
'8y Khu Hải Dương và Thải-Bình : từ Jm5§ đến lm99: 
.j) Khu Hà Nội và Nani-Dịnh (từ ven biên): từ lm9Š đến 
1m60 ; 
5) Khu Ñinh-Bình : 1m58, 


Ngoài ra, CI, Afadrolle còn ghỉ một nhận xét khác : giữa số 


_đân lương dõi thấp như vậy (1m58 — Iim6l), cũng có một SỐ 


người tầm vóc cao lớn hơn, nhất là ở những chỗ mà xưa 
người /Tầu. đóng đồn binh bay trụ sở bàunh chánh. /Pheo tác 
giả, trong thời kỳ Iic thuộc, sự kiện các bính sĩ Tầu đến đồn 
trú tường xuyên để bảo vệ các trụ sở hành chánh và các - 


Mã `. - . ˆ -. $ . ˆ Lộ . kưi ú 
đường giáo lbhông, cũng như các đợt sóng di cư liên tiếp của 


người Tầu, chắc chắn đã là lý đo làm cho tầm vóc của người 


- Việt, cao hơn đôi chút như ở Bắc-Ninh là chỗ xưa người Tầu 


đã chọn để đóng trụ sở cai Lrị. (1) 


siề l B. _Thiành phần đã Cự" ?? 


+ „+2 . + ` l , L2 ° S4 
Nếu ở Bắc Ninù,. dân chúng có tìm vỏc tương đổi cao 


- hơn là nhờ ở, những: sự đồn trú.của các phần, tử ngoại lai, ; 


- 


sinh sống trà (rộn với dân tá, thì ở những vùng khác, khi 
tầm ÿóc: người dâu cũng vượt cao hẳn hơn mức trung bình 


- 


() UEFEO op, cÍL. trang 312, 


29 


_ những làng Kháo ở chung quanh. ‹` : `. . 


Lão là dân Màn Việt: 'nyàu trước. Mã Tuấn Linh, bà: sử gia SÑM,- 


Tuy, nhiền lác-giả: không: phải là không! thắe. mắc. Tác đÌà: nHậ, 


z Ỷ ° - .. \- % vs? 
_ ..1 Ì k7 


tất nhiên cũng. 'đo đồng- một. nguyễn" nhận¿” “Những, hơi ấy 
cũng đã. bị : :những thành phần. ngoại lai: nh chiếm „ ,cử ,XẾ 
sinh hoạt,. h _ k . "1 Eh và h _ ` 


Tại: miền đuyên hải tỉnh Nam Định, cáo. TT Xiân; Trưởng ¿ 


Giao. Thủỷ, Hát Hậu, dân: cao' “đến - Lm6l;. mức 'munệ” BA ớc” 4 ‹Éi, 


ngay các lãng lân cận như Trực: Ninh, “Nam lbÄ thiệt lêhb: 
đến 1m82. Như vậy, , ảnh hưởng oủa _vàng, Bải Hậu 4 


Niiwng tại. sao 'đân Hải Hậu lại cao hơn những nơi khác; tôi Sẽ Đủ 
Phải chăng ' đó, là: kết quả . của những điều “kiện: sinh hoạt, 
thuận tiện hơn như đất phì, nhiên, cả nhiều và. không. khi;; 
trong sạch ? CI. Madrolle không tin "nhự vậy ; vì những ' điều: n, h 
kiện nảy cũng cỏ ở các vùng duyên hải khảo, vậy mà. lai 
ở các nơi đỏ, vẫn ` không, cao q)› 


¬h 

‡ 

* k \ +. x Nà 
* vú L 


Nhận xét như vậy, Cl, -Madrott: “kết luận rằng sở đï- đầng, š 
uóc dân Hải Hậu cao là gì họ đã do những .đợi súng đử cứ đỆc 
ngoại quốc đưa tới. Họ ở đâu lại ? Đề tm nguồn gốc phát::" .” 
xuất, ông đã tra cứn cäc bẫn: thống kê. về các. dân miền duyên,:.; Big) ` 
hải và nhận thấy chỉ riêng "có" tiên Học Lão, sinh trưởng :ô. 


bùng Phúc-Riễn, cao đền mức TmB1.. .Theo tác.- 'giả, đản Lòng vẽ sJ 


Tàn ở thế kỷ thử 13, đã ghi rằng `: hạt 
trầy đi buôn bán ở Là Đồng và ; nhiều: kể ở' -RÙ 'aih ki v? 
luôn tại, đỏ, không về nữà›. Căn cứ. vào đoạn văn này, ÔlhudeSi 8 
Madrolle tin rằng dân-Học LÑö, đã từ Phúc: .Kiến đến Hải, HẬU; ;- 


thấy rằng "tuy lịch š Sử của Tầu, cũng hhứ của . hị giữ Phê?) .. 
ng TIÊN di ¡tjhi 


đ BEFEO. eị: cÍt, trang 318, ° +..- : Xòi, mn " 


> + + : l 1 


SỐ” vàs9 ” 


“q/ I8 
:. -q 


đU 


: nha W XP nh .. 


, cà 


“rất dày? tdủ các cuộ6›xâm lắng và biiÐD/ Hiến của Chiêm-Thành, 
› *Mã-I ñÍ vũ ° Prutlg 'Hoa Ỏ: các vùng đùyên bãi Việt-NÑam, nhưng 
không cổ. một sử liệu nào đã tường thuật tại piệc người Học Lão: 
- đến định; cư ử Hải- Hiệu: dien hữa, đản Hải-Hậu từ xưa đến nay 
_¡88Mũi hông lễ nói "điột "ngôi: Igữ hao khác tiếng Việt ¡ Subd. 
šr nhữhg điềm này không, được? Cũ: 'Mádrotle coi nữ quan trọng 
NG táo giả, `các biến cố đÑ.xẩy 'ra trong một. thời kỷ quá xa; 
trộng khi vùng “T rúng- -Châu Bắc Việt còn chia ra, Thành những 


khu nhớ. cách ,biệt ?để lam mồi cho nặn: ngoại xâm. Trong 


kể 


Ai “làn cảnh Ö lập ñy, đân đi cư .đũ quên bẵn tiếng nói của 
ng) tiên“ họ, :và đã bị đồng hỏa hoàn toàn với: dân Việt, về 
'_ phương) diện. ngôn ngữ. (1) 


GI. Aladrolle cũng không quên viện thêm một luận cứ về 
ĐT Là: tù đề bềnh vực lý thuyết của mình. Chữ Lạc, trong danh 
;iữ 'Lạc Việt, theo người Tầu (hì đọc là « Lo» mủ tiếng ldo 
rong - danh từ Học. Lño cũng được họ đọc là « La». Do đỏ :' 
# Các Trời Lực. chính cổng ở Trung Ghản Ihông phải là người 
- .An-Nam ở Hì0” chet mà chính là người Học Lạc ở đất Việt.» (2) 


 g 
1 


“tg &: : ` h 


ng ế 2PHÊ, BÌNH THUYẾT CỦA CL. MADROLLE. 


_ Mặc dầư GỊ. Madrolle đã viện đẫn rất nhiều con số về tầm, 
“thước, và cố: tra: củu: các-sách-oồ. đề. tìm ra. một, sử liệu làm hậu 


thuẫn cho Tỷ BIMDEHIS: trên, song quan điềm này, theo ý ' 


HỆ - Hñ 
._————— 
* 


_f£Đ) BBFEO op. cit; „ trang 115, 


Ẫ” '.-3) BPFEO. bp. cÌt 4trang 315. «Les: êritables" 1o (Lạc a.) đu delii 


m~ ti se£niei plus les Annanites, mais les Ghokt-Lồ de. Yte (Viet, a),; tchữ. 
“8 trong dấu ngoặc chỉ lỗi (lọc thẹp tiếng Việt, bởi chữ" annami te). 


` - \ 
. ‹ 


34 


Ù 


- ngoài cha mẹ, bón. lối sinh' hoạt; “khi-hậu,: sự ăn, -tuổng: 3 Vyễn, 


dân tộc; Đối ngay với những _ Irường: hợp. đặc-biết, khi. .đụ:2 


.của. một -dân độc cũng. thay” đồi: ,rất: nhanh ,Chóng. ; -Gậ1; đạc _. 


„* 

- P : 

.. * 1 „“ ` cá . 
¬ “ 


tớ : Ũ : v ah, , 
chúng ÔIÏ, tdiöhg thể nào đứng: vững đugê” về: 
diện khoa học và lịch sử. "¬ ý xi 


X.. 


. Trển. bình điện. hẩt học; không thề ` nào: zeRf: - tử: TM N i 


r. Yến 


tim 140K 0Ÿ cả, Nhận để :Ììm ngiồn: gốc của' một. dân: lọc đươớt set: 
'ĐIHT ; qhước - .,C0n. người: tùy : 'tuộe: vào nhiều › yếu» SIỐÁC, ` 


đều nhất thiết . quan-hệ - đến cơ. thê : 'và ˆ im. cao, “Bờm EnghT vế, 
giữa , cáo, người -cùng chung -một ; ông” tồ, “ong khuôn, “khô”: 
nhỏ ö hẹp. của,„một gia đình cũng không thể: nào đều :một: tầm " 


vóc; Như: vậy suy vộng- đến xã. hội, ;thì tầm -VôG: li: dàng, RỂ 


một tiêu chuẩn rất mơ hồ Lrên,:con; ¡đường tìm: nguồn: gốc: 'củng 


một, đân - .tộc lùn,,. ,hoặc:, được. xếp.. vào hạng“cao. lớn,: khiếi_, cm 
khó: có thỄ;lầm lẫn được, nghời,ta cũng tự hỏi "CÓ" thê dÌHg,.. 
được tiên chuẩn này không, vì'trải qua, thời gian, › 'tầm ,VỐC.‡` 


chúng tá đã: chững kiến một tỷ. dụ-rấi hiển-nhiên : b Sàúc trận 
đại thế chiến thứ nhất, dân tộc Nhật còn được mệnh? đanh „ cử 
là dân tộc lủn. Tuy chỉ trong vòng 20 năm, hhờ .ở sự "NgậấS. s 


tập, thế bệ trẻ của dân- lộc Nhật. đã có. sức: vóc đớn như: cệ 
người Âu: :Mỹ; căn cứ vào tầm vóc của những người sống g2 


"“ 


thế kỷ thứ- 20 để suy luận rằng họ 'là.dòng dõi của” những. 


người cùng lầm vóc ấy ,cách đây. mấy, chục thể, Lới đà: một) ìN ' 


.. * 


việc. làm không: ;hợp lý;. - phần khoa-hộc. z ` `. 


ch - ` 
- Không" thể nảø vì dân ' Hải Hậu cao Tmỗi: như dân HobÙP 


[äo mà,kếtluậii răng dân Hải "Hậu là dòng dõi: dai HQe Jãgtệh is - 


La Tx 
Thy 


` 
+ 
' 
+ 


đặt mối tây. liên hệ ấ ấy. khác nào. ông; nhận rẳng'Ì hàŸ: “gười ¡ _ : - 
động tầm thước ' Ong ` một xã-hội 'tất 'phải LHÂn ` thuật vá, k, 
cùng chung: một: tồ-Liên ? `“ . ` 
h Tơ : L -ÐP , ^ 
32 ¿9280 ¬ .1..x: 
_, -¬ *« E 


v 
k« 


... `." 


, M 


† 


ˆ Ngoài ru, di. Mndrolle chï căn cú: vào tầm vóc câ nhân ngày, 
š nhy, biết đâu đằng ngày xưa dân Hải Hậu cũng như dân Học 
, Lão: lại ,chẳng có một tầm thước Khác hẳn, hoặc lùn lai 
hoặc caø hơn ? Những điểm nghỉ vn này đã tỏ ra rõ rằng 
-sự suy “luận củn TL, ,MatrdHa thiệu căn bản về phương diện 


` khoa học. 


- 9 Trên: bình diện lịch -sử, „Ÿ thuyết ‹ của CÍ, Madrolle 
sNud: không đứng vững. Tác giả. đã công nhận rằng 
.-không đó một sử liệu nào ghỉ mỉnh bạch việc Hgười Học 


- Lão đi cir đến, miền Hải Hậu, trong li sử sách chép vất 


„kỹ càng rong các cuộc xâm lăng .kháảe của Trung loa trên 
- miền, : duyên hải Việt Nam. CL Madrolle đã viện dẫn một tải: 
-Hệu - của Mã Tuấn Tinh liên hệ đếh dân Mẫn Việt ở Phúc Riến 
‹ thường. đi buôn bản ở Lê Đồng rồi định cư luôn ở đấy. 


Nhưng lài liệu tiầŸ khôiig thê ắp dụng cho # thuyết của 


. ÄMadrolle. được vì nhiều lẽ: 


Trước hết 1,ê Đồng theo Madrolle là đão am Hải, nhưng 


- đão Hải Nam không liên duan gì đến vùng Hải Hậu vì cách 
mm nhau khả xa, và cũng không sách nào nỗi tới cuộc đi cư của 


- đân Hải Nam qua Hải Hậu! Hơn nữa, Học Lão là một tên 
- kuông thấy nói đến trong các sách cỗ của Tầu, Các sách này 
“chỉ nói-'đến Min Yiệt mà thôi. Do đó, sự đì cứ buôn bản của 
- dân- Học Lão. đến .Le. Đồng. cũng chỉ xây ta sau này chứ + không 
Bể la, TỒN thời kỹ Thượng cô ! 


đ. š luậh cú danh từ, chúng ta càng nhận thấy G1. Ma- 
drolle lăng quên hoàn toàn ý niệm thới gian trong lịch sử. em 


' , 8O sánh một đánh từ hiện đạt: "Học Lão với một danh từ cổ: 


—* Fác Việt, tác. giả vội căn cứ: vào điểm chữ Lão với chữ laạc 


được đọc theo.cùng một âm thanh -Tâu là « Lo đề kết luận 


`: đã 


- hơn, : `". + "`... == 


. Đào Duy Anh và Hồ tiữu TRẾNG thi vị hóa dưới. một hình 27 " : 


. vội. vàủg, này: đả, dưa táo giả tới: hột”? 4w :kết, quận; laihlt 4 Jđa 


“ `" 
Ề Tổ Tu ti c 
4 


rằng lần: - bạc: Việt là tên đổ ï`dân, jHọe Phận: É sÊt cai 28h, 


“ 


cả 
1k, 


và phần;, địch. sử, : Vào thốt: kỹ đân, Thạc: Việt: -sinl (trường rat : 
đất -Bắc Việi đạnh từ Hợe: :Lầo? 'elitn: được: xuất hiện,„ „vây ;]à âi nh) 
thế nào" đân Học) Lão 1à ;tồ' “tiến! TáchViệt được,: và, chữ Lao lẩể Đự hú 
chính là" 'chữ Lạc được ? ' ; s "+ ` “nh 
4. Sau hết, .giả thử ly: thuyết của - Thiên MadrollE: có đúng? . 
chăng nữa, thì tầm hiệu' lực của -lỷ thuyết. My cĩng ø không sậu Si, % 
rộng như lỷ thuyết. của L. Âurouseau, ss vn : kề Tấm kiêu 
'THực, vậy; khác với 'Äurousseat chủ Tai rằng nguồn 
gốc của dân: tộc” thạc Việt 'xuất phát từ tước Ngồ.: Việt CÓ nh ch 
1.90TP HS” đã thừa nhậu: tẵng tạt địa bàn ¿ nước ta: :đã: cói "ngướ lệ k nh: 
Việt ở' từ trước; tầm vóc trung. bình" 'độ 1m59. Địa” “bàn” . ni _ n 
đại tui là vùng: Trung' Châu Bắc Việt ngày nay+ ' gồm” có, cáo li 
tỉnh Sơn Tây, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, "Phải Bình, Hà ›:. 


-Nội, Nam Định. Chỉ có.ở Hải tiậu, vì chịu ảnh hướng của làn 


sóng đỉ cư Học Lão từ Miân à Việt đến, ng dân phúng.} Mời cao ° 


_Song, học thuyết của: L. Âurousseau. đã. được, cIề học giả: - 


thức mởi ! } 


n, ~. TIẾT THỨ BA - .. "_. 


về BHÉP ải cự của, ,đân Lạc, Việt T rên "miỆt những. trồng sễ Vi 
có khắc Tình những' ngưởi đội mũ VẢ, 'vấn khổ và đường nhửi¿ để ước, 
mĩi và khố làm bằng lông chỉm, Những. hình. ảnh. nây đã đưa; - 
học ' giả Đảo Duy, Anh điên .chỗ suy, luận rằng g dân. Lạc Việt, nh, 


`. : 


- “. ˆ “ 
..1 ` ` LƯIY: .. 


" : . . $ - ` ` 


` 


° ;b 
tÚ 


'° s# ngày xữa đã thờ chỉm Lạc là vật tỡ (totem). Cũng như vật 1Ô, 
¿họ đã có những cuộc dỉ cư vượt biển, xa nơi quê đất Lồ ? 


_ Trong những cuộc vượt biển hàng năm của nhóm người 


: Việt -tộc, ấy (nhóm Lạc VIệU, họ thường tự sánh họ với. một 
-» giống chỉm hậu điều mà hãng nẩm, đến mùa gió bắc, bọ 
- thường thấy cùng đời miền biền Giang Nam rmmả bay về miền 


ba 


- Nam đồng thời với cuộc trở về của họ. Vì thế mà dảän dầu 


trong tâm lý bọ phất sinh ra quan niệm -tô-tem, khiến họ 
nhậu giống chim Lạc ấy (chim Lạc là một giống chỉm bậu điều 
về loài ngỗng trời) là vật tổ; rồi cái tên vật Lô trổ thành tên 
của thị tộc, cho nên người la gọi nhỏm Việt lộc ấy là Lạc Viật. 


“Nhưng kbi bọ vượt biển, có lẽ thường giả trang mang lòng 


chỉm Lạc ở đầu và ở mình để trả hình thành vật tổ, họ lại 


s trang sức thuyền của họ cho thành hình trạng vật lỗ, và đeo 


khắp những huy hiệu vật tồ; tất cẢ những hành động ấy là 
cốt đề cầu cho vật tổ hộ vệ được an toàn giữa biên khơi ..» (1) 
: Lý thuyết này cũng được ông Hồ Hữu Tường chấp nhận ˆ 


_ trong quyền « Tương lai vănHỏa Việt Nam » xuất bản ở HA-NÑội 
năm 1946: «Sức sống ấy (của dân Lạc ViệU, tượng trưng là 
son chỉm L.ạc, con chỉm không Hồ ở thời tiền sử, đại diệu cho 
- sự thức thời, kbi Lluyếi lạnh đến, chống chọi không lại, biết 


trốn tuyết, hưởng về Nam tiến..., chờ xuân về mà cùng về với 


' Xuân, Gon chim: Lạc đã biết. đến Côn Đảo, đưởi bóng-mặt lrời 
ấm áp nà tìm cái. sống, Giống Việt thờ kinh sức sống mãnh 


————- 


T,Hệt, thờ kinh éon chim Lạc và tự nhận mìỉnH là dòng đồi của 
_ chỉm Lạo, của Tiên.» 


_ Chú thích về chim Lạc, ông Hồ Hữu Tường đã cho biết 


;+ thêm «ở Côn Đảo có một hòn nhỏ, trên-có sân chín đến ởà. 


'Thỉnh thoảng có một con chữn thực to+ không hiết lên gi, 


. gũng đến và các loài chim khác rất kinh phục, vì vậy lên của 


———>e".h 
() Đào Duy Anh «Nguồn gốc dân tộc Việt Nam» Hanội L6. 


39. 


quần đảo lá onlo Condore, (Poulo : tiếng Pblỳn hé¿ien th, Ì 


No 


là đảo; eondore : : loài chim to ở Thái bình Dương,)- - Vi lãi co bổ .. 


Học giả Hồ Hữu Tường còn hhắc lại thuyết nàý trong tập : 
1 của bộ, Lịch Sử Văn, Chương ấiệt Nam: Xưất. bản. ở: .Patis; 
năm ' 1949, « Người Việt xưa ở Thiền hạ lửu sông Dương Tử: W- 
đã từng là một nưởc chư hầu mảnh ở đời Xuân Thu, 'Sau bị 
nước Sở đánh đuổi, nước Việi tan TÑ, giống Bách Việt, chạy „ 
tứ tản, thì bộ lạc kia noi theo chim Lạ mùa thu -trốn lạnh, 
mà hưởng. về phía Nam. “Thể nên họ' thờ chỉm ấy 'làm vật tỏ- . 
tem và tự xưng mình là: Lạc Việt, ng là đòng Hồng Lạc. » : 


“ 


PHÊ BÌNH VỀ LÝ THUYẾT CỦA ÔNG: 
ĐÀO DUY ANH VÀ HỒ HỮU TƯỜNG: 


Đề bác lý thuyết về chỉm Lạc của hai học giả Đào. Duy 
Anh vä Hồ Hữu Tường, ông Hoàng Thúc Trâm, trong quyền 
qLịch Sử Xã Hội Việt Nam » (1), dã tra cứu nghĩa chữ: Lạc: 
thường được dùng đề chỉ dân lộc Việt. "- 

«Chữ Lạc» 4È (chữ đanh bên chữ chuy) thì nghĩa. là con" 
ngựa mình đen lông bờm trắng, (2) '' : 

Chữ Lạc ƒ&- (chữ trãi bên chữ cáo), thì là. tên một, cơn: 
thủ giống con H, ‹ se. 

Chữ Lạc 44 (chữ mã bên chữ cá©);- cũng có nghĩa: là ngựa 
đen bờm trắng, như chữ «Lạc» (chữ dành bên chữ chnÿ), lại . 


cũng có nghĩa là tên riêng của một chủng tộc, tức.như -Lạu „ 


Việt là một giống trong Bách Việt xưa. `. -' 
& 
() lÍoàng Thúc Trả âm, Lịch Sử Xã Hội Việt Nam, Hànội, 1950. 
(2) Sự thật, chữ ạœ này gồm một Phần là chữ các (chử không `.. 
phải đanh), và một phần là ehfữ chuy. Chfteáe dùng đề cho 'mượn 
thanh (phép hài thanh). Theo ông Trần Kinh Hỏa thi phần bên phải là 


chữ giai (chứ không phải chữ chuy) 


30 


` Như": Nậy, cä ba chữ Lạc ấy, là loài vật bốn chân, chứ 
không phải chim Lạc như nhiều người hiểu ». 

ˆ Phê bịnh .về lý thuyết tiên, ông Hoàng Thúc Trâm đã kết - 
đuận; -& Không kê. giả trị của giả thuyết trên đây thế nảo, song: 
chỉ, biết -rẵng cả. hai (học giả) đều cắt nghĩa' Lạc là «chim lạc» 
-thì thật.là lầm lớn. » Nhưng dù không đề cập đến nghĩa dựa 
vào từ nguyên của chữ Lạc, chúng -ta cũng có thể xét đoàn 

giá trị lý thuyết của hai học giả Đào Duy Anh yà Hồ Hữu 
2à» dat điện lịch sử và lý trí. ˆ 

. Theo.Ông duy Anh thì chim Lạc là một đoải ngỗng trời 
Tin ông H.H. Tường thì cho rằng chim\ Lạc lä một 'loäi, chim 
“khồng lồ thời tiều sử, mà naÿ,có lẽ cũng còn ở Côn đảo tên 
là Condore ! - 

Ngoài ra, hai lý thuyết Trên lu củng cắn cử vào vật 
tÔ là chữn Lạc, nhưng nội dung hơi khác nhau. Ông Đảo 
; Duy Anh thì cho rằng dân Lạc Việt vốn ở miền biên Giang Nam 
đã có những cuộc vượt biền xuất ngoại hàng nắm, theo thời 
tiết cũng như loài hậu điều .ngh7a là loài chỉm theo khí hận 
ˆ bay tìm xứ 'nóng khi mua đông tới. Tuy nhiên Ông Đào Duy 
Anh không cho ta biết rö đã căn cứ -vào tài liệu nào đề 
quyết đoán rằng dân Lạc Việt nguồn gốc ở miền bể Giang 
Nam, và hàng nắm có tục.vượt biển tránh lạnh. Trái lại, 
Ông Hồ Hữu Tường sau khi đã chấp thuận thuyết hậu điền, 
lại. nghiềng bẩn. về lý. thuyết. của Lẻonard_ Ảur0ussenu coi 
rằng dân Việt trước tiên ở miền Nam sông Dương Tử và là. 
.TmỘt nước chư Hầu của Tàu thời Xuân Thu Dân tộc này chị 
4Ï .pử xuống miền Nam sau khi bị nước Sở xâm: chiểm và: 
_ dãph tan :rã. : 

: Không trở lại những nhược điểm trong lỷ thuy ết của L, 
¡A9 Sọi chúng ta chỉ cần bình luận thêm về kiến giải do 


"Ông Đào Duy- Anh. đã néu lên. Dân Lạc Việt ngày xưa 


* b = 


« ..^ kả 
. 37 
` : 
. N * 
s * 


_ có thờ” chỉm Lạc làm vật. tồ ' háy, không, điều “nẤY.: khangĐẺ 


có bằng chứng, nhưng chắc chẳn là, không cổ đân tộc n0! hàng: 


năm lại' bỏ hết cả- cở' nghiệp, nhà cửa, 'đê, vượt biển: vấp ; Hã 


mùa đóng, vì thời tiết, rét lạnh,. đi 'tìnr tiết trời im áp vàn. 
lại trở về xứ, „ VÀo mùa xuân mhư' loài chim.“Xã;: hội toằi? 


`. không thể nào 'ví như một. bầy chim, 'Mỗi một cuộc. - : 


đi cư đặt ra bao nhiêu vấn đề "phức tạp, vì vậy ˆ trong”. 
lịch sử nhân loại, các lần "sóng dỉ cử chỉ thường phát, 
khổi khỉ :nào có một ấp lực hay 'thột sự đe dọa ` -trầm - 
trọng đối với dân tộc, vả, một khi. đã- đi cư đến một hơi 
nào, các đi dân thường định cư luôn ở: đấy, .Ta không thể... 
giản dị hóa vấn đề đề quan. niện ` :một' cuộc dị cư cửa cổ ` 
một đân tộc như một cuộc du lịch hàng năm. chỉ đề đội. 
khí hậu rồi lại trở về nơi cũ 1. : 

Hơn nữa, miền Giang Nam cũng chẳng đến nỗi giá băng 
tuyết, lạnh như 'ở Bắc cực, khiến dân Việt phải rời, bố 


sản nghiệp để trốa tránh mùa đông. Về phương diện kỹ, "sêu 


thuật, lý thuyết di cư hàng năm càng không đứng vững, ˆ 
Mmốn. đi chuyển cả một dân lộc, nam phụ lão ấu, theo 
Luần ,hoàn của böú mùa, số thuyền phải sử :dụng đề vượt 
biển kbỏng- phải là nhổ, Nếu mỗi thuyền, chớ . vài chục.; 
người, thì phải cần tới vài chục vấn chiếc thuyền” mới: “CÓ “ã 
chở được một triệu người. (Chúng tôi sẵn cứ vào đân số Ở 

Bẵe Việt vào đầu kỷ nguyên, ước lượng theo Hán Thư Địa ty 
Chỉ (1) )- Chắc, chẵn là không thể có quốc gia nảo trước-kỹ 2 
nguyên, mặc dầu cường . thịnh đến mức nào, lại cỏ một. đội du: 


.. 
M . 
. 


thuyền quan trọng như. vậy, đề 'dùng riêng hàng 1 năm .vã việc : đợc 


đi chuyển đôi mùa! 
LÝ thuyết đi chuyển đổi mùa TT đăng vững, thì giả 


1) Xem đoạn phê bình về lý thuyết của l¿ Auronsseau (thượng đắn): 


“~ 


cm 1m + 


xa 
NvY Đa | 


V1 CN SG 2A2 291 9i, 
la ----.ằ .¬ 


~- 
xà 


ẢNNG dân Tạp Việt thờ chỉm. "bạo làm vật tồ II cũng, phải . 
: dạibổi; Lấy lý mà suy, nếu ( quả thực dân Lạc Việt thờ pÏhụHj? 
;ehinj) T:ác + đề mong được, sựt bảo vệ trong những chuyến dán 
 ý/Liên: đội? mùa, -thì. tất nhiêni phẩi: tôn trọHg vật:tô như Inột: ý: 
›;¡thần: bất; tkhẩ:xâm phạm (1). Trái lái, theÒ- nHững hìuhi %ẽ trên 
“trống? đồng, dân Lạc Việt đội mũ, và quấn.khố 'bằng' lông chim ' 
h mà ông, ujó Hữu T ường .gọi là chini Lạc. Muốn cỏ lông chim: h, 
“ Lạc. nhiều;như; vậy, để 'cửng cấp đủ cho như cầu của toàn thể ˆ 
: đân tộc „ qqhường di: chuyền *uượt biền đi mùủa,: chắc chắn là 
ạ Tâm hy: sinh: bắn và giết rất :nhiều' giống chim mà ông Đảo 
¡Day Anhđã ` ức đoán là vật: tổ? Điểm đó; Ìà một sự mâu thuẫn _, 
Ä“hiên: nhiên chửng: tổ rắng dân tộc hằng.băm giết bao nhiêu 
r chục vạn chimn' đề lấy lông, không thể nảơ lại thờ ' ĐHNHD giống : 
;chim. nảy làm, vật. tô. : 
. . 8ở đĩ cần phải nhấn. mạnh và 'đỉnh chính điềm này: vì 7 
) goi. óng Hồ Hữu Tường, đñ'có nhÌều tác giả và sử gia. khảe 
HỆ, ;.đã thấp nhận để dàng lý thuyết thờ chim lạc làm - vật -tỗ (2); bọ 
cá. và đã. cho dân lộc Lạc. Việt một tín: ngưỡng chắc chắn là không. 
_, cẾ cổ trobể gỗ sử"của nước ía, ` ` ¬"x.. 
Hà Nhưng nhược điểm 'quaủ:trọng nhất hữu giả thuyết. o2: 
vấn lai học giả Đào Duy Anh vả Hồ Hữu Tớ -chủ trương là đ: 


: 3 0Ÿ :Ngày nay ở Ẩn-Độ chẳng hạn, đân. 
-, và VÌ sYậy. ở Ấn bò cái rất được tôn rộng. 
đường, hàng. tlần.thông-ai. đát 
bước 'ái? "tieo sảu, đợi bò đi 


' hy :V: #Bolou bew. L⁄â 
Tự ° BEpEO 2X&Í 


chúng côn sửng'bải bỏ cái 
Bỏ đi hgênh tigang ngoài 
n- túöi--đảnh Công TẾ By nHường „ 


ầge du bi naý au. Tonkin ef dụng b Nor đ Ânnam ; 
8 bẩb* 'Duỹ: ẢHh ( cũng đã bắt” 
oubewW;. Cf; Ÿ, Goloubew sút 
raehis(ðriea Asiác 
Le lèthath 1Hístoite: et civi-: 
Wiệt -Sử Hiận Biêñ ¿quyền 1 trang. 
Bách Việt: -trên ii Sử, Việt-Nntur 
4 nắm 1968'tr, 526; 


%p. 1.:Sự thật lý thuyết của ôn 
*nguồn,tự, bài khẳo: luận này của ông V.GöI 
VN Ê - foriginie. et la điffusion des támbou: 
: '⁄\Orieitalis, [ Hanơi 1939,—: .Lê 
ở lisation, p. 88 cot 89— Phạm Văn Sơn. 
: ˆ 40; ;dïng xem: Phạu văn Sơn Gia Đình. 
NÓ, _ Vấn là Nguyệt San số HÔNG, 


r5 méta!1iqtiểể, nu 


"1. ... + ~ 


dựa vào .tý thuyết cửa L. TT vá chấp nhận. King nguồn 
gốc của dân tộc-Lạc Việt” phát: xuất: từ; miền bề Giang. Nam.' nà N 
(Đào Duy'Anh) hay hạ lưi sông: Dương "Tử. li Hữu: 'Tưởng},'- ; 
xồi về sau đi cư khỏi dịa¡bản này:: - v” ” ‹ . %- % 

Đối với òng Đào Day Ảnh, thỪ là một cúộc đi ctr- đồi đhời: 
tiết về mùa đông; đối với Ông Hồ. Hữu "Tường, thì toản thê lý. ` 
thuyết của L„ Auroussenau đã, được chifp : nhận : củộo .di eư đan 
thúc đầy. dân tộc Lạc Việt chạy trên, “khôi địa tua ñ bạ À VỊ- 'đẩP: 2 
bị đân Sở xắm lãng. °. «+: cÝ., "¬ =.. 

Ñỏi khác, lý thuyết Bào Duy: lAnh ` —- Hồ Hữu Fúờng. ghÌỷ:: - ` 
khoác thêm cho lý thuyết, LÊn AtIOussedu những mũ áo chẳng. s 
lông của một loài chín giả tưởng, cHo thêm nhiều: thi Èj'và?”", -¿ + 
đã không. giải quyết xác đảng vấn đề: nguồn gốc. úa cạn tej” „.. 
Lạc Việt, „ T _ „.. \ mm. 

+ TIẾT THỬ TƯ - 
- "Kiến giải theo khoa - khảo ,ổ .học : 
lthai-quật cổ tích và xương, người 

Sở dĩ (ác lý thuyết của các sử gia về nguồn gốc. dân, tiế, 
có -nhiều khuyết điểm là vì các sử gia hà! vô tình ehịii ảnH 
hưởng của 'các sử liệu Trung Hoa. Từ, :Lẻönard” AufotlsseaUl, ` vớt 
Claude Madrolle đến các học giả Đào Duy Ảnh, Hồ hữu Tưởng. „ 
con dường duy nhất vẫn là đi tìm Kiểm các tài liệu trong sử ˆ 
ký của. Trung Hoa:, - r : ¬ 

Sông những tải liệu cổ. nhất được viện ra Nhữ bộc sử kể, 
của Tư Mã Thiên, cũng chỉ được soạn ra trong thế kỹi trước kỹ C 
nguyên, trong khi vấn đề' nguồn. gốc, dấn tộc. Lạc Việt đã đặt: TRO 
từ đời thượng cỗj không kể rằng vấn đề này cũng. không) 'hÑmj”” Mái 
trong khu vực hay địa bàn của Trung Hoa, hồi ấy chỉ thu n hẹp ở”: ... 
phia Bắc. .sông Dương Tử.là cùng! su 


Do đỏ, muốn giải tuyết vấn đề Dguồn gốc dâp tột Lạc : ' ° 


+ .. k " * 
40 - ` _ ' k _=. 
« : š ` sân Xag MU GẾ Ô 


+ 
* 


ta. 


+ 
' 
hà 
- 


Xiệt, phải tìm kiếm những tải liệu; đã có tử đời “Thượng cỔ, 
trước -khi có sử. ký. Šp SỈ 


+ 


có 


Nỏi,kkhác, muốn tìm hiểu nguồn ni của tồ tiên la, trong 
thời bỳ Hền sử,. chỉ còn một i trừng lấi. dụy nhất lả LẦU) dụng 
phương. pháp của khoa . khão cỗ Rozx2 nghiên cửu các di tích 
đồ vật cũng như xương người đã khai quật được, 

Phải nhấn mạnh gay: rằng trong lãnh .vực này, các 
tài liệu cũng còn thiếu sót rất nhiều. Khoa kbão cô học 
Xị Đống đương nói chung, tại Việt Nam nỏi riêng, vẫn còn. 
'tfohg thời kỳ phôi thai. ¬ 

Các sự khai quật khảo cô trước kỳ Đệ nhị, Thế chiến. 


“đều do lrường. Viễn -Đông Bác Cô của Pháp phụ trách 


- nhưng cũng không có nhiều : những cuộc khai quật này 


Ù 


. 
^ 


"đã bị ngững lại vì, tình trạng chiến tranh tiếp diễn hơn 
"40" uïäm näÿy. Hơn nữa, một: số các chộc khai quật đầu Liên 
cũng không được thực hiện: vời BH6595 pháp khoa học vì 
không cliủ.. .ý đặc biệt đến điển các cô tích đã lim thấy trong 
từng lớp đất nào, đề xác định được miễn ">Ã các vật đã 
- được khải. quật (statigraphie): - 

' Dầu sao, căn cử vào những các đồ đi + của các người 
thời thượng cồ mà các nhả bác học đã tìm được ở Việt. 
-_ Nam, chúng ta cũng có thê kết! luậu rằng trong ngay thời, 
.kỳ. tiền, sử, đã cỏ người sinh trưởng: tại địa. bàn miền Trung 
châu Bắc` Việt. xa 

| Trong lịch sử nhân lon, loài người trước tiên dùng 
“cẢc, đồ. bằng đá đểo thô sơ (thời đại Cô thạch kbí; le pa-' 
“léolithique) rồi văn mỉnh hơn, biết mài bóng các đồ dùng 
bằng đá ấy, cho lưỡi sắc bén (thời đại Tân Hiạnh kh; 
le méolithique) ; tiếp theo sau ; là thời đại các đồ dùng HH 
đồng (thời đại thanh đồng, âge du PO IEBG 


41 


HH: S_ nhà! Báo) hỏc¿đ8;m2 ki 


¡ nói; thên đợi J AM) mi TÑ nh 


tin bế, nà 


. 


xC ? 


m địa ` Xanh) đề” “phân "Hiệt, 'bai' rầề TVA đoàn hôn n 'đjyệt 
Lạc: Việt rẻ xiên văn + NöđŸ Hòa: :hịnh, và _Tên văn hóa B Bắc: làn hài 


` TH Ì + —“- tai pm 
kì To _.- QU VI 


== 
1 mm 
= 


Xin hẻ 


c eullure “HenlialBmt), 


kh h na 
q 


„ đại. Cà; “thác khí tại cáo - “Tỉnh Hö4 “bình; Ninh: Bình," TNG : 
hóa, và; :Quảng - bình. ŸỊ- “những. sự khai. quật, 'đầu - tiên cđược) ch 
. thực' hiện ` ở: tỉnh: -Hòa, - Bình, ¡ nên; >các, "nhà: bác “học. để: ảdất S 
ra đanÌ dử? nền văn hóa.. Hòa : Bình.: DanH' từ ,này) cổ? :mộb); 


Noất Í 


điềm. lợi? lải vì: chỉ: có: 'tỉnh cách: shột. "địa: :danh'. nên. hông! N : 


HA 


hàm xúc? :hhột ở, tha. gì về “hình; :thức. --N, nh: lv về ninh, điểm Hhui 
kỷ :các đồ" :vật đã : tìm * “thấy. ›, +... \« SEN - 


Các" đồ dùng - - nầy “hầu hết - -đềuo. l những - hôn 'đá/euôj?s: sếct 

=' lớn;: “còn ¿ sgiữ cả:- nguyên: thình;, phỉ,, dược : đềo qua. Tim HỘ 
phần lớn:là chỉ được đeo một mặt. Sự. thực các nhà. khão££t An vế) 
cỗ 'cũng,: ;Hm- thấy . những. khi” cụ¿bằng đá, đếo -;thô; ;sưêh Lễ hú Ö 


'vyy: trọng, :nhiều ' nước ` khác “ở “Động, 'Ñam Â„¿% ren 


: “ Dẫn! TsaGÿ tại `Viật. naïn ở những) địa. 'điệm. ma  nÀI 
trên :/ ¿người' 'ta "không. khám ' ' phá t được dấu vết»các: đổi nữ: 
nồi, chậu”: mặn “bằng đất, ,và2 'không : có. vết: tích : Hào: +ô y#ng: VỆ 


TH 
T¬ Sài TP 


các người) ›sống È "trong : “ềh văn: -hồa;: Hòa bình' đã, biết ệanh th 
tác ` hay, nhồi BH, Svật trong hà Km Sâm: 


` 
ÌM, ào 
“ăY 


t 

"1n * 

. v 

bế * ve? _ t ha 
^1„%^* 

Liệc k se TIẾP "HN 


. Fˆ cà. 
Tớ, 

$ t.2' 

“ 

` 

. 


- 


-. Cùng với các đồ vật trên đây, người ta cũng đã tìm 
, những -sọ, người cở nhiều điểm tương tự với các đân lộc 
. Mè-la nễ-điêng và Anh-độ nê- -điêng (1) 


H4#k... x?*1.„ = +1. *..c 
L*n TTE(EC - (CC các ttiả bác học LÝ 1 (E104 móc định " 


của' thời đại C3 thạch khi tại Việt Nant theo một số tác giả, 
-thời đại này có từ tói 5000 năm trước kỷ nguụên. 


3 được miên tủ 


Văn hóa Hòa bình thuộc vào thời đại Cồ thạch khi, 
. nhưng. vào cuối thời đại này, người ta đã thấy xuất hiện 
, lẫn lộn: với các đồ đá đềo, trhững đồ đá mài đầu tiên và 
chỉ : .được mài, ä lrỡi mà thỏi. Các đồ vật đá mài tiên khỏi 


. này (protonéẻolithes) được tUm thấy.dưởi một từng lớp các 


dồ:đá đềo và sau từng lớp đá đếo này, mới thấy từng lớp 
các đồ vật đã mài thực sự (mẻolitbiqne). Kết quả sữa cuộc 
khiai 'quật như vậy, đã khiến một vài nhà bác học kết luận 
rằng kỹ thuật đô đả mài tại Bắc Việt này xưa, không phải 
là “hậu quả của một sự diễn tiến kỹ thuật tự nhiên Lừ giai 
ì đoạn đồ đá đếo bước sang giai doạn đồ đá mãi; kỹ thuật mới 
ấy, trải lại đã do một làn sóng dị cứ roang lại cho dân 
bản xứ, : 

B. Nền văn hóa Bắc Sơn l : 

Các đồ đả mài thực sự đã được khai quật tại các núi đá 
vôi ở Bắc Sơn (Lạng Sơn). Đồ vật đặc biệt trong nền văn hóa 
này là một thứ riu ngắn làm, bằng đả, do một viên cuội to bỗ 

'lãm đôi và Tnài sắc ở lưỡi. Như treu đã "ghí rõ; nhiều~ khi 
đồ đá mài này cũng tìm thấy lẫn trong những đồ vật còn 
thuộc trong nền văn Hóa Hòa Bìnli, nghĩa là các đồ vật đá đểo. 

Theo ÿ riêng chúng tôi, sự hiện điện của hai loại đồ dùng 


X.. Mélanésien và tứÑshétferi; Dân MéJanéslen ngầy nay côn Sống 
tại một số đão trong Thái HDlnh Dương, người tân vóc nhỏ, tÌt ngĩnn 
len Dân '[iilähésien. thường gọi là đầu Nani' đương Quần (lào tức là 
nước Indonesia này nay (Ñam dương). 


45 


kư “ ®t 8y sửi ... “ 
£ẻ 3 
t .c9 tết Tà 
Ị. * 


bằng đã đểo. và. đá: mài cổ thề giải thích một ggŸ/ Tất. giân đ[Z 
Mc đầu kỹ thuật đồ đá đã liến. bước. sang một giai đoạn mờởig¿' ¿ 
song.vì đồ đá. mài lhó:làm và tốn: công hơn,: nền, dân: -LạG:: x 


Việt thời. ấy tuy.đã bắt đầu.dùng đá:mải nhưng vẫn, „ tiếp: tục , ` ¬ 
làm một số: các đồ dùng đá đểo vì làm các :đồ' này dễ và nhạnhj` `. 
hơn: Do'đó, chúng tôi nghĩ rằng" kỹ thuật đá mài Không. nhất Đc Vì vớ 


thiết là dozmột. làn sóng đi cư mang lại. 


Trải lại; sự biện điện song” sOng của -hai, loại đồ. đâ- gHÖY:: tế 


và đả mãi cảng chứng tỏ rằng dân Lạo-Việt : 'đã từ lừ tiện bưởo;- 
tên một, SE điển. tiến tự ma về phượng, :diện hÿ thuật,:. kế 


trương-o của. siÔng' G €oedès, cựu Giám, x- trường, Viễn. Đông „ sáu HỆ 


Bác Cô,(1)-. 
Cùng với các đồ đả, mải, người ta đã khai quật được ” m 
Bắc Sơn một vài. đồ dùng nặn bãng đất rất thô sơ, bề ngoài : 
có ¡n hình như: đối đan rô: Ngoài ra, cũng tìm,thấy một - vài 
cái chây;, đo đỏ, các nhà bác học. đã ngùï rằng người - Việt S 
vào thời} kỳ này; đã bắt đầu biết canh tác thô sơ. - HIỂn 
Tại các nơi khai quật được các đồ vật kê trên, . người.{a ˆ 
cũng tìm thấy được những sọ ngưởiĩ' hoặc côn, nguyên: hoặc Chỉ: „ e 
còn lại: một phần: Các xương sọ tìm thấy ở, .Bắc Sơn Và - nhất: LIÊN, 
là ở PhŠ Bình Gia. đã khiến các nhà bác ` 'học kết luận; tầng: 
trong 'thời kỳ này,. ở địa bàn nói.trên đã có hai, thÃnh phần, 
dân, một: thành phần thuộc. dân Mê (ä nề “diêng, một. thánh 
phần thuộc dân Anh đô nê" ' điêng, Theo. các nhà:, bắc. “Học, 
ấy, các. dân: 'tộc hây đãi: từ. phía Nam nướp- Trung: Hoa,. giữBi 
vùng - Quảng. Tây và Assam (Tây Bắc - Ấn ' Bộ), đi Cử; IRk 
Bắc . Việt. ở các §Q- người - nói trên, chưa thấy xuất điện + 
: những” “đặc ” “điểm -của dân tộc “Trung: Hoa: (mông -đô. le) ; - nh 


Nứ), G G0sdcs: “Le p8 II la ` uyên Indoehiaoise tráng 21: 
Paris 1962. : =.) : 


* 
đng cv 


- + h Ỷ . - * #--;# . ha ˆ 
khổ . bu ` 
44 h ` . : : d Và hs 
: * - hài 
bu 
- Lá F 
+ 


` 


::những đặc điểm này chỉ. xuẩt hiện sau .nây rong thời kỳ 


- ý có lịch SỬ, unghĩn là khi người rung Hoa đã qua xâm lăng 


_ Bắc Việt. 
Thời kử uăn hóa Bắc Sơn được các nhà Hắc học xúc định 


_ Đảo “khoảng 2000 nắm trước kỦ nguyên. ' 
. = Dầu sao, troúng thời kỳ văn hóa Hòa Bình và vău hóa 
Bắc Sơ, người dân Việt. -sôn ' sinh sống ở trong hang đá, 
tại các dãy núi đả vôi õ.Bắc Việt, bay ở Bắc Trung Việt, 
tgần các bở sông có sẵn những đả cuội để làm: các vật đụng 
- cần thiết, Khác vỏi các, dân sống Ở Ậu Cuâu trong thời 
, đại Cồ thạch khi thường sinh trưởng ở những vùng ngày 
. nay ˆ Tà: gác đỏ thị đồng đũc dân cư, đân Lạc Việt trong 
- thời kỳ ấy lại ưa sinh sống trong vùng núi, Ít khi sống 
' ở những vùng không cao lrên mặt bề 15 thước. lý do này 
cũng dễ hiểu, vì họ chưa biết canh tác, và còn sống cuộc 
đời ngư lạp, nhất là,ưa săn bắn. Các di tich bếp nước 
khai. ' quật được về thời kỳ äy thường gồm có các xương 
thủ vật, nhít là các giống lươu nai và các vô số, hến, Trải 
lại dân .Việt tử ngày biết canh lác, đã tìm đến sinh sống 
ở những vùng thấp dưới cao độ 15 thước, nghĩa là vùng 
đồng bằng. 

"Tuy nhiên, phận xét trên cũng, cö một (từ lệ; sự kùaï 
-quật ở “Thanh HVóa (Đa Búp, đã được thực hiện ở chính, 
vtng:. đồng bằng: và đã khám phá được những ma NI, 
- phôn các người thuộc đân cbủng Ì Mê ]:ì nê điêpg:, các -, người 
này cỏ những tập tục chôn cất người chết khả đặc biệt, 
-Một số thi bài dã được chôn cất với những lưỡi tìu và 
những đồ trang sức đeo cồ. một vài thí hài bị buộc lại 
~ lrong thế ugÖi xôm ; một vài thi hài kbảc đã được hóa 
tảng một phần, cắc xương "VÀ các đö vật, một đôi khi, 
lại được. sơn phủ bằng một màu vàng xâm, Các đồ đá 


-ˆ 


¬ Áñ 


— —— =~- 


—— 

š? Tin cẻ 

tỐ „ -ð l,?” 9S, .e 
: HT NG:) Làn ra 


khai quật được ở'Đa Bút 114 vào cuổi thời: tỳ Văi? RoàP . 


Hòa Bình... : nang Ba VÂN 
l tế, vi 

Đoạn Thứ NÙ — Thời: đại tân “thạch khí “hay, thời dạ, ng : 

Xó 'đồ đá mài (Le Néoithique). E2. ñgơn 3y ¬ 


Thời, đại đồ đá -mài hay “Tân. thạch .khí xuất. n từ 
2.000 năm trước: kỷ nguyên trở lại (1), Nếu. đem- ' SƠ. sánh ti. 
với các) 'niên , kỷ- ghi, trong lịch - sử, Việt Nam, có: thâu nóï ` "NV 
rằng: các - -Vụa đầu tiên đời. Hồng Bàng (9879: ‹¡) đã. trị UẸ x)ào .: k 
cuối thời +ụ Ù Văn. hóa Bãt Sơn à đầu: thời đại Tón, thạch: khi: in vi ộ 

lò Bắc Việt, và cả: ở Miến Điện và Cao Miền, "ñgười) nụ 
ta “đã khai quật được những' đồ, đả, mài, điền Hình: ;hhẩtài. Tin, 
là một 'loại rìu, hình thiết điện. ái xoan ( section oyalg)jŸ" lo 
CGñi (ai rìu là tôi núm hình tròn, nhiều khi ở chỗ tai rìu này, : ' 
cỏ - lỗ đề tra vào cải cản rìu, Loại, Tìu có cán và thiếi điện, - 
trải xoan này rất đảng chủ ý, vì lại Nhật Bản, Cao Ly, sông ' 

Hoàng Hà, cho đến Nam Dương quần đảo, thường chỉ: khai 
Ihai: quật được một loại rìu có một :hình, thức khảó, -bẴn; với;. 
thiết điện. hịnh ` chữ nhật (hache à seEtior.quadr angulaire) đi: 


_ Cùng: với oắc đồ mài, người ta đã:khai quật được. -cảê đồ` Đi : 
bằng đất như bát chậu nặn: bằng tay .và. một vải`thừ đồ đấÈ , 
có cả chân,' được trang trị bãng hình nặn nồi hay: ấn chị, hg : 


Các xương người tìm thấy tại những ' nơi khai. quật; j? BÁg)) | .. : 


Việt thuộc. về đân chủng Anh đô nê điêng,- và ột: duyên, “hải : la 
Trung Việt: thuộc về dân nh, Mê la nê -điêng, tầm -vôế: 'nhồ, ° `. 


s. . m" 
bé „hơn. : : ' t ` ` . A22 : 
Đoạn. thứ, ba.— Thời. đại văn, hóa Đồng sơn . : : TA tr đậm 
- thời đại thanh đồng (âge du: bronze) ĐH dc vẦn, vế 


Song s sOïg với các đồ đá mài, Vào cuối bu nại Tân thạch N: _ 


si Œ. Goedès op. cít, ứ: 23. 


. sg 
. Mi Š:  s 
40 ¬ : ' kia 
“ : A 
. : _ . ` , 
+ + 


. - đ> - 


ra 
." 
v: 


: khi; số: đắc Việt và Bắc - Trang Việt, đã. xuất biện các đồ dùng, 
Ỹ bạo đồng. .. ` Í sẽ Ấ " . 
. Với: thời lkỳ này). chúng, 1a đã bước: tự, .giai đoạn tiềi 

| th s nang) :øjal đoạn nguyên: Sử, (ptolohistoire}. ¬ p3 


Các; -đồ đồng đặc biet nhất : thuộc về thời:kỳ này đã 


„được khái quật ở Đỏng Sơn, bờ sông Ì "MÑ (Thanh Hóa). Tại 


. VỪng này, tryay từ thời tiền sử, đã có dân, cử sinh tr trủug 
HIỮ đó: ` Trong vùng nây," người, La kiráin ' phá : -được những 
“wết: tịch ¡các nhà- sàn, nhưng.đặc biệt nhất là "trên bờ sông 


vs d lòsðng. Mã, người ta đã khai: quật được những. ngôi mỘ cỒ, 
„rổ _ áp ;kháp£. hẳẫn 'các loại mộ xây cuốn bằng gạch của người Trụng 


„ Hoa: tìm thấy Bắc. Việt và cả ở Thanh Hóa. Những ngòi mộ 
“ bêng Sơn chỉ là những IỘ 'đào .vào lòng đất đề chỏn thí 


hãi. ngưới chết trong thế nẵẫm, rồi lấp đất không xây cất. 


"Trong 1 những pgôi mỘ nầy, người ta đã tììn thấy những 
š,gồ' bằng đồng.- một, vài mãnh đồ bằng sắt, một số đồ trang 
* gức, 'cÓ ` vài thứ bằng ngọc. thạch, và thêm lân vào đấy, 
\ ` khững đồ bằng đả mài. (Ù NÓ củ " 


- Gắc đồ bằng đồng gốm có các trống, khi giới; các đồ canh: 


THả các bình,: các chậu, các: "đồ trang sức. Gác đồ này do 


- dân: địa, phương làu ra nhưng có lẽ cũng chịu ảnh hưởng. 
của văn ininh Trung Hỏa, vì cũng khai quật được một số ;đồ. 


sông Đồng Sơn:. .. : 


-¿Nền Văn. Hỏá Dỡng, Sơn Nấy: cũng ý phát” ` tại Bắc - Việt,' 


ấy đồ nhựa" Bắc và phia Tây sông: Đắy,, và tại Bắc Trung Việt lừ 
` " bảnh, Hỏa tới Quảng Bình... 


vì 


- Điện" sinh nhất, trong” các? ¿đồ 'vật khai quật được là loại 


: ng X 
I Xin Si 


(1) Bây là một bằng chứng hữa tỏ rõ rằng khỉ đân lạc Việt 
bước sang một nên Văn lúa Inởi vớt đồ dùng mới như các đö bằng 


. đồng vẫu còn dùng đồng thời các đồ tong nêu Văn Hòa cũ bằng đả, 
tien " 


k __., 


. cà ở # ... 
_ ` Lỗ pˆ 


trồng đồng mà nhiều nhà Thảo, cồ đã nghiên cứu tẤt côn | phu: ý c. 


Không có mục đích trình bày tỈ mỉ các sắc thải của ; “nền; _- 
Văn Hóa Đỏijg Sơn, 'chứng tôi chỉ ghỉ vải nét. chính yến: cân TỦ nh 
thời kỳ này cốt làm nồi . bật cuộc; -điễn, tiến văn “hóa của, dât ' 
Lạc. Việt. qua thời đại. và. chứng" tỏ rẵng từ, thời kỳ Hền: .slt đến, : sN 
thời. kỳ, nguyên sử, luôn luôn cỘ. đân độc. Lạp Việt, sinh. [Erởngi cẼ 
một cách liên tục. tong khu vifé` "Bắc “Việt và 'Bắc '; ;Trung “Mật; nà 
không cần, phải, đợi các làn sóng: địch từ Trung. Họa- tới. thở th 

Sự thực, các. trống "đồng. được. tìm thấy trong? “một: kbu' k DA 
vực khả rộng lan tràn phĩa : 'Nam, Trung :Hoa, gồm cä: ;Miển : 
Điện, Thái; Lau đến Nam Dương” 'guản đảo.. Các trống; đồng ” ` 
này, cũng cớ nhiều kiều Hình khác nhau. Nhưng: nhữág' rốHÿ 1 ` ca Aog 
đồng. tìm được: ở 'Bắc Việt ' và ắc. Trưng Việt thường. giống .- MP, 
kiểu drống. 'ở 'Đông Sơn, 'từ, hình thức "đến cả: lối: trang ' trí, °:' 
mặt trống. Do đỏ các, nhà ` bác ` :học - nghiên cửu về di6Bdrit, 
đồng -đã cho rẵng, nếu Đông Sơn: 'không phải -Íà_ E Si) bẻ 
trống đồng:thì cũng là, nơi tring tâni, xuất phát, 0 - £ _ đc 

'Căn œứ vào những hình trang trí trến, mặt Miện người, : _ Bài 
ta đã nghĩ, rằng. đrống đồng được đúng vào những: việc: ;chỏn. ° 
, CÑt người. chết như trong phong tục người Mường. hiện tạ 
Theo; ;phơng, tục .Mường, khi tróng nh tỏ người: ,HIA, "trưởng ˆ 
từ trần, trồng đồng được treo lên trên thì hài người. ời chết, và dit ` l, 
- đến lúc, cũng cơm thì đảnh trống. 'Các Hình (rang tíí trên lrống" 
. đồng: Đồng Sơn:diễn tả:nhfng tục lễ, bải tổng, láng .cũng giống, ` 
như, tục lệ hiện nảy của dân Dyak ở ở 'Bornẻo:và vì vậy.. Cáo. nhà. Ỷ Và 
khảo cô, cũng, đem. so sảnh các ;hìnH. By với HH, .mỹ thai „ 
Anh đô nề diêng :dà Mê la nê đdiêng::. ¬...Ắ...-.1.. 


j“ễ Ti Hà . 3 


` Nhưng một”. _mẤI, khảe, họ cũng nghĩ rằng kết thuật Bông „ 


(1) B. Karlgren the đate of thé carly: ST Son cultuee.. 2E ctn 
: Bùll, Mus: Far-Eastern antiq. XIV, 1942. P, , _: Ni % .. 


, 
4 


45 


-"ẩx + ý “9 . =.... 


- Sơn. cũng chịu ảnh hirổng của Trùng Hoa, vì chính người 
: Trung Hoa đã. dạy đân Bông Sơn: biết làm các đồ nhạc kh và ' 
- nhật dùng bằng đồng, vời các hình trang trí để tháy thế các đồ, 
“vật ngày: trước làm bằng vật liệu đễ vỡ. Chứng cở rõ rệt nhất 
_ 34-đdð Đông Sơn cũng 1 như đÖ đồng Trung 'Hơa trong thời kỳ 
nầy: đều là những hợp kim có thành phần gần giống nhau 
đồng 35% ;Lhiếc 15 đến: 169%; chỉ 17 đến 19% ; sắt 4% và vàng 

. hảy bạc. một chút đỉnh không đáng kẻ, Một điềm khác đăng 
đề ý là cắc trống đồng ở Đông Sơn được chôn lẫn với các tiền 
đồng đời, 'Hân bên Tàu. Do đỏ, kihông những có thê biết dại 
khái các. trống đồng này được làm ra vào khoảng đầu kỷ „ 
. ngủyền, mà còn tö là giữa - đô đồng của Việt Nam và của , 
` Trung. Hoa Lhời - :ấy cũng có nhiều liên .hệ: với nhau. 


Dân Việt trong thời kỳ Văn Hóa Đông Sơn có những 
điềm øì đặc biệt ? Căn cử vào kết quả các sự khai quật nói 
trên, các nhã khảo cỗ suy luận rằng dân Lạc Việt trong thời 
kỳ nẫY; cũng có những đặc điểm của dân Anh đỏ nề. diêng 
mâ ngày nay, những người hậu duệ còn sinh sống trong dãy 


Trường Sơn. Đây là các lớp người Anh độ nê diêng cuối cùng 
` còn sống lưu lại trên đất: liền của Đông Dương, sau những đợt 


di cư trước đưa họ đếu sinh trưởng tại Nam Dương quần đảo, 


Một chủng cở khác có thể chứng mỉnh quan điều nói ' 
trên, là ở vùng Gio Linh (Quảng Trị, gần khu phi quân sự 
hiện èòn có những bề chứa nước xây bằng đá, trên' sườn 


-:múi, nước từ bề chửa: tầng trên dẫu xuống bể chứa tầng 


dưới, đề: cung cấp nước cho dân trong thôn xã, và sau hếtcó 


- ngòi mương dẫn nước đến các ruộng được canh tác. Hệ thống 
-dẫn thủy nhập điền xây dựng trên sườn nủi hiện ủay cũng thấy 


ở dão Ba Li và đảo Nias Nam Dương). Các bề chứa nói trên 
ở Gio Linh, vốn là công trình kiến thiết của các người 


- An đỏ nệ điêng trước sinh trưởng tại vùng này, 


Ộ 49: 


KẾT LUẬN ` Di qua các: giaÌ.. lóc tiền sử. :và ,nguyễn: ủ vt 
sử của dân tộc Lạc -Việt chúng ta nhận 'thấy nga lừ Mhời đại s LANH tì vn 
Cò thạch qua thời đại Tân, Thạch, đẩn. thời đại Thạnh đồng, m: ¬ Thy 

'Iuôn `Iuún"trên' địa. bản Bắc Việt .pẫ “Bắc Trung 'iệU đã cả tr ha 
đán Lạc Việt sinh trưởng. Liắc chưa: 'biết cạnh, táo thời: đạt hy TẾ 
Văn Hóa? ?Hòa? : Bình. và Văn 'Hóá' Bắc Sơn "thuộc thới đại jCỗ: Bến Sầm 5 
thạch). thì. họ sinh, trưởng. tại CÁC: vùng múi ; -khi đã biết” cạnh ; Sạn THẾ 
tác (thờï đại Tân thạch) thi “họ trằn xuống sinh ' trưởng ô ở hơi. cgH, sẻ c 
đồng bãng:- Thời “ờ. tựu yên) :sử bắt) đầu uới thời. kử. đồ, ;đồng.. ĐH! 
Kết quả; các cuộc khai quật: về: 'cÁG! Tiền : văn hộa nói; rên, đã: ĐỂ 
đưa các nhà, ®iọe” 'giả đến! chỗ, suy. Tuận:- Tẳng dân tộc: Ấy. đó”, n 
nhiền „ „liên: chế ` với, các đân) tộc Ánh đỗ nộ. :diêng và Mè, là: à:Ẻ lệ v4 
diêng mà; nhiều: đợt. đi cự đã vời đất liền để mưfủ sinh „ HH ¿ đi tt biết 
nhiều quần” 'dáợ trên viặt "Thái "BỊnh “Dương. Gá lẽ pháp.) TAL) 
chỉ bắi đầu uất hiện từ thời kg Jhành đồng. Trước đó, + có, 
l8 chỉ có những tục lệ. : ng „ : : Ho 
Nhưng: 'cũng cần thêm rằng, đỡ "hình "thề sống. nữí: dứ, -- 
vùng Tây “Tạng chạy: chéo. xuống. Vùng .Đông Ñam- Á' lịch. : Sử, #ã đu by 
đã chứng:kiến nhiều đợt. sóng dỈ cứ: đề theo cliều, hưởng '. ề, 2Ÿ T St. 
SỎng núi, :VI vẬy; địa' bàn, Lạc Việt đã. hứng &hịu ắp lực 'Ác n : Ti 
cuộc đi cứ: 'này. để hụn đúc trên đất nước một dắn tộc quật. ` Di N. 
cường; biết: thụ: hủi ảnh hưởng ngoại lai đề phong: .phủ; ` hỏa LÊ, BI + 
bản chất nặn hóa. chớ không chịu khuất phục hay: đồng: "hắn, ° _ ân ệ 
uà đỏ - cũng' là những nét chính "yếu. mà -chúng †a sẽ nhận ? đất 
thấu rõ khi phản tích các sắc thái của Cô luật: 'Việt Nam: ” +", Š 
: Dù. bị;Tàu đô, chộ hơn 1.000, -và Pháp cai trị 'ion + No th_n > JAy 
thế kỷ, nền - quật: pháp Việt Nam: đã: vượt qua mọi:thấi, thách Lôi SiẾ 8 
của thời. gian không! những "phần - chiếu cã, tính. dân? tổéÿ “HÀ? xế 
cồn biết: vay? :.mượn những lỹ thuật ` -pháp lý của "Trưng - “Hoa ¿ ĐA _ Đ 


Ti 
. +" 
_ 


cũng .như:?của? Tây: Phương, đê : phí. vào trong' lịch sử pháp :Š Ị 
luật của nhân' loại, những, trang sử ì vàng son - HÀ dân tộc vài nh 
Việt Nam luôn quôn có ng kiệu hãnh,, Sa (Pha bi Kệ MÍ 


ˆ 
« 


. *ẽ : 

_ H ` LẠ. - D 
. " . ` * v P vẽ ` * kế 

Ty ÔNG ha k mÊỊ _ 

bu `... 
. * Đan 
si sẽ HỆ lÁ À2 ñ 

° % ` 


"43 + 


` 


. 
& sưu 


- - c” “..r _ (Gái 6 SG se mi xa VI Chiên sàn lẻ số . 
Cii : e Bắt KTNH + 


NG.. xay ). 


4ˆ - 
SẾ + ả - ` : 


Ngô, si L 


ác: 
` , 4'V1 
# giai núi L T80 LÃNH K) 
DI tui là La 


Sa tệ, giang Ð 


' Sơ đồ ghỉ cứác. địa đính thường iđước nhất tới 
(rong cóc lý thnyết nề nguồn gốc đận lộc 
_Lạc- VIệ tết 


.ự R 


sổ Pháo Kiến 


s tr x Ễ 


Phần thứ”: nhất: hố 1 " `" ' 
"tổ LUẬT. .WH: NAM. (IUI : {ÁC THỨ | ĐẠT: nà 


vn ước mn PghlÊTt cửu HT tiền, sồ, luật -qua các. thôi dạ, 
TT 


aytillU kửn : d _ bà : vtnỦ bị # 
I. Đại cương về cồ pháp, Ý? ñ Âm si "` _ 
H. DA, tiến cò pháp qua lịch - _- `. _-- bạn Đ) sẽ 
“. THIÊN THỨ; Ì NA 


,ĐẠI CƯƠNG, VỆ. cổ t PHÁP.. 
Đề cỏ. “một lý: . niệm: tồng.. quát: về cề, phân, 
ở sẽ: ,đề cập.đến 3: vấn đề : .” 
l7) .Phạm ví cồ pháp, 
2) "Tỉnh thần cỗ pháp, "` 
2 Phương: pháp khảo cửu cô pháp. 


É 
SN 
4 


nà, 


+ ƑY ÑNCRỪƠNG-THỨ NHẤT, rởi, cớ 
3W, PHẬM VLCỔ PHÁP “+. 2 W 
Nghiềũ cửu. về phạm vị ã phẩp, chủng tả ghÁI xét , 
hai phương' diện : phương điện thới gian và phượng viện . 
nội dung: : “ SP Ñ : 
Về- phương điển thời 11t, nền Ti "chế, hiện: tại: gồm 
những .. bộ luật được ban hành trong thời kỳ Phiáp thuộc và. - - 
các luật lệ được ° ban hành sau đó. Hiều như vậy, ta có thể: đ h Nh 
kết. luận rằng phạm vỉ, của .Cô, pháp kéo ' dài”. cho tới khí T 
. các DỘ luật trên được "ban Hành. không ' Lâu SN: : 


- VỀ phương" diện nội ÔL dùng, -cÁc nguồn gốc + của "nhập liậU 


.hiện, tại gồm có. luật, - lệ, án' lệ :và học ˆ lý, : . Tron# Cô. luÃi - _ 
tẤt cả 4 nguồn - gốc này cỏ: chiếm. một. địa vị. quan  lrọng ' Ca, 
như ngày nay không ?, `. A TY... 

52 l ` : T ` - sẻ ` sa, 


“m ... 
= . 


._ Quốc sử Quán chép theo lệnh Vua), 


Ũ R hỗ .. ' 
nớ Lễ cháy sa, kế ft ớt ch 


TIẾT THỦ NHÚT 
¬- Phạm vị 4 vị Có Có luật tong. thời gian, 

Bàn tới Cô, luật - -Việt: Nám, lẽ dỉ nhiên phải đề cập tới 
-Iuả, khứ, nhưng về phương diện: trầy chúng t tĩ SẼ gấp ti£ 
_'kHÓ, -khăn; thiếu tài liệu, và hoạch định phạm vi ughien` 
-bứu: tong: thời 'gian. : : : 


ˆ Đoạn thứ nhất : Sự. khiếm lên Thay tật “liệu 

: Trở. về nguồn chúng ta phải công nhận PA Hàn lịch 
“sử 4 hgân năm 'văn hiến, tHời kỳ thái cô không-eòn lưu 
' trưyền lại một tài liệu pháp lý nào cả. Ngay trong thời kỳ 
- đã: "được chép trong sử, đổi với, những sự kiện. liên hệ đến 
Sử. tý- nói chug ngoài vài 'truyện lhần thoại, sử học cũng 
không có- vătt kiện chính thức nào khác. Đối với đời 'Thụe 
.Án Dương Vương hảỹ đời đriệu Đã, đề khỏi đi xa hơn nữa, 
các sử liệu còn rất khan hiếm, nói chỉ đến tải liệu về Inật 
pháp của thời đó I 


Điềm này cũng. rất đễ hiều, nến ta điềm qua lại những ˆ 


bộ sứ.chỉnh thức, của hước nhà (gọi là sử chính thức, vì do 


1uuết 
_ Triều _ Trần : tưới TIỀN „ dư (tế trì 


t) Bồ Bá sử chính, thức_ đầu liên của Việt Nam, mởi chỉ 
được _S0O8n tra đười đời Trần. Năm 1272, vun “Trần. thánh 


: lông ` Si ,bễ 0ăn Uuắn. Xiưửu S0AN ra bộ- Đại, uiết” sử kỦ.: :Bộ hãy chỉ vệ 


ghỉ chép. các Áo việc từ đời Triệu Đà “đến Ly chiêu Hoàng. NIỉ... 
.:việc chép sử mới khởi sự lần đầu, nên đổi với những việc 
đã: xây ra từ 13 hay 15'` thế „kỷ trước, lác giả dã phải căn 


,,cứ-rất nhiều vào bộ sử của nhà Tống nhan đề là «Lư trị 


- tiông giảm», do Tư mã Quang soạn, theo lệnh Tống anh 
-Tông năm _1068, bay -các - bộ sử Tâu khác đã có từ trước 


` 


53 


#.‹u 3 
WNG 


như Sử-ký của Tư mã Thiện, "Tiềñ-hân thư của, ạn Gối, 
MÀU DAN, HE: của Phạm Re . XU N 


V8 Triều. Lê : 1 


e ` 
v”, . s 4 * có ) . 
ñ ng ` .ỉ 
` ... ` 


b) Năm 1⁄79 1⁄79, Vua 'Lê thánh: \sTông sai. Nụ: sĩ: Liêr Ệ- Lê soặn ` : 


: một" bộ. Quốc sử. sử chính thức thứ hai: bộ «Đợi Điêt sử sử Tứ: toàn: ` 
thư», Số dĩ, Ngô sĩ Liên đã chọn nhan đề, như vậy; vì, thực 
ra, a, TÁC: giả chỉ bộ_ bồ túc công trinh của Lê văn Hưu đời Trần : 

vã 1) Ngô ` sĩ Liên bầu' ñhữ 'đẩ' chép lại bộ, Đái, "Việt, ,sử ký 

tý Gủa LẺ văn Hưu, về giai đoạn từ RA: Đà: điển Bố .. 1 

laế Tioàng. „, : 

¬= ..a 2) Ngô sĩ Liên đã thêm Vu, "bộ. này mội ¡phần ngoại: kệ 
zr/) gồm hai thiên Hồng Bảng Thị Kỷ và. Thục: Kỷ, nhưng đề. 

+  ¡¿ viếL hai thiên này, Ngô sĩ Liên: đã mượn các chuyện thần 


Xuyên, bay quyên Lĩnh Nam ' rich Quải của Trần thế: 'Phập, 

- không có sử liệu nào chính xảo khác ˆ' ˆ bị j 
: vn Phê bình về thiên: đồng. Bàng Thị Kỷ», Vúu. Tự Đức 

“/ã coi như là những truyện «quỷ: trâu thần rắn» (ngưu quỷ, 


xà thần) hoang đường quải. dị, jchông hợp IỂ, thường- 


3y Ngô sĩ Liên đã chép tiếp 'tạc cÁc việc. Xảy ra - sau, 
dời lý Chiêu Hoàng, Lừ triều Trần đến đời Lê thánh Tông; 


5 
-_ 


* 
F.- 
.— 


.® Triều u Nguyễn : 


c) ) Bộ sử chỉnh thức thử ba được soạn đưới thiệu Nguyễn » 


theo lệnh của" vua _ Tự Đức. Tông Tài Quốc sử Quản- là" Phản ` ; 
Thanh Giản khổi sự biên tấp vào năm 1856.(1) đến nắm ¡ 185? 


PT 


(Kiến phúc.nguyên niên), bộ sử BẠY được tiến trình vả khắoe 


in, nhắn đề là: Khám Đừu Việt sử thông giảm _ cương DtÙG:- 


(1 Phan Thanh Giản đã uống. thuốc độc tự tử năm '1867, san khỉ 
quân Pháp đành d6 ba tỉnh miền "Tây Nam ltỳ tmmà cụ giữ chức Kinh 


lược sử, ` ` “.. _ 


84 


; thoại và đã sử trong quyền Việt Điện U linh của Lý tế ¬'- 


SIẾ To: 
1 


W phương điện "nội: đăng, h sử ` khay .gồm túi quyền. : 


TT # thủ (quyền đầu) và 2, quyền chia làm hai phần : "... 
w ÔNG `4) Tiền biến (5 quyện) K2, từ, đời, Ì Hồng Bảng đến Thập: _ 
II NG-: ¡Ị nhị Sử - quán; - NG - vi 4. kẽ 


2 Chánh: “biên 4? quyền) ) ciiệp. từ: TT Đỉnh Ï tiên § (Röáng 
` đến đời Lê mẫn Đế, „ , 
'.Về- các tài .liệu đã được tham - khảo -sử ỉa triều nh 
¬ „cũng. không làm gì được bơn là căn cự vào: bái" Bộ Đại Việt sử 
!„jkỷ và Đại Việt sử kỷ toản thư và các Hộ sử của Tầu, nhất là 
R đối: vỚI thời kỷ đầu tiên trong lịch ` sử. š 
Xã lm NÑöi-tón u lại, tất cả những tài. liệu về thời: thỷ nguyên. tý; : 
N ".. -thời. kỳ Bảo thuộc, .„ Iroug các bộ Sử kýi Việt Nam hoặc 
kì cất :hón/ đề cập tới các vấn : đồ. pháp. “lý hoặc. 'chỉ: có. KiộL và vài — 
X đế “điểm. rời Tạc \c chép theo sử: của Trung Hoa. - ï:-. - : : 
: Tuy, nhiên : khi nghiên gứu về cỗ luật ‹ -Việt. am, xin 
hp "ñ không thề không, bần klioăn tự hỏi nềri pháp chế của dân 
_ "tộc Lạc Việt tr ước khi, -người Tầu xâm chiếm, nước tq, có 
: những nét độc-dảo nào ? Qua-ba thời kỳ. Bắc thuộc, .hền pháp : 
¬ hat; Việt ấy đã chịu những ảnh hướng gì ?, Đây: là nHững 
tơ vấn: đề khó khău nhất đối với -luật-đïa Inuốn nghiên ‹ cửu những 
Đen 4 «vấn: -đề pháp lỷ ` trên đất hước Hy, vào khoảng từ 20 thế. bý 
' trở về' thước. - 
Học _ Về: điểm: này, mặc du sự thiếu. sót tài liệu, khóa giảng 
" “. tũng" 'không. tránh né vấn đề và sẽ. cố: giúp.eho. các bạn đọc 
+ .- “Đỏ xnột”” ÿ niệm mặc đầu chỉ, là khai quát về tiền pháp chế. 
b trong thời kỳ xa xắm ấy, 


#P lý. cá „đổ _ Đeạn thứ thứ “hai : Giới ạn phạm yi nghiên cứu 


....=.mmn: 


trong: Tung: ơi “- ỳ : 

Trở: 'lựb thử. hai mà chúng.tá ÿ ấp phải. trong. \ việc. _hoạch _ 
¿-địgB? b phạm vỉ "các pguồn gốc „ của Cô luật là giới hạn tới lhời 
_ 3 Hảo sự _nghiên cứu của môn học. © này. Lễ dĩ nhiên các hộ 


5¬... 


và Ể : 2Ó 


"- 
luật đhờn Ả. hàn ong thời. lo B "bắp Thuộc RHI Dài ý pha: mr ủ vi 


vi luật hiện lại: l ¬"... 


Nhưng -điều. này khôŠy cho phép "kết luận rằng nền "đã. 


- luật Việt Nam vẫn giữ nguyên bộ mặt' tr uyên thống cho. tới - 
ngày soạn thão:' và: :han hành các hộ TM Hỏi trên. tháo kể, 1=... 
Tây phương. : 

Sự thực, khi ta bưởe vÀø “địa hạt pháp luật của triểể” 
Nguyễn, biên giời của nền Cỗ;.luật, đã trở nên uyên huyền. ˆ 
Đối với các chỉ. dự: đượé, ban hành: sạn đời: vua ự Đức;”: :nhất.. 
là dưởi các đời tua Đồng Khánh - vã' Thành: Thải, HÀ? qabtt 
luật triều Nguyễn đã bắt đầu. chịu ảnh :hưởng tũả - `nrền 'Eháp 
thuộc, và dò đó đã hướng thỏo luật. cũa Pháp một cách Ì hổ rèt.. 
Sau đây, chỉ lược cử vài thí dụ Nam, triều đñ đồi hình: phẩt 4 số 
quải sang hình phạt mượn trong. luật. của' Pháp, 


- 


— Nghị năm "Thánh Thái thứ 2 (1890) : - Tội lừu đức là So 


tội đi đầy) 3000 lý đöi lâm khồ sai 10 năm: - 

= Nghị, năm Thành !Thải thử 2 (1890): Đầi tội ï lưế 3000-: 

. lý lắm khổ sai 9 năm, tử 2500 lý đồi, làm khô. sai 8 năm), 
lưu '2000 lỷ, -đồi làm khồ sai 7 năm.. 


— Nghi năm Thành Thải thử 0, (1398) : các, nh lami án 


khi nghị: xử !ói trượng, tói SH tiếu không có gì quan ngoại, thì 


cho chuộc tôi, nếu khỏng. có tiền chuộc, đồi lắm ' phạt giam: .. 


Trượng Ì100, đồi làm giam 18 tháng ¡` 90 :.Í6 tháng; 80 : 14. 
tháng ; 70: 12 tháng ; 60 : -10 tháng —> Suy 50 roi: đồi làm giam-, 
ö tháng ; 40 ; É tháng ; ; 30: 4 tháng ; 20 ::3 tháng j 10: 1 tháng: 


—. Nghị năm Thành Thái thứ 18 (1906) : Năm bậc. tội đồ" _ “" 


đều đồi làm khồ sai từ 1' năm. đến 5 nữm: 


_— Nghị , năm Thành Thái. thứ, 18 (1906) + lôi trẫm hay . + 


giáo giam hậu, đều đồi làm khô sai lừ 5 năm đến 90 năm hay 
là chung thân, - đrảm : "HỘI chém. :: giáo : dội treo GỖ ; trắng, 


08 


. $ . L) ` -. R Gì 
"Ð ,sd\ ° D " “ tà `... `. 
4 Ề d4^ “ › 


là 


+ 


¬ giÃo giảm "bậu Ìà trường bợp' can phạm bị phát liên tội nầy 
..nhưởg chưa hành hình). 

Ngoài ra người Phâp cũng không ngần "hgại cảng , ngày 
cìng xâm lấn hiền nhiên vào quyện Lập, pháp của. Nam Triều 
mặc dầu theo liiệp Ứờc kỷ năm -Giảp Thân và ngày 8/0/1884 
quyền chủ tế nội bộ của Việt Nam vẫn: phải được Lôn trọng: 

Thí- dự ; Năm Thành Thải thứ nhất (1889), Thống Sử Bắc 
Rỳ đã tự kỷ thòng tư dồi những Lội trắm, giáo, giam hậu làm 


thỏ sai 10 năm. 


ĐÓ Vì những biến chuyền trinh trí trọng cuối thế kỷ thứ 19 


đã ảnh.hưởng dến nền luật pháp Việt-NÑam như vậy. tiết 
.tưởng phạm .vÌ, của sự khảo cứu luật EU thành văn Trong 
cô luật phải lấy cuộc khởi nghĩa của vua làm Nghi chống 


Pháp (1885) làm giời hạu. 


' Từ đời vua Đồng-Khánh trổ đi; như ta đã nhậu thấy rổ, 
-qua các thí dụ kề trên, nền luật-pháp không còn giữ dược DỘ 


. mHẶL thuần- túy. cô-điền. 


Hơn nữa, các chỉ dụ của Naui Triều chỉ được thi bí ành 
nếu được nghị-định của Toặn- -Quyền Đông-Dương ban hành 
nghĩa là chấp thuận. 

Có thể nói, rằng từ. đời Đồng-Khánh, quyền _lập-pháp 
của Nam-Triều chỉ còn là tmột cải bóng lu. mờ, hữu danh vỏ 
thựé. Niên hiệu Đồng:Khánh (nghĩa là sự mừng chung của 


th hai chinh-phủ Việt và Pháp): cũng đủ là một bằng chứng hùng 


''hồn.về §ự suy : đồi chủ quyền quốc gia, và sự lệ thuộc vào Pliáp. 

Đề kết luận về phạm vi các nguồn gốc Cô luật trong, khỏa 
giảng này, mặc đầu: không thê bản tới thời kỳ Hồng Bàng mà 
hiện nay chúng ta không còn _một tài liệu lịch sử nào chỉnh 
xác, chúng ta cũng cổ tìm hiểu nền pháp Tuật Lạc Việt trước 
khi chịu ảnh bưởng của người Tầu. Một mặt khác, dội với 
thời kỳ cậu đại, việc HE HIỀN cửu nền pháp luật của triều 


8? 


. không :đám ` thôn, bớt,' đo: đó?vai: trò. dủa.+Án : Lệ- không đ 
quan trọng nhức, vigày: nạy:- .Sống: dưới chế. độ quân: =bbiebuê li: h 


ˆ- juật tức lệ, Ẩn lệ và;hộc by 


"thửe _một đạo Ï luật đầy, đủ; _ hoặc: 'dưi hình thi. "hững đa0. sắê'› 


.~.* 


.độc lập. chế” độ Mini shủ*vẫu tồn” lạ tập. trung: tt cá Bề] ñ 


nN 


Nay SẼ dứng lại với triỀq \ vun' _ĐBng-Khánh vi sa _, 
xi _ hưởng, kỹ: 28g) phập.. kêu của, it, N4 Phổ, PhNHg, b nh 
vn 


kỳ này: 'cộ hề soi như một thất ời; 


v Nẻ bà xa 
vớt TIẾ k 
v 


với- -luật: :hiện: ti” ; z" Ấn ệ si đan an cụ 


" Ca Trấn ... , _— 
` 


LU C 


.. h 


cự. cản #2) THỔT TRỦ: :HAT:. l 
tạ ' Phân tính Hột dung các nguốn' góc cỗ luật” : 


:hành; trong, tay, nhà' vun¿ ‡Gác luật: đều. đo: vua ban - hành: LÀ Gágih 
quan - xức án "chỉ sắp dụng: trung) :thành: các duật của 'hhàyug TRE 
T IEEI| 


chế,: các bậc. đại nho, nếu:cỏ nghiên cửu: 'pháp luật; cñu# chỉ -;¿ 
dụng: tắm' sưu tắm. các luật pháp mà không -dâm. phê bình'; VỀ ..- sec 
vậy họổ - ý bán-về cô pháp .cũng - vất khô: khăn;: -Trái: lạb3beg Độ $ 
cạnh luật, của, nhà vua, tực.lệ trong, đân: 'cHủng đÌữirhột: :VNỈ: HộN: 
khả: quan: trọng mà câu, Xa ngữ. -saU đây. phản: chiếu : ` _4PhaplP : 
vua còn thua lệ” làng». cv . ¬. TÊN tr ghê j„. 
cá , TẦn' luợt, Thng: ta Sẽ. xẽt? x 


dàng 


v2 


- šĐoạn: 'thứ 'nRất : LUẬT. ` ì 


ki Í họng. cựu chế:- đo. "Yua, Bàn, hỏnÄ, „. dười Í 
chỉ hạyich”tủu,, Hoặc những: .lệ hay. lệnh. đề bề túc; thọ ấp: bế? TR n 
luật; mỗi; điền Các ¡riều' đượnh -đrần;bé, Nguyễn đều ban: VÀNH, bÍ h 
j nụ đt l niên vài chà) 


-- 


bó 
A) 


_ĐIỀN, đến nà của XE, aiÄ lật hong ¿ cồ "giáo là tấn _# 
cố định bãi. đi bất dịch. Mộ có óc: bảo thủ tồn tác NHÀ, làm. “Hấp? 


... - .-‹ 
: AM". .. + và Ũ h 


58 : "r ¬ : F N sa  . : ` TâN 


'r 


° ngày xưa cỏ xù bu coÌ các bộ luật đã được ban hành từ 
rước. như khuôn vàng thước ngọc- Những điều luật cù ñy. 


thường 'được mỗi triều vua: 'chép lại trong bộ luật mới, hoặc 
theo đúng nguyễn văn, hoặc chỉ tiay đôi một vài chỉ tiết 
nhỗ. Do: đó, MIỄN luật cũ nhiều khi ,bÖ HHIHE điều khoản 


'rất cô. 


Một thí dụ. điển hình về tính cách cố định của các điều 


: luật cồ là ba điều: sau; 


a) Gấu đảo lộn trật tự giữa vợ cä (thê) và vợ thứ (thiếp) 
. b) Cấm các vụ-hôn nhân trải luật; 

"e) Phải giao Lrả các đồ dẫu cưới trong trường hợp Iy-hỏn. 
- Các điều luật này được qui định lần đầu tiên trong bộ 


luật cũ nhà Hán do Tiêu Hà soạn dưới đời Hẳn cao Tô (906 
,: 494 trước kỹ nguyên), thường gọi 'là bộ Cửu chương luật (vi 
gồm có 9. chương). Những điều luật ấy đã được tất cả' các bộ 
' luật Trung Hoa, cho đến bộ luật cuối cũng là bộ luật nhà Mẫu 


Thanh lần lượt chép lại. Hơn nữa, cả bai bộ luật nhà Juê và nhà 


" Nguyễn cũng đã chép lại các điều này, 


Vì tỉnh thần quá bão thủ này, cồ luật có nhiều điều khoẳn 
không còn ích lợi thực tế, vì không phù hợp. với nhu cầu của 
một xã hội đã biến chuyền. 


Tuy nhiên những bộ luật cồ của Việt Nam cũng không 


„phải hoàn toàn chép nguyên văn các bộ luật Trung Hoa. 
-Chúng- ta. sẽ có dịp. đề cập tới nội_ -dung. của bác bộ luật này 


và nhận định tằng ngay sau khi thu hồi được củủ quyền không 


đầy một thế kỷ, triều Lý đã eó một nền pháp chế tân kỷ nhờ ở 


ảnh hưởng của đạo Phật, Bộ luật Hồng Đức của Triều Lê cũng 
chứng minh rằng nhà làm luật Việt Nam, mặc dầu chịn ảnh 


.Hưởng của các bộ luật nhà Đường.và nhà Minh, cũng đổi phái 


huu được tỉnh thần đán tộc qua những chương qui tịnh về 


„ Hưoug Hỏa và Hôn Sản, mà chúng ta không lìm Lhữ ñy trong 


90 


rư ' 


một bộ luật nào ,của ft ng sàc nói riêng, và của cáo. Quốc ` 


' 
TNge 


gia ở Viễn. Đông nói öhung.. 7 * 5a: hit”? + 
. Những điều: luậi được PIN, hành, đề bồ túc .eho áo, bội, 
Có hai hình thức :, "N.ã `... xề# c.n ` .. 


1), Nhà' ifua;cö: thể: thể na -đho. $ògh Thậo các điều: dHật lột 
dưới hình, thức" 'các dựo đụ; chỉ -đụ hay sắc ` chỉ, có.) giá. . thi 
¡như "những đạo; Tuật ngày. tray¿ VỆ quyền Bảnh pháp, sống, nhất 
quyên lập pháp. đều đượó Lập, trang trong ' tay: :Vũä,. : 

2) Nhưng côn một hình thức thứ hai rất đang Nhợt lưù'; 
ý. Khi có-jmội pụ ứn điền hình,.màă chà :Vưa nhậu: thấy có lehi l 
lợi thực, lẻ tcho sự .xét xử các" vị: tương tự tong, tuơng lai> 
nhà Vua thường:eăn cứ vào. bản án dấy đề ban hành: mội: điều, L 
luật „mới đưới triều, Lễ. gọi là « điệnh », và, dưới thiểu Nguyễn _- 


ki tự .ủ 


gọi là « Lệ »:‹ k : ' x ` ko k _s ?® ` xe. = 1 Nó) vầy 


Những (lệnh» của Triều Lễ được tẠð .‹hợp: thành. một” : : 


. chương: riêng biệt như rong bộ duật Hồng -Đứo, thí" đlự } : 


chtrơng : (Từng hỗ : hương. hỗa lạnh » (các lệnh tĩng bộ' về Hương: nh 


Hảo) gồm, 4 điều (tr điều 388 đến 300)„ hay chương kế. tiển 
mhan;đ€ là fng bồ tham chước liệu định khiG-j hỗả Dị, gồm . 
U điều; (tt. điều, 399 đến 400)... Ô. sẻ : 

Tỉnh, cách thiết thực "cũng như nguốn-gốc ân văn cửa, 
các lệnh này dược biểu lộ rö rệt,trong lối hành văn, thí dụ - 


" 
$*. 


trongˆ chương c[ằng bồ: Hương hỏa lệnh» (điều. J8ỡ, đắn. 308 7 = 


và « Tăng bộ. tham chước hiện: đỉnh "hương, hỏa» (điều. 392” 
đến 400). của bộ -Iuật Hồng Đức kề trên, ta có thể nhận: : thấy, 
dễ đàng ; ,CÁC diễu này đều là, tững, trường - hợp .đã xây na 
trên thực. tế với tình tiết của một bản, âu được qui-dịnh. thành” 
lệnh.. É `... : 

Bo ,biệt phất là trong-e các: điều 306 ° và 397. luật. Hồng... 


Đức, nhà làm luật, kề 'cÃ tên của các đương sự cho để hiểu s ` V 


giống như. -trong niột bản tôm lược ăn vẫn ngày nay, ThÍ 


60... ¬.~“ và BE 


ll) 


Hé... 
: 


- đụ, “iu: 306 : «Ông tô :Phạm Giáp sinh don giai trrởng là 


šPhạm-Ất, thử Hà Phạm Đính. Ông tô Đhaut- Giảp có tuộng 
đất hương hỏa Z mẫu đã giao cho con trưởng là Phạm Ất giữ. 
Phạm-Ất đã đem 2 mẫu fy nhập vị ÀO tuộng đất c của mình mã chỉa 

,, GhO, cảé: con. chỉ CỎI Ở sà0 đề thơ cơi: trai Cán Phữm Ất giữ lằm 
"tông: :hỏä: Gơn trai của Phạm;Ất lại 'sinlf đ9àn; ðú gải HÀ eoh” 
thứ là Pliam l3inh có con lrãi lại có cHáu (rai; thì” 'aổ B 5 sào hrrơyng 
"hỗa hiện tại, phải giao, lại cho son trai, chấu thai IPham- Binh 
Nhưng không được đối lại chơ dữ hai mẫu hương, hóa của 1ö, 

'trước mà sinh, cạnh tranh». '' ¬ 


Hiền. nhiên; diều 396 trên. đây chỉ là một lân án đã đư ạC 
_„PpHâu: .xử lrong một. vụ kiện'với tất cả các chỉ-tiết cá biệt nhữt. 
“ điện tích của pbần hương hỏa mà nhà làm luật. vẫn giữ y 


" + nguyên “đề cho điều lệ cỏ tỉnh cách cụ thê: và để hiểu, 


Điều 397 cũng được qui-định theo một tỉnh thần tương 
tự : sÔng lỗ là Trần-Giáp sinh được trai gấi hai cón, con 
trai trổng.là Trần- Ất, con: 'gải là Trần¬thj-Binh. Truữ-ẤL sinh, 
được tmỘt con gái là Trần ÄẢhj-Đinh h hãy côn thơ ấu thì Trằn- 


\ 
Ất chết. Tô là Trần-Giáp làm chúc thứ giao. pbần ruộng dất 
K hương hỏa cho “trần-thị- Bính giữ. Khi Trần-thị- BinH chết thì 


phải giao, phần hương hỏa ki cho con gái của trường. ram 
Trần-Ất là Trần-thị-Điỉnh giữ, 


v 


. Nguồn gốc án-văn của điều này cũng hiện hiện rổ rệt qua 


đời văn  =- .. | 


Đối với ¡ bộ luật Gia long, của triền Nguy ên. ca «l,Ệ» được 
ghỉ chép sau mỗi một điều luật. Có khí một điều luật được 


được bồ túc bằng nhiều lệ, từ 4, 5 lệ đến 10 lệ hay hơn nữa, 


tùy tr ường hợp. Thí đụ : điều 70 của bó luật Gia bong nhân đe 
là Lập đích tỉ pi-pháp (lập địch tử trái phép), được kèu lhêm 
5 lệ; điều 235 nhan,đề là «cường đạo+ (ăn cứớp).. được keêm 
theo: l1 lệ. 


61 


BtiEng, -trong bộ Tuật Bi Dong, thững, điều quật. cũng: -nhự54U  ? 
các điều :l¿, đền” “chép theo. -hghhyêp, văn của „ luật. Mẩn. “Thánh HN. 
chỉ khảo vài. _chỉ: tiết nhỏ nhặt, .. _.. - Rhưh, Ñ- 

Dưới triều Nguyễn, ;các đời a vu | sat: cũng đại: 'hànH: #ihiều h ị 
-lệ khác: -Gáo .lê,này” được; :chép;' thnh. quyền khi Nam? tbiêN 5i! oi 
Lệ», mà. đhrường. 'Euật.. Saidod,bấng ;đã địch - ra -quốc-pgẼ, địc IỆ à 

Chúng, ‡a không nệh: ;hhẩm; ;những lệnH củá. driều Xà, vài: ị 
những lệ. của' triều Nguyễn. với. những tục lạ, °. _-.Ằ- Ân, ¬ 

° Đoạn hé hai ï : TỤC LỆ m J3 `. 

Ngoài những Bộ luật đã được ban hành, -ngoái, Thững ` ẺNG 
dụ và 'sắcehi của nhà vna, còn. một: 'phạm .VÏ rất rộng: dớn đũa: 
cỗ luật gồm. “các tục-lệ, và, :những. lệ nghĩ' bắt.. Hư g Í ”m nh 
Giáo - và: :do.. -quan: niệm' nhân- trị chi, phối “2 va. 22 


si trì 


...® 
vệ” lỈ 5Ẽ 


Dối: với nguồn gốc - - iục-lệ: này, các luật T của - nhất ' 
Nguyễn không hề xâm phạm tới, Thực: vậY; bộ choàng HỆ, 
luái-lậ» da Đita Gia-Lung ban hành, -thưởng-. quên, gọi „văn ° 
tắt là. bộ: luật Gia-Long, -vì đã chép - theo bộ luật": 'Mãn2) 
Thanh nên không phần ảnh trung thực tình - trạng của xã! thội - 
ta đương thời. Các tục lệ về các -việc: giá thú, hộn ` sản, nPÊP 
chue thư, lập-tựy hay hương-hỏa dườỡi: triều Nguyễn đều c* 
phần chiếu những tục lệ truyền thống đã được ghi chép trong... Su 
luật nhà nhà Lê và Vẫn được lưu truyền lại trong đân' chúng.. '. 

Đối với cáe. tục-lệ ấy ảnh hưởng của nền Pháp thuộc 
không lan trận tới. Các tục-lệ ấy vẫn giữ "được' sắc thái -- vết 
thuần-túy cho đến, khi ban hành các bộ tân-luật. «Phép vua: " 
thua lệ làng, câu _tục-ngữ fy đã nêu cao địn vị trọng ve sẽ 


của tục. lệ. trong” gỗ pháp, nhật -là về lãnh. -vực gia-dinh,., 


“ =-aa.. 


địch, k 
(2) VŨ-VĂN- MẪU : Dân Luật Ihải Luận,.in lần thứ bai b- ¬ 
37 và Dâu: Luật Lược Giảng (L967) trang 25, lệ, 
'62 . : sã - s .. v 
Sei "#3 - h 


ˆ - - 


q) Đại Nam: biển tệ. Trường, Luật, Saigon 1962. Nguyễn, Sĩ Giáo và ` 


~—- 


: Một sổ. tực ệ này;' trong. phạm vỉ luật gia-đình đã được 


SN, tệp) -Vấn ảu lệ su tầmi'và ghỉ chép) vào khoảng 1927-_. 


1980; thành một tập ý Kiến gồm 324 cân giải đâp: (1)- 


vớt, :Một điều cần được chủ' ‡ tới : Mặc đã ấu" chịu ánh hưởng 


: pha Không-Giáo,- tục lệ' của 1H- không giống tục lệ Trung Hoa: x 


„Qua, bao nhiêu thể hệ, 'việt Nam đẩ, đemi' thích ng rhột : 


TH nN tế, 'nhị các giáo điều trong: -kinh'.sách của Không GiáĐ, vào ˆ 
:. khuôn; khổ của xã hội và gia đình Việt Nam. So sánh các tục ˆ 


lệ ấy với; ác: lễ. mi ghì ghi chép trong -Itỉnh Lễ hay Lê lý. của - 


°t: trung Hoạ,. .ta 8 nhận tö điềm đặc biệt này, - : 
h hy, Ngoài. pháp luật thành - văn và tụẽ lệ mà ngày nay thường Ạ 


.: đứợ&: cỏi: "H những nguồn gốc, Inật, cỗ luật đã dành địa Vị nào -- 


ch. HS SNG) BgUốN gốc giải thích nhữ án-lệ @) tà .học-lÿ @). 
: Bà. Đoạn: thứ: ba : : _ẤN LỆ 


° Chúng: ‡a đã biết rằng. Trong cô luật đã phân biệt luật và 
TẾ hãy lệnh... 
Luật là những điều khoẩu : .có tính cách hãng cửu,-thường-. 


được phép. theo.các bộ luật cô, từ triều vua này sang, triều 


 VưAu khảo, do óc lhHủ cựu tồn cỗ. Những điều khoẩn của các 


' bộ luật đã 'ban hành từ xưa thường được coi nhữ những tiêu. 


chuân. bất di bất địch,. tuy nhiều khi những điều khoảng Ấy 


không GÒI. giá lrị thực tế, và không phù hợp tới tình [rạng 


. ' 


xã-hội đương thời nữa. 
'Đề bồ túc các bộ luật; chủng ta đã biết nhà vua nhiều khi 
ban bánh những đạo dụ hay sắc chỉ để qưi định rhột vấn đề - 


ẫ :mới, Các dẫn kiện này cũng bói giá trị nhức, một đạó luật, . 


' (1).VŨ:VĂN-MẬU Dân. LiệÏ. thải Luận tr 286 .({n lần thứ ba», 


"`. "Dân Luật Lược Giằng; Sàigồn 1067 tranẩ- 1963. Luật: 'hộc, đại” h 
'›tuong (1970) các đoạn :163 và ˆĐậ, 


_() Ăn'lệ là lối xét xử các uụ kiện cña tòa án, lâu dần gân thành - 
đường lốt, như một lệ cho các án uăn. 
(3) Học lý là các học thuyết binh luận về: luật pháp, 


- 
‡ 


83 


Nhưng cũng. có khi;: các bắn văn. đùng ‡ ;đề- bồ, túc qÌ¡ỡ các Lê 
bộ luật: lại-được -gọi lạ. kệ: (dưới..triều ;bêe} :hay" -bệnh, (iười 3 
triều Nguyễn); Lệ uà Lệnh "1à những băn kiện bằit- ngưềhg¿ cúc: ĐC ị 
.bủn án ta, (trọng, có tỉnh :cácÌr. điền hình. gà: nhà pụa› wuệk: cần `... 
phải 'chỏ gi, thém vào trong bộ: Luật, ¿ :đ6 4g: Pà .cho- kội Điệc. › ` " 


trổi xử cáo Dự tượng: tự trong. trởng:lai. . ĐÔ Q K- T¬- : tú 
Mặc đầu, cảoh xét xử của các -quản án, nhgày, TT Sở: nhữ2 xi, 
có ảnh hưởng đến nền, pháp chế như. vậy, sơong' cần :phải2: 
nhân rõ, rằng trong những trường: hợp _. thông thường, : lối: 
xé[ xử của gác. quản án không: thề. phñt sinh rụ được. án lệ. nhữt: kf ữ 
_ ngày nay; vì.hai lẽ : 1). quan - -ản: không thể vượt. quá ' khuôn ' vn 
khỏ của luật, ;phập để xẻ; xử,:` và: 2)" trong: cựu chế, 'không' tớ”) n 
, những sách vở công bố và bình luận các -bản án nhHự: gấÿnayku: 
Trước, Hết, .quyền hạn : :của các, qunn án không, được: rộng - 
rãi. Mỗi, kñi xử: án, thầm phản KHÔNG, thê vượt khối phạm vỉ ` 


* tạ ` . s _- * 


Ẫ 
bà. 


của luật lệ. TẾ 
Nhà làm - :luẬt , đã dừ liệu mội 'sáeh chính xắc, từng” `. `” 
Liết cña miỗi trường-bợp, và fin dịnh - trong. mỗi 'tư trờng hợp tế 
mộ hình;phạt nhất định, mã thầm phán không có thẻ gia giãn” 
lheo ý muốn. Do đó, vai trò xây dựng của án lệ đối, với: pháp F 
luật Tây-Phương nà sự qui định nhiều khi chỉ nều ;hhững - 
nguyên tắc lồng quát và dành cho thầm phân quyềd thầm - 
lượng thy theo mỗi trưởng .ợp, không thê " niệm được... 


Irong nền cô luật Việt-Nam, 
Đẻ có một ý niện., về sự qui định Ii-mÏ của. CÔ: luật, -thiết., _. 
hi, chỉ cần trích một đoạn trong điều 460 của chương Đấu ì l 
äu (đánh nhau) trong bộ luật Hồng Đức dự liệu trong từng chỉ 7 “ 
Liết những vụ. đảnh nhau và lắng - ma : «Đánh người gây răng: vi?” 


mất hẳn háy 'sửt tai, mũi, mũ .một nắt, gẫy chân lay, gây GHï F 
xương hay lấy nước sôi, lửa làm người bị thương và rụng; sa 
tóc, thị phai tôi đồ làm khao nh Lấy đồ bần thỉu ném.vào 2. P 


* 
* 


64 


1 


38M Liên " tượng N0ttE bịnh, Tà diểiu Sáo đâm chéní 


người, dẫu không trúng, cũng phải lưu đi châu „gần (người 


¬ - phạt tội: là quan thì phải tội hạ trật). Ñếtt;iâm cliểm bị tlirơng 


Ả:‹ h 
,Ýa làrn đứt dải, Iñù, mãi iraắt, na thai,- ph) ghải lưu đi chà ... nẽt à1‡ 


+ 


. đánh gãy: chân „tay và chột. xiệt mắt, thử phải: lưu đi châu xa». 


+¡Chương? z\Đấu':Âm gồm tỏi: :B0 điều dui định: Âu mỷ rất nhiều. 


s¿ trường Ì 'hợp,. không nhữug tùy :theo' titodg` tich nặng uùe, 
;bÔn. thy` theo. địa vị của các người đánh uhau : đánh người 
“ trồng höàng tộc; đánh ông bà chả mộ, vợ đân|i chồng, chồng 
“đánh vợ, bà con đánh nhau.v.V.., 


› Khi'xử áú,. quan ắn phi dẫn “hiểu điều luật trong bẳn 
ân đúng: vời trường. hợp đương được. xét, không thể tự ý gia 
,J giảm" hình phạt hoặc giải thíếh điều luật theö ý riêng đề thêm 
“ bớt hình. phạt. đã được qui, "định. “Nếu xử án không theo dũng 
: luật qua? án sẽ bị: tội «+uất nhập nhân lội { th AX ^~ IỆ ) 


và bị phạt thay thế cho:. phạm nhân mà "họ đã tha hay. đã : 


buộc tội trái luật. (1) - 
Một. mặt khác các, bản án ngày xưa cũng không được cơ 


- quan não hủy sách nào công bố. Quyên -sách cô thuy nhất cỏ 


chép được, vải chục bẩn án lưu truyền đến nay đà "quyền 
«Hồng 'Đức Thiện Ghính Thưa. Song chắc chắu sách. này chỉ 
do một tư nhân ghỉ- chép, không có tính cách thông đụng 
nên, trong nyục thư, tịch của hai bộ Đại-Việt:Thông Sử ẹạ ñb 


.QUÍ BÔN) và Lịch-Triều Hiến- Chường Loại-Chi (PHAN: HUY 


CHÚ) đều không nói đến. ‹(2) 
“Nói tóm lại dhững điều: kiện xử án và ẩn loát trong xã 


- đ) Xem Cô đuuật Việt Nam Thông Khảo, Quyên H, phầu Hình [uật 
', đhương thử ba : Hình Phạt. 


_ @) Sách Hũng Đức Thiện Chỉnh đã dược Trưởng. Luật Saigon dịch 


và xuất bản nặm Lư 


' B9 


hội cô. Ý không ¿ thuận tiện” `eho' 'strsŸD] | 
: nguồn” số pháp; luật, ngoài, 4h thoSÄ? iợp e các c'aietrle 1lện] 
đã:, được: chính nhà vùat ban ,hànhy¿ Nói khác sở. thẺŠ cội; si lỜ Si" 
lệ và Tênh ụ thúếc vào phần” Juật pháp thánh. văn] hơn” "lự ảo - -= 
tự phần, 4n lệ; trong::oô luật: Sun cà # xa ắ 
Mw.. lá" 'chỉ cổ, thề bäi Huệt cho; 'iuật pháp: nhiệt HỆ đã: Tả hi m 
. Đua ban hành bhính: thức ñhưi nmội: điều. xiệo hay: ciệhHb{ Dưới” ` . 
chế độ quần, ;chủ, 'mọi quyền. -hành', đều 'được tập: trung: dđfong ~ các 
lay một vị chủ tế: duy, nhất. đà. ,vũa,, Do đỏ án lệ: không: THÊ. lổ 
giữ. 'mội Đ(Ẻ- trỏ . biệt, lập, Ji, # ong. hền „Pháp -uậi.- 'của: Tg<- ụ 
. Phương: ` "¬ hệ II ¬ Tô g đuên NẾ, đạc đo n k 
HẠ th ting: thứ tức: ~HỌC LÝ:, ph n h y : 
cự Về Ti điện "học: lỷ, dưới, "nềy quân chủ, "găng: khói, 
quan niệm rằng các “học; giả đâm; “hạ 'bát phê, bình cáo - luật > 
hay lệnh của 'triều đình vị "hành, ; động : như. vậy, tất ) -Hhiện:. 
không thể trảnh: khỏi tội khi: 'duân:- Thiết, tưởng chŸ cầu. trịch;ô ở. _ 
đây điều 133 luậi Hiồng- Đức, oũng: đủ ý r:thức được" Sự: cật” thúc, ° HN, 
tự do tư tưởng trong cựu chế, ra Khi đó gigười chỉ. tre vun,' 
nếu các lời chỉ trích việc chỉnh sự sai lầm mà cán 'thiệp ; đến” 
vua thÌ phải tấu ên, Nếu tỉnh-]ý. trong lời, chỉ trịch, rất tệ “hạ, ` 
thì phải, tội chém, “không- lệ hái: thì: “phải tội .đồ làm -tượng, tì ẳ hhŠ 


phường :bỉnh:; nhỡ miệng, nỏi cản, dihất khẩu "lên, 6n). thipi 
giảm lội một, bận co, Và 6 " 


nH, Đ 


TNš 


Kinh 


- địch. N khiclỉ sự : hộc luật. Nhông hhững. troHỆ : sài: thị, 
Là Ì ụ 


lại viên chức mà còn có. ;cÄ trồng 4 dân. giau : Những: lưật;lệ củã'; Bà Ẳ 
nhà nưởe,' quan. và lại viều HẾt, ðlằng đọc, mễu không thông. ng 
hiểu, quan - phẩi phạt 1 lắng” bồng, lại . phải tiánh 40 toi. Mỗi : 
năm, tại, kính đỏ, 'eẴng. như ở ¿ lính, có tiệt kỳ dị h hạch, Phẩm „ Ầ ì 


a0 &- go 8h, CÍ- Di 


... : 7 PS » : "ụ h ˆ `. › 
By toc hờn da s  vP 


Ù 


tì 


'cẢo người làm thợ, lâm nghề, v và tất cả các người khác đọc, 
thông hiểu và giảng được, luật lệnh, nếu có sơ xui ft phạm tội 
¡ vị: lãm lỡ, hay đi tội: duyên-lọa (tội tiên-lụy do người khác 
làm ra), lần đầu tiên đều được tha không bị tÒi...) 

Sử tHực, điều 59 của bộ luật Gia-Loug chỉ có tính: cách 
hoàn toàn lý-thuyết. Sự khão-hạch về luật pháp không ˆ bề 
được lỗ chức tr ong, thực tế. bộ luật ŒIA-LONG chỉ do triều 
đình in phát cho nha-mòn ; cắt tự nhân ‹ không hề biết đến 
cho nên việc đọc, và giảng ác luật lệ đối với đấu olrúng và 
gdiới công-nhâun lqt một việc chỉ có trong trì tưởng- -tượng của 

soạn luật của triều Nguyễn. 


Đ. 
c= 
=- 


Cũng như án lệ, học-lý trong chế-độ quân-chủ, không 
gắp dược những điều-kiện. thuận-Hện đề phát- -triền. 

Nếu cỏ một vài hợc-giä nìt I,È-QUÝ-ĐÔN, PHAN-HUY -GHÚ 
gùi chép cáo luật lệ và hiền chương cũ, thì cũng chỉ thtr: hiện 
công trình sưu tẠI,- thiếu sự phê bình; nhất là đổi với các luật 
_ lệnh đương được Thị hành trong đời tâc-gii,.  - 

Do đó, các ng†iÖn gốc trong cỗ Irặt, thực sự, chỉ gồm có 


cắc bộ luật cỗ và Hịo lệ, Những tài liệu khắc chỉ cỏ thứ iúp 


',ta tim hiểu ý nghĩa, của-các điều khoản tối-nphữa, hay hồ 


túc những điều xuyễn-mậu trong cäc văn liện chính thức. 
''Tuy nhiên, hoạch định phạm ví nghiện-cứu mới chỉ là 
vấn đề sơ khởi đề sưu tầnt các nguồn c& pháp. Vấu đã tế 
nhị và quan trọng "hơn là tin hiểu tính thần Gỗ- -pháp VÀ xác 
' định phương pháp tra cứu nhĩữag nguồú gốc ấy. l 


` t 


vx - ° 


CHƯƠNG THỞ HAI : s. tê Tuân nã đun 
_ .__ TÍNH THẦN:GỎ 'PHÁP ki . TƯIN 
Tình thần” Cô pháp. có thê đóm: tắttr Òòng bốn. đục điểm `. 
¬- Trong cỗ pháp; không: chia” Tạ thành, bÁG: ngành lưật "¬ 
„chuyên biệt. - - -. 5. Ty, TA. phở 0  Wg 
2. “Trong Cồ pháp,. có một- quan niệnh hàm: hội, -giữa “đâm! BI + 
Tuật và' hình luật... `::-:.*.. k sở 
3. Cô pháp đã chịn ảnh hưởng rất lớn - của “hệ "thống 
Ngũ Hình của Tảu,. Lạt 


4. Cô pháp dã chịu 'ảnh hưởng của nhẫn ` :tÉÏ, chỗ _nghữá/, 
I. Không phân loại các - ngành, luật chuyền biệt. sếp VÊN A Sợ 
Trong, nên luật hiện. tại, có một sự phân loại Tổ rệt ¡ HH 

các ngành luật: Dân luật, Luật Hành Chánh, Luật Hiến ,pháp," 

Hình Luật, Luật Tài Chánh, Luật. Thương Mại v.v., “Trong 

mỗi ngành lại có những nguồn gốc riêng . biệt ngoải' - những 

nguồn gốc chung. Trái lại trong nền Cồ Pháp của Viễn ' Bông” ; 
nói chung 'và của Việt Nam nỏi riêng, nhà làm. luật, nghỷ Si 
trước không 'phân' biệt các ngành: luật khác nhau, “Tất: cả cẢo?”. 
vấn. đề .Iật pháp bất luận liên hệ đến Quốc Gia hhy- đư | 
nhân và bất luận liên quan đến .trưởờng hợp. nào cũng đều: 
được qui định: trong mỘt bộ - Iuật, .duy nhất. . Thường thường, : 
khi một triều vua mới: được: sáng lập. nhã vua thường ban. - 
hành: một, bộ 1uật mới đề XÁC. .định uy quyền và trật từ Si 
mới, thíi:dụ: bộ Hình thư triều Lý, . bộ Quốc “Triều ;Thông.. ĐỆ 

Chế triều Trần, bộ Quốc: triều Hình ï [.uật 'triều?Lê mà: hgười, : Xi 

ta thưởng gọi là bộ Iuật Hồng Đức; bộ. Hoàng ,Việt luật, lệ: l8, 

triều Nguyễn mà đân chủng vẫn quen gọi là bộ luật. Gia I.onh, 


„ 
Ä¬x~ KH 


vn 


1. Quan niệm hàm hỗn về Hình luật. tà Dân. luật. „sở FT 
Một đặc điềm khác chung cho tất cả các bộ luật lrên - 
này là quan niệm hàm bốn về Dân luật và Hình luật, 


ụ 


08 


rn 


Tả Ngảy nay những vấn, đề.trong Dân luật chỉ liên hệ đến, 
: CÁC mối tương quan giữa cảc tư nhân ; dớ đó khỉ các tư nhân 


-„." không,tỡn trọng những lời cam kết của. họ hay nhữtg luật 


lệ đã được đặt ra đề chỉ jHối cả mỗi tương quan 
nảy, LÍ các sự chế tải chỉ bỏ buộc các Ìr hhân phải thỉ Hành 
nghĩa'vụ của bọ hoặc phải bồi thường. Ít khi- So) những bhế 
tàf ¡hay trừng 'phạt về thâu thể như giam cầm hay lưu đầy. 


“Trái, lại, khi một hành vi của cá nhân xâm phạm vảo 
-trật: tự công của xã hội như ¡ ấn trộm, ăn bướp, giả mạo v.v, 
nhà làu luật để bảo vệ trật lự trong xã hội ngoài sự bảo Về 
quyền lợi của tư nhân về mặt Dân luật, đã phải cản thiệp 
. và qui định những hình phạt nhiều khi nghiêm khắc để 
trừng. trị các phạm nhân, thi dụ: một người ăn trộm sẽ 
phải phạt tù ngoài sự bồi thường thiệt hại cho người bị 
mất: trộm, - 

- Trong cô luật, không có sự phân biệt giữa Dân luật và 
- Hình luật, Bất luận vấn đề Hêu hệ đến cá nhân hay đến 
Quốc Gia, một khi nhà lầm luật đã qui định vẩn đề ấy, 
thì nhà làm luật trong cô pháp cũng dự liệu luôn một chế 
tải về hình sự với mục đích thị uy đề điều luật “HP 
tởn trọng. Thí dụ : 


.1) Điều 314 trong bộ luật Hồng Đức qui định rằng: «Phàm 
kết hôn mà không đem sinh lê đến nhề cha mẹ, ăn ở với ' 
nhau cầu thả thì: phải hạ trật và phải nộp tiền tạ cho cha 
mẹ thy theo giầu- nghèo, người cou gái phải phạt 50 rOI. 

2) Điều - 306 trong bộ luật Hồng Đức gui định rằng .wcảc 
_con châu không theo lời đạy bảo và không phụng dưỡng 
mà bị ông bà cha mẹ đi thưa thì phải tội đồ. Con huồi, 
con kế tự mà tHất hiếu với cha nuôi thì phải tội kém một bậc», 

3) Điều 511 qui định rằng : «con châu kiện nhau với ông 


09 


bà cha mẹ, ng” bà ngoại hoặc: `vỢ. ưện. Thiết chà: pha ¿ -mG- Tn 
chồng đều, phải :hạ một trật. ~ NN Ni ca. sẽ tuệ ke 
Những thị dụ trên này tỏ rõ rằng lrong. "nhí nã xyãïi đề: Tiên - W .. 


quan đến cáo. việc. tư ‹của. cả nhân như việẻ, nộp' sinh lễ thon Nu, 


. 
la 


- giả :thủ, “bồn, phận: con-cái. đối với. cœbn mẹ. Ông. bắ,' ›nhà. đàm, đc , 
luật :cũng đã, đự, trù; những. ;hình phạt về-thễ:: xác hư: đ«nh. mol, "sẻ: 
tội đồ nghĩa là đội phải lắm những công việc nặng. nhọở (như:, vẻ 

tội phạt khô sai ngày nay), hoặc tội ,biểm nghĩa là tội,, hạ, trật VỆ 7 

Sở đï cỗ pháp. kbỏng .phân biệt rõ hải phương: điện Dân; NI “. 
luật và Hình .luật là vì đã có một, quan niệm đặc ' biệt, về vai si. 
trò của luật pháp.. Theo. nhân trị :chủ nghĩa, trật tự trồng. xữ hội”. 
tự nhiên được duy trì tỘt - -cách hoàn hảo, nếu tất cả. các phần'./° 


tử trong xã hội đều biết 'tu thân và cự xử phải ' đạo, đối vời . '¿ 
.mình cũng như đối. với các người sống: chung quanh mình: s ƯNG 


Trật tự xã hội sẽ không bị rồi loạn, nều mọi người biết, «sống» 
,một cách. xứng đẳng với tư cách một con người tự trọng. Với . 

một quan niệm cao thượng nhữ Vậy; trên nguyên tác nhá làm T “ 
luật không 'cần, phải qui định về những sự giáo: thiệp giữa tứ, -' 
nhân, I"hạm vi luật pháp chỉ bao gồm những vấn đề. liên hệ ` 

đến IrậL tự 'công xấ hội; do đó mỗi khi nhà làm luật -xết: :cần, r 
phải qủi định một vấn đề gì, lễ đĩ nhiên cần. phải dự liệu ngăn : ˆ, 
ngửa các sự vi phạm có thể lâm” Lhời xây đến và làm, tối: loạn' ' “IỆY 
trật tự công xã hội. Vì lẽ Ấy, mỗi điều Tluật đều dự Liệu những", " 


sự rừng ng về phương điện hình luật... ¬— .~¬ 
Hì. Ảnh hưởng của hệ thống Ngữ Hình Trung-Hoa, .- ¬" 
"`"... 
Mặc: dầu Hình luật thuộc về - chương trình măm: :thứt. hai, "~.-.. 
nhưng vì những đặc điểm tiỏi ty ên: của Cô pháp, chúng { la cũng _ : . 


cầú phải hiểu sơ lược hệ thống các bình phạt trong 'Gồ- _.¬ 
để thấu rõ tầm mức quản trọng của mỗi vấn đề đã được nhả, ; # 
làm luật qui định bằng sự trừng phạt về: Hình Sự‹ 

70 "- ` ` 


1 


ft 


Lộ 


° 


`. Các bộ luật Cồ của Việt Nam t tũng như tất cả bộ luật 


'Gồ ở Viên Bông bất luậu. là Cao ly hay Nhật Bảu, cho đến 


-_thế: kỷ thứ 19, đều, chịu ảnh hưởng củá luật Hìhh Trung Hoà 


-và: đều chấp nhận chế độ .Ngĩ, .Hình bồn CÓ: B hinh phạt 


dể chính yếu, mặc dầu thy thời lu bỏ l7 yvải: chỉ tiết NHàc 


| lộ “hay đâi : _ : : 


`, Tội su, 1ã tội đánh coi gồm cỏ 5ˆ bạc : + 10 rồi, 20 TOÏ, 


: -_ 80 roi, 40: roi .5O roi, tùy tội nặng nhẹ.. 


bên -Tậi. (rượng: là tội đánh bằng gậy; ` 'gỒi ` sổ Ợ bậc : 00 


: trượng, 70 trượng, 90 .trượng, 100 trượng:' 


* 
... 


3. Tói. đồ. tức là tội làm việc nặng nhọc. Theo luật Trung 
Hoa .mà sau nẩy bộ luật Gia Long của triều Nguyễn đã bắt 
chước thì, tội đô có 5 bậc : 1 nắm, Í năm rưỡi, 3 năm, 2 tầm 
tưỡi, -3 năm ; mỗi bậc người can phạm phải, đảnh thêm một 


'gỗ. tr ường từ g0 đến 100 trượng tùy theo bậc nặng nhẹ. 


'Về tội đồ; bộ Luật Hồng Đức đã thay đổi quan niệm. của 


. Trưng” Hoa bà gui định ba bậc. 'TÊùy thèo tội: năng nhẹ, còng 


việc mà phạm nhân phải là không giống nhau: 

a)) 'Bậc. thứ nhất ‡ đàu Ông phải làmi dịch từnh' nghĩa là 
những. cổng việc nhẹ lại các gỉn tổn (thuộe: đỉnh), hoặc lại 
trại lính (quân đính}, lioặc trong làng (xi đinh} hay khao đỉnh, 
igù1a. là công việc bếp nưởe;frong qui àn đội. Đàn bà thì. làn 


-_ dịch phụ, nghĩa ]à công việc lắm vườn (viên phụ) hay công 
việc, vất (thừ phụ) hoặc năng hơn, làm công việc chăn nuỏi 


tầm (lang thất phụ). - “., `. hs“ 
b}-Bậc thứ nhì : :Đàn ông pHải làm ft phương TT n 


_ nghĩa là linh quét. dọn trong chướng voi đản bà phải làm 


œuụ thất tỷ nghĩa là đầy tớ trong trại nấu cơm (1). 
Ụ ÿ HỆ ) 
1l) Sở đĩ trong luật nhà Lê cổ những tội đồ lầm khao đình 


: xuy thất tỳ Hay, tưng thất tỳ là vi triều đình phải nuôi quân đội nền" 
. ở mỗi hẳn toanh có những người bị tội đồ làm việc bấp nước Hoặe 


thôi hoặc giã. gạo. Thuế ruộng ngày xưa thu. bằng [hóc đề nuôi 
BI) đội, " : 


" { 
h “ j TUY, An : 

È), bậc thủ la : Đărn ð ỡng ghải, Tâm chẳng. điền bình: -1ghĩa 
là lính khai, [háp, đồn điện. biên Bi Ụ bàn; bà Bhi. dàm thang 
thất - pÿhĩa là dầy tớ gi g gẠ0:,.. ;>, "." 4 ¬..._- à Ta KH sân 

cTÐI, lừu “ức: :là tội đi ty. . Tự tự Saà g 
th: quật *Ïrung Hòä' mà. “bộ luẬt: địa Long đủ. shdf th 


vn, ° „_ KẾ n vụn cử "- 
. Tr.et h - kib D Ti, và Ể h 
w . 


Lòi.lưu, cò 3 bậc, .phạm: nhân: phải . 'đầy, đi ïxa 2000: lạ: 350} lý, _ 
Wrorid- Xc 


và 3000 lÿ- tùy theo tội nặng nhẹ. Ngoái rủ. phạm: nhân: 
ĐIÖt Ít tường hợp Tại bị đánh thêm. 100 trướng- ì 


- Đất oới. Tội đimu, trọng bộ luật -Hồng: Đức cũig có. dỬ: bộ * 


đồi, tội „này cũng g øồm 3' bậc lùy theơ nặng'hhẹ: ` - tự 
a) hữu: 'đÈ cận châu hay châu ' gần, tức là Nghệ Tiat gUỂẾ 
phải đảnh 90 Lrượng; thích vào mặt 6 chít. jÐ 7v. :, 
b) Lưu đï. ngoại chân” (châu ngoài) tức là Bố ` 'Chánh, Xử 
(Quảng Bình), phải đánh 90 trượng, thích vào mặt § chữ. sàn 
@)'kảrn đỉ niên châu (châu xa) lức là puủ Tân Bình, (Thuận : 
_Tióa), bị đánh 100 trượng, thích vào mặt 10 chữ, SẺ 
õ, Tội tử tức là tội chết, gồm , 3 bộc ¿ ` _= 
=), Tỏi giảo,:tức là tội thắt.cô. —.. ` đế vây : di: ` ` 
_ bỳ) Tội trắm;- tức là tội chém đầu, Trong luật Hồng Bưởi: 


+ 
nh 


* 
:a 
xã 4 
* cnng . 
bài) 
* 


“hy 
! v 


dối với,những TH nng nạp gia trọng: thì: phải fói kiêu tứo làn . 


chém bêu đầu. ` . : 
€) Tội lăng. trị, ta Xung? gọi là tội từng 'xếo vì jm tnhỏ, 
Lội nhân chết đau đớn bằng cách xẻo 0 từng bi thịt mỗi ` khi. 
dán một tiếng trống. .. 1 đế 


Ngoài hệ thống ngũ. hình mượn Kong: luật Trung Hoar” 
trật. nhà ` Đề, còn dự liệu một „ -hình' đặc. biệt là /óí : biểm hay '- 


tỏi "hạ trái. . Trong bộ luật Hồng Đức, một số lớn các: điều . 


khoân phạt hạ một trật, 2 trật; 3 trật, .t trật. hay 5 trật (biếm 
nhất Lư, phị tư, tam tư tử tư hay ngũ tư). Trật hay tư ở đây 
có nghĩa là gì? Ta không nên nhầm tư hay trật với phầm trật của 


` 
' 


2 


Tấn 


1 


8 ` 


. -~ 


¡ Ảo quan văn. hay cấc quan võ trong điều đỉnh. Ngây xưa, 
: - trong hàng các quạn văn võ, có 9 phẩm (cửu phầm); mỗi phầm 
_, „lại chia làm 2 hạng; chảnh phẩm và tòng phầm. Nhưng tư hay, 
__. trật trong tội biếm, có nghĩa là tư cách, pin cách coi. người 
-' trước luật pháp. : 
Năm Hồng Đức thứ hai (1741), vua [.ê thành "Tỏng qui 
. định từ bạch đinh.(ngHĩa là người dân thường) đến Quốc công 
cỏ 24 tu: hay trật, thư sau : 


Quốc Công . 24`tr 
Quận ông : 23 tư 
Hầu _.. 92 tư 
".. - 21 tư. 
- Tử to n 20 tử 
Nam 19 tư: 
Chănh thất phầm 18 tư 100 quan 
Tùng nhất phầm. 17 tử 
Chánh nhị. phầm : 16 tr 75 quan 
ˆ,. Tùng nhị phầm p 44g 15 tư 
s. ,Gbảnh lam phầm. - 14 tr 50 quan 
. Tùng lam phầm ., 13 tư ˆ 
„Chánh tứ phẩm „` 12 tư 25 quan 
lụt .sTùng, tử phẩm -  - 11 tư ' 
- Chánh ngũ phầm - : _10 tư 
_, Tùng ngũ phầm 9 tư 
- , ` „Chánh lục phầm 8:tư 
` Tùng lục phầm 7 tư 
Ghánh thất phầm 6 tư: , 
Tùng thất phầm 5 tư” 
Cbánh bát phầm 4 tư 
" Tùng bát phầm 3 tư 


: ˆ 


?8 


.__ Chánh cửu, phẩm - s c sẽ -!9 tự +. . 
'; Tùng cửu ' phầm : — „1l ¿ý  :z5 "" 

Bạch định (người Nướng ¬ .vô tư. + (không: số tà 
xi ¬—-- nà). ; 


Trong: luật 1à ` lô, . :khi bị; phật hiếm bay hạy trật, Bhạh- 
nhân cỏ thể elhuðe bằng tiền ; `số tiền chuộc cho: thôi tư hay - 


mỗi trật thay đồi. tùy theo phầm của.đương sự. Thi “dự: quaw là 
nhất phầm phải chuôc¬ 100 quản tiền cho -mỗi trật, quan nhị! :- .. 


phầm phải - -chuộc- 75 quan, quan tạrh: phun, 90 quận, thường ; 
ân 10 quan tiền: : : ¬"...-.. TƯ 92 Ọ NT, 


+ 


Nhờ ở sự £ trừng phạt hằng Sức theơ những bình phạt trong „, 


hệ thống ngũ hình hay' số trật (Hoặc tư) phải hả, _©ltúng - ta - 


có thể hiểu rỡ được nhà làm luật đã: -coi vấn. đề có tầm Trức 
“ tự D NG. 


quan trọng. như- thế nào, ' 
IV. Ảnh hưởng của. nhân trị chủ: - nghĩa, § ? ái 


Cô luật. Việt .Ñam,chng: như Cô luật.ô .Ở các quốc gìn - Thấy tại my " 
Đông phương (Nhật Bản, Cao Ly), chịu ảnh hưởng của: nhân, 


trị,c#ủ nghĩa của Trung Hön, :Theo dý thuyết này, "pháp luật - 


HH. hội chỉ là một.s,;qui định cỏ tỉnh cách: bất đắc K: mu 


lđĩ, vì: chỉ: "cần "tu' thân - - giáo : hóa ÿ0n người đúng, théo lý. 
tưởng của: người: quân tử thì! mọi 'việc trong $8: hội đều tự ' 


nhiên điều hòa, không thề xảy ra các vụ lương tranh 'vì quyền _ˆ 
lợi và đeni lại các vụ kiện cáo. Quan. niệm này làm hồi hãn,địa.... - 


vị ' rất quan' trọng của luân lý trong địả. hạt pháp luật,' Nôi .một:': 
cách khác, -trong cồ luật, giới hạn giữa luân lý và' pháp. thật) 


không được hoạch định một cách rổ rệt như ngày ,nay, "Thị :¿ _ : 
dụ : điều -SÚ6 trong, luật Hồng Đực đã trừng phạÌ các 'con.. : 
chău không theo lời dạy bảo và khỏng' phụng dưỡng ông - 


bà cha mẹ; điều 111 luật Hồng Đức trừng phạt cơn cháu làm 


già thú khi ông bà cha mẹ bị tù tội. b cả nay, bác con cháu. | 


› 1 
. 
£ ... S 


74 : : : 


- 4^ * 


+ 


11x 
Dài hi 
` 


-«^ 


- bất hiếu chỉ bì thiên hạ chê cười mà không bị trừng phạt về 
,iphương: ¡điện phảp. lý bởi vi nhà làm Luật đã tu 'hẹp phạm! vỉ 
pháp j luật -và không can: thiệp vào lãnh 'YVực của luân lý. 


'PEoa nhân Erị chủ nghĩa lưật nhận nhỉ gi” mật địa vị thứ : 


, ae ... ....^. cŸ.ng _— 


yến: trong xã hội, điều cốt yếu là dạy. dập biết tu -thân. theo - 


Ũ . 


° xgùan niệm của: .Không Giáo:; 
S” Làm thế nào đề tú thân.? Theo hằng giáo muốn tu 
thận chỈỉ cần áp dụng hai biện pháp : lễ và nhạc. 

.Lễ ở đây không phải chỉ có ỷ nghĩa chật hẹp, thờ thần 
‹ cho được phúc mả còn gồm tất cả những việc hợp với thiên 


lý. Có thể nói rằng, lễ là những. điều phải. làm, hợp vời lề „ 


bon: tự nhiên. 


. Lễ đỡ hài tác dụng, đối với cả nhân và đối với xã hội. _, 


Đối với cả nhân, lễ có tác dụng tiết chế những ham muốn 
thường, tình của con người, LỄ gồm có những nghỉ thức 
phải xếp dặt thế nào đề gây một bầu không khí 'tự nó có 


Ề tĩnh: cách. .giáo hóa. Do đỏ, như Khôöng.Tủ đã nói, ở chỗ xã 
: tắc, tông ' miếu, không ai dạy dân cỏ _ử lính mà đân tự ˆ. 


- nhiên có lòng kinh, 

"Đối với xã hội, lễ có tác dụng. duy “trì trật tự, an ninh 
trong xã hội vì lễ định rõ thử bậc thân sơ; phân biệt rõ phải 
trải. Nói một cách khác, lễ cũng có tác. dụng như thuyết 
chính đanh cũả Không Tử; vì định rõ danh phận và địa vị của 
'mỗi người nên trật" tự trong. xã bội không bị rối loạn. 


: Đề kết lại, lễ đã tạo Pa một hit thức chủ nghĩa đề rằng 


_ buộc con người theo một khuôn khồ uà một trật tự nhất định, 
khẳng đề cho tâm. tình con người phóng túng đưa đến chỗ 

loạn uà gây ra các phân (ranli irong mũ-hội. 

Kê Cũng nhằm mục .dích giáo hóa con người Không. Giáo 
.cön dùng Nhạc bên cạnh Lễ. Nhạc với lòng người cảm hóa 


Z9 


vé - 


giống nhau ‡ khi: ,yui người. ta hát, KhÍ buồn người ta ` aBnổ. hải: 
nhưng tiếng, hát, vuÌ buồn khác ' nhau.) Lống. người ` cũng, chịu, h : 
ảnh hưởng, của. Âm nhạc, nghe, tiếng hát buồn hay vui; lòng, n 
người'ttở tiên 'Eưồn hay vùi. Su rộng. ?q. Đỗ HấP phủj đt ; - 
(ng nhạc: có: Änh'. hưởng đến hành: nỉ thiện hay: ắc của: .coÏi 
Igtrỏi, Hơn nữa, sự ' hưng thịnh hay SHỊ Ú, Dong tủa :một ` duốc l 


4 


li éũng' “được Đhẩn chiếu : -qua định ihạc của. j. gia đó. Š 


' Tny' Tễ xà nhạc đều ` .CÓ triục địch giáo hóa ` con người, 
song lễ và nhạc. đã áp. dụng hai phương pháp” khác nhau.' 
Lễ rèn luyện con người bằng những nghĩ lễ bện ngoäi, còi 
nhậc thì: rèn luyện tâm tình con người ở ở bên trong. VI vậy, 
Không tử đã nói,:nhạc là động ở trong, lễ la động ỏ ' ngoÀÏ, 
IỤc địch: cuối cùng của -nhạc' là hòa và của lễ- là thuận. 


Nhờ có nhạc và lễ, mọi người đã .được giáo hỏa nên. "hình .. 
pháp tuy: đặt ra và không cần dùng đến, 'Chính vì quản niệm 
_ phủ nghĩa nhân-trị nên trong cỗ luật Việt Ñam cũng nhữ cỗ 
luật Đông Phương, không có anh giới rõ rệt giữa:luật 'pháp - 
và luân lý. Nhà làm luật đã qui ,định cả về những giáo điều -. 
luân lý và dự liệu những hình phạt nhiều khi rất khắc nghiệt s— 
trong: lãnh vực của luân: Lái 3 xi 


... 


CHƯƠNG ì TH BA 
-'PHƯỞNG-PHÁP KHẢO-CỨU, CỔ-LUẬT. - 
Ñ»liÊu cứu cô luật là vừa nghiên cứu lịch sử, 'vừa hảo 


nà cứu pháp luật. Nếu khoa luậi học trong giai doqủ hiện tại đã 


°!“ “là một ngành hợc rất. uyẻu. vỉ ñứt Lạp, sự khảo cứu dố Ì tuật, 
„ l 


còn đòi bồi một phương pháp. bác tạp hơi nữa. Kết hợp những 
giải pháp của sử học và xã hội học trong việc tìm tời các, định 
chế dĩ vấng, nhà khảo cửu cô luật phải luôn luôn khách quan 
tôn trọng sắc thải. ngủy ên thũy cña các định chế pháp lý; nghĩa 
là phải ,tôn trọng các tải liệu lịch sử về phương diện hình thức 
cũng nlir phương diệni nội, dung, loại bỏ mọi tiên tiến hãy xu 
"hưởng đồng hóa quả: vội vàng những dịnh chế ấy với các định 
chế tương tự trong pháp luật hiện tại. 

Nói khác, không những cần phải có óc phê bình của sữ 
-gia đề nhận định giả trị nội tại của các tài liệu, la CÔN G1 CÔ 
tính thần. lhão säL khách quan về phượng diện pháp lý, đề 
nhận định rõ những nét tân kỳ trong cỗ pháp. 


PBHIẦN CHƯƠNG THỨ NHẤT 
PHƯƠNG-PHÁP MƯỢN TRONG SỬ-HỌC 
“Trong cô luật cũng như trong sử học, công việc thiết yếu 


_ nhất của học giả là tìm kiếm những lãi liệu. Đối với luật gia, 


_- sự sưu lầm các tài liệu ấ f\y kước không kém phần phức tạp phự 


"việo kiếm các di tích trong cô sử. Không những được ghì. trong các 
bộ luật cũ hạy chép trong sử ký, tản mắc: vụn vặt mỗi chương 
_một Ít, các tài liệu ấy còn có thể được khắc trên một tin bỉả 


- chùa như việc mua Hậu nhà Phật, -hoặc trên rhột.mốc đá hên 


"bờ các nghĩa điền (1) Song không phải trong tẤt cả các tr ường 
hợp, có thể biết rũ được năm đẩ san-định hay khắc ra các lài 
liệu ấy. Nhiều khi tài-liệu chỉ đượa saơ đi chép lại, không đề 


- đ) Nghĩa điền là các ruộng ruà hoa lợi dùng vào việc tế tự (theo luật. 
Giá Long). 


?? 


ngày tháng; nội dung thường bị: In sai lầm hay thiếu. sót ; 
hơi nữa, trong. thỘI, số lờn cäc trườngh-hợp, t các jHủ" -liệu hỏi bên. 
lại hoàn toàn' khiếm-khuyết, Phương- -phâp nảo cần được Làn 
dụng đề giải- quyết ba vấn-đề sau : ::.: huy HỆ SẼ, 

a) Xáo-đình tiểền-hiệu' một tài-liệu. ˆ : 

b) Đồ-chinh: tài-liệu và, xảc-định Hb- lực. 


©) Khiếm- khuyết tài-liền.: ˆ.. +" 
TIẾT. THỦ: NHẤT ' 


N cớ : 3 


" Xác- cđïnh Ì niên- hiệu: một tài liệu. 


Vẩn;đề:xác định niên-hiệu được. nêu: ra đối với củ d-liệt 
trong: đỏ không, ghì ngày thẳng “biên soạn, cũng như đối với - 
các tài-liệu cỏ, ghỉ rổ rằng ngày thắng biên : -SOẠI, FnỰ 6 CÓ, 


ty» 
CN, 


nghỉ-vấn, - . l 
Đoạn thứ nhất : Tr ường- hợp lrong tài- liệu có ý biên rõ 
ngày - tháng ' biên :soạn s5 


Tả Đất, mới các tắt - liệu chép †au, cần phải kiềin~soát 
lại một cách rất thận trọng những niên-hiệu biên : soạn 


đã được ghỉ chép,:vị một đôi khi các tài-liệu ấy đã được: 
làm giả mạo? đề bản cho pảc thư- viện: Ikhäo-cồ. San dây là một ˆ 


thị dụ điền-hình : Theo Đại“Việt Sử-ki tháng ba năm Kiến- 
Trung thứ 6 (12380), vua Trần-thâi-Tông, yÏ vưa đầu tiên của 


nhà Trần, đã ra lệnh cho khẩo-định lại những lệ của các triểu - - 


vua trước làm ra bộ Quốc Triều Thông. Chế gồm 20 quyền: 
(1) Theo, sách Lị£h-Triều qiến-Ghương của PHẨN- -HUY- CHỦ, 
bộ sách ấu không còn nữa. 

Tuy nhiên, trong .thư-tịch eö-luật ở Trường Viễn Đông - 
Bảoc-Cồ HANOI, vào năm 1950, vẫn thấy một quyền chép tay, 
nhau đề: sQuốc-Triều Thông-CGhế», số mục lúc A:2111. Dưới 
nhàn: đề, lại ghỉ rõ : c€Trần-nhân-Tông thời Kiếnrlrung sơ, 
mệnh chư thần tuyên-định» (2) nghĩa là : 'qĐời Trần- nhân~Tông 


. đầu niên- hiệu Kiện- rung sai các, quan sOạn). Dương sự HhựC, vi 


(1) Xem nền pháp luật triều Trần (hạ đẫn) - 
0£ 3#. 4 TT... 


78- 


‹ __“^ ° 


th :tàí-liện: Hày chỉ có tỉnh. cách: giả. mạo. Sách INN 'BHÏ chép lại một 
tài:]iệu, làm xa đười đời Mình-Máng,, soạn rả, 'sau năm 1835, vì 
* bó nói lớU:các Vụ nồi: loạn [.ê- duy -Lương Ở ở Niub-Biình, Lâ-văn 
khỏi ởổ- Phiên-An,. là: “những” việc xây. rả vào -năm Minh- Mạng 
} Mù? thứ 14 (885) (rong. ghương 12 ; Phẩu Vũ), (1). - 


sả Sứ giã ¬mạO, thầy, Eững. dễ nhìn nhân; vì niên- hiệu củn vừa 
HN ở, Trần: thải- Tông. là Âiến-Trúng- (1225-1287); CỜI- aiên-hiệu đời 
vua "trần: nhânTông- đã Thiệu- lào: (1270- 1274): .và "Trùng-Hưng . 

; (1285-1298). (Xem bản Phục-lục 1L cuối sách); - 


F llÁ lối pổi., các tài-liệt. ứn thành mộc bản có ghi rổ niên 

'° “hiệu, trên nguyện- -Lắc, vấn-đề không cỏ gì, khó khăn ; tuy nhiên, 
' . trong. một vài trường-hợ dặt ,biệt, cũng ` ' không khỏi tế-nhị. 

t TẠI dụ.t Quyền «Quấc-triều: :ktm-tung điều- lệ» là , hột quyền. 

, sách j" đười đời Ló, san định:tắc thê ức tố-tụng:: ' 


j8 nìc “Trường Bàc-Cô Viễn Đông: cỏ hai quyền số mục `Ả. 27B5 

Ì wà A2755 bÌs (2). Trong + sácH có in rõ niên-liệu tờ thứ hai : 
.qĐñänHh lưng tam thập cửu niên, mậu tuất, trọng thủ, cốc 

„ nhật, trùng san»; (in lại, ngày tốt, thắng thứ hai'trong mùa 
. thu n„ữm Imậu:kUẩt, niên liệu Cảnh-Hư 0g thứ: 39). Dưới nhan 
;đề, còn ghi thêm ; cOhuần định Đình. Hài hái Nghi là làin xong 
năm Đinh-Dậu: 


II __". Năm Cảánh- Hưng thứ 39 Ílä nắm MÂu- tuất 1778, Tính theo 
. phép, đan chí, năm Irước tất phả‡ năm Định-Dậu 1777 Chắc 
5. hẳn tính; như vậy, nêu PHAN-HUY-CHỦ đả chép ở tròng Thiên 
Ẫ «Văn Tịch Chu là năm Cảnh-Hưng thứ 38 có phát-hành quyền 
. Quốc) triều điều-luậi. Điềm này đã khiến nhiều luật-gia của Pháp 
_ >” trong-số .đỏ có Deloustal (người dịch bộ luật Triều 1.ê sang 
để NÓ tiếng Pháp) và giáo-sư Uingat (trước dày ở trường luật Saigon) 


. tướng lần rằng quyên Quốc-Triều điều-luật này là quyền Luật 
„ Hồng-Đức, Do đó, các luật-gia Hy đít kết luận quá vội vàng. 
—_——————— 


ư 


T. 


h ni : nh : Chương : 12 nhnc đề: đẢ„ :Phẩn' Vũ đủ SứC phát, triển việc 
ụ ng +bíhh bị) Ề 
` TỐ, @® Sách cör Hết” nàn đề khäc- l - Quốc-Triều từ tụng, (liều lê, 


_« xem :(Phấp luật Triền Lê: hạ đẫn). Cũng xem VŨ VĂN MẪU : Dân 
Luật "Khải LẢM, tủ lần tiứ bai (Saigon.1861) trang 233 và 211, 


uy 


rũng bội Hạn thai :Tì ti đa; để đửờ4, ban:hành: thận: :năhibf?7200i Th 


Liền kí 
'Sự Nhi: :kdồng phẩt! “hư” 'bậy Trong, 'kết NẾ đạt ấn 
Ông Deloustal và, ; bingat: đã mắc' hai điều lầm: ˆ» 
1, Quyền ‹Quốc- triều. khám- lung. .điều-lệ» không” “nhật LỰA tt : 


= 


flìnli- luậi:tÍriều kẽ hay Bộ luật. R3 2h. lnà chỉ" đà một bộ4 HP họ, 


Tu NN và 
Ê nh, 


LiMG „° 


Sổ _. tế 


' tật ĐỀ) hệ thục t tụng của TriềH: “hệt SInG . đi. suy: 
;2;Quyền «Quố-triều . .khámInáï (file, gũng: g Thông, phi: 
được soại :xodg" vào năm I777, Vẫn: biết hănh “ Định:Dậu, đà Ea , 
năm 1777:.Nhưng: trong "những - :điều-kiện ấn loát 'ngảj“;cưa: w „Ỹ 
nhất là: về; „loài; sách chuyên: mốt nlm' một ;Bộ: ưẠt tổ: tụng; .' 

không được thông dụng trong nhận ˆ dân, kÑá :cở .lÊ “tưởng .. 

tượng đườc trong hai dăm liền: phải, ấn hành đến hai dượt Và”: ở | 

"nhất là phải: khắc. dựi mộ: bân đề in<(Tronä sách ` ở) tráng, thử ` ˆ 
hủi có ghÏ! "TỔ; để, cirùng, san» nghĩa, là :khắc, in: đại) vn TẾ 


Vào "thối thế" 'kỷ thử 18,. trong lúc: ngành luật' hộê? 'oũng-- 
chẳng có gì. dã phồn thịnh ở Irong nước, ta không thê tùàn:: niệm, 
được rằng triều .đình trong bai năm 1777 và 1778, đã phảf N 
khắc mộc bản và in hai lượt quyềh Quðb-Triều Khảm . 'Tụngñ£ 
điều lệ. Vậy năm Đính-Dậu ghi troäg sách phải một nămi Đinh:)-, 
Dậu khác. Tính theo âm lịch cứ 60 năm lại có một nắm Đinli~. 
Dậu. Nếu ta thử dò tìm trong lịch sử xem đâu Tà đà: ,8Ự- dhựưế, ` 
thì quả nhiên, vừa, đúng 60 năm trước, đưới đỏi 'oua Lầ-dự—. `. 
Tỏng - (1705: ;1720), năm Vĩnh-Thịnh, thứ' 14, tức là nămi17(L8,, TS 
nhà vua đã: giảng chỉ cho, các. nha môn phải theo đúng: các thê": ¬<;. 
lệ về thủ tục vừa được san định lại và ban" hảnh trong hước; 
năm 1717. -Như vậy, quyền «Quốc-Triều , KhámTụng -điều : 'lện' _ : 
được làm xong và ban-hành năm 1717 chứ không phải. nắin' 


ANH... 


177?.như nhiều luật-gia dã lầm tưởng. (ŸÙ) l TÔ NR 


Đoạn thứ: hai : Trường- hợp tài-liệu không ghí: rõ: niền- hiệu: : ñ 


Lễ dĩ-nhiên, trong trường-hợp tải liệu không ghỉ: rõ: niên: nã 
biệu sự xác định niên hiệu khó khăn ' hơn, song bài, loàn ,nhiệu” L 


Vu Đo 
s NG 


. €) Chỉ dụ nẫm 1778 khắc ở đầu quyền Quốe' Lriềi khám lụnh điều. 
lệ giống chỉ dụ năm 1718 về cả hai phương diện nội dụng và hinh thứC 


(xem Dịch “Triều hiến SHỀ0g loại Xi Trang 618, đoạn Ki Km... 
: „. sa : “`. : 

80 "_=. ¿-..... 
_. , .... ` 


ẹ “hú. bng` có thể›:giải quyết đượo. Phương MEN đềể-tim đáp số, 


“Ahay tồi:tùy theo tài.Liện, được ,chép lay hạy được iq mộc baảu: 
'J. Tài-liệu chép tay không ghí rõ. niên hiệu 


tế- nhị, : 


A): Một giải pháp: thứ nhất là tìm +ôm lịch sử có thề CHIJ 


cốp chơø tq một sự chỉ đẩn` nào không. Đối với các bộ sách `. 


" Đấi với tài-liệ chép tay, vấn đề tlm kiếm soạn niên rất 


quan trọng trong sử thường gui rõ làm ra nắm nào. 7hí-dụ : Bộ 
. Thiên Nam Đư Hạ Tập», làm dưởi đời Lá-thánh- Tông gồm 100 
, qiuền; gầy .naự chỉ cỏn lại có: 9 quyên (số mục A. 334 trường 
. Viên-Đông Bác:Gồ), giiyền Í uà quyền 9 chép giống nhấu về 


_ các điều luật ban hành dưởi dời [ê;thành Tông tròng hài niên - 
"hiện Quang-T huận Yyà Hồng-Đức; _ Riêng sự kiện lai quyền 1.và '` 
° quyền: -9 chép trùng điệp nhau về các điều luật cũng" chứng tÖ - 


: rằng có nạn «lam sao thất. bẫm: Tuy bản: chép? tay: kưông ghì 


niên. hiệu, nhưng trong tất cả các bộ sử,cũ :cửn ta đều-ghi rõ 


„là năm Hồng-Đức tidt 12 (năm 1483), pua Lá-thánh-Tóng dã 


\ ` saÈ các đại thần là “Phân- nhằn- Trung, Quách-Đình-Bảo, Bàu 


Văn Lễ, Đạo Cử, Bỗ 'Nhuận Tản tú bộ chiên Nam Dư Hạc, 


- “Tậps. đề phỉ chép các luật lệ, chiếu lệnh; phép tắc; văn hàn liên 


- quan đến chính sự triều Lê giống. nhữ bộ Nội-điền của nhà: 


_ Đường và nhà Tống. Sách gồm 100 quyền, đo chính vua: Lễ 


- Thánh-Tông. đề tựa. Nhờ ở sự. chỉ dẫn này, ta không còn diÖn 


gì nghỉ ngờ. về niên hiệu và hờn nữa về các tác giả, 


B) Song trường hợp sách được ghỉ trong sử không phải, 


.là trường hợp thông" thường. Thiếu sự chỉ dẫu của các sách 
. sử-ký, chỉ còn giải pháp. duy nhất, là xét nội dụng của tài lien 
đề xác định niên hiệu. 

Ỉ 


Trên đây, chúng tôi đñ bàn đến Hội. đc giả mạo của 
“bản. «Quốc-Triều Thống-CHế». Tùy tHeo niên hiệu ghíỉ trong 
- -bản ấy, sách làm đời Trầu, nhưng nội dung lại ghi chếp những 
" biển cố lịch sử xãy ra năm 1835, như các vụ nội loạn Lê+ văn 
. Lương, L.ê-văn-Kliôi. v.v... 


¿ 


"Một thi dụ điền bình HữN là MNHGDUI hợp quyền ¿Hồng Bức : 


- 


= l ¬ 81 


- 


,.pháp luật: “Triều Lê. 


‡ 


# | 
. 
tí i v \ - 


Thiện Chính Thư» đã. đo trường Luật: Saigon dịch, và i Ì xuất”. : 


bảu năm '1959-(1). Quyền sách rày' ghi chép nhiều: điều lệ 


được ban. hành dưới triều Lá-Thánh-Tông và ,nhiều. bản án vẻ 


cừng thời đó, khiến „clo giải bà được nhiện, nghỉ. êm đối. 


. 


Trong các mục bàn về thư -tịch cỗ lang, H nh bún ri 


: Thông-Sử của ĐỀ- QUÝ-ĐÔN, hay lịch Triều Hiến-Chương "Loại: 


Chí của PHA N-HU Y-CHỦ, tu uột nhiền đều không - tấu gũi: 'chêp*+ ` 


gì VỀ sách, «Hồng Đức Thiện Chính». W toc "1n...  - : 


lồn 


Trong 'GÁC hộ sử cũ, trũng 'không ghi : chép. một chữ dấn' nào ĐÓNG 


Các học giả Tây::Phương: khi dghiên cứu về thư:tịch :cồ (eẦA 
Việt-NÑam ,như ,;P. CADIERI và M. ,BEII .IOTF (2) hay EMILE 


GASPARDONE (8) zđều không định rỡ đước niên hiệu trước thê... ` 


"Tuy nhiên. "nhờ xét nhitng chứng cớ: nội tại bằng cách 
phân tích nội dung oà tỉnh thần. bộ -ồng-Đức - Thiện- Chính,: 
chủng ta có -thể `kốf luận một cách khá oững. oảnglà sách My: 
đầ được soan ở Bắc, trong thời le Nam Bắc triều trong giai, 


` đoạn 1521:1560. nghĩa là xác định được niên - -hiện trưởng - t&c „ 


trong vòng, trân dưới 20 năm. `. 
Sự suy luận này đã dựa vào nhữn ng yếu tổ nào, ?. 


. Việc thứ nhất là so sánh quyền. Hồng-Dức ° nh Chinh" ` 
thư với các sách cùng loại ; 


: % 
t* x 


7) Quyền Thiên-Nam ˆ Dư-Hạ. đấp soạn năm. „đông Bát: x ° 


lhứ 14 (1483). 
2) Quyền “Quốc Triều € hiểu Lạnh Thiên Chinh» soạn: - dư 0i: 
đời Lá-dụ-Tóng (1706-1729) ghì chép các chiếu lệnh đời Hận lê 


3) Quyền Quốc Triều Thiện Chính. Táp», cũng gọi là Quốc + 


_{Ð Hồng 3e Thiện Chính Thư -— NGUYÊN: sĩlGI ÁQ: dịch, VŨXVĂNẺ ˆ 
MẪU đề tựa Saigon 1979, |: ; : sa 
.(2} P: CADIŠRE et Ai. PELLIOT.. TT étnđe sur les sources an-, 


'aamites de [“hisloire đ“Ánnam. J.l⁄.F.E.O. qu$Ên 4 trang ð17 tt. 


® E. GASPARDONNE, BL3LIOGRAPHIE ANNAMETE.. :B.E.E.E.O,. 
Quyền 34 trang Í tE, . : : 


Sa 


..-: 
¬.. 


1 


n 


HT ĐAU cà BA Am Áp 2 cmem 2 
bẻ vu. Km: St. 1‹  .. 
` " 


° 


„Triều ;Hột điền, soạh năm : ko piig- Đức thử 3ú: k gồm các 


„ HHật: lệ., chiếu chỉ thời Hậu Lê. ˆ, 
ha) tQuyền 'qQuốc _ Triều Thiện Chính đục: TT cũng „ là 


: k Quốc riền tục hội điền, soạn năm Cảnh Hừng thử 37 (1776) Q, 


Nhắc lại các sách trên này, La có thể đưa ra một sự ¿phỏng - 


' đoán», đầu tiến :đại kuải là quyển Hồng Đức Thiện Chính có 
_thể được soạn: trước: quyền 'Quốc' Triêu Chiếu Lệnh Thiện 
: -Chinh,. vào một thòi kỳ mà các :luật lệ ban hành' trong niên 
° "hiệu Hồng. Đứe được ' coi nhữ tượng trưng cho hầu liết nền 


pháp luật. của triều Lê. Nhưng đây-mới chÏ là một: sự phông 


_ đoáo SƠ. khởi. Cần phải đi sâu vào nội dung của bộ sách đề: 
. xắc định niên. hiệu b)bẲu tác vời những tiều chuẩn chắc 


-ehẳn hơn. 


f 


Một: Số các điều lệ trong sách có ghỉ chiến” niên hiện, 


„tí dụ: ˆ E j 


— đoạn 7: niên hiệu. Hồng Thuận, vua Lê tương Dực 


(1610-1816) 


— doạn 6; niên hiệu Quang Thiệu, “Vua Lê chiêu Tông ` 


- (1516-1526). 


— đoạn 3: niên hiệu Đại chính, vun . Mạc =. l)oanh 


-(1580-1840 


— đoạặn 7 : niên hiệu Quảng Hòa, vua Mạc vít Hải 


.(1ỗ41~1546) 


+ 


Chính. nhờ eắc yếu tố quan trọng - nảy, rhà tỉ có thể đưa ra 


_ 1... phỏng tước thú hai, đề định rở hơn niẻền hiệu trước tác. 


_ Chúng ta đã biết rằng khi nhà I.ê suy VÌ, bị nhà Àlạc cướp 


° Hồi gâY: -ra tình trạng NÑami Bắc Triều, nhà Lê lui về phía Nam „ 
. ,6hiếm cứ vùng' ThanH Hóa, Nghệ An, nhà. Mạc trị vì ở phía 
: Bắc¡> mỗi: bèn chọn miên hiệu. riêng. biệt. Dưới. Đời Mạc-đăng 
$ jDoạnH (1520-1540) chẳng hạn, nhà Mạc lẩy niên, hiệu là Dại- 


"á) Äem. bãi tựa trong Lê Triều Chiếu Lê "thiện Chính (đọ trưng S— 
„luật Baidon xuất bản -1661, NGUYÊN SĨ GIÁC dịch VŨ VĂN MÃI 
_ đề hao : _ 


b 


-® 
- 


_—_—" (1548- THBT) hay Mạc- mậu-BHợp. (1562- l592). 


Nếu: tác giả sống trong vùng đo triều đình Nha: "TÔ, kiếm nề 
söät,, tất nhiên -Ikhông dám “hạ bút dùng 'các niên hiệu của nhà `. 


Chính, "long, "khi ấy Lê- -trang-Tổng lấy niên. hiệu là) "Nhyên, 
Hòa' (1888-1940). | 


Đời vua sau của nhà Mạc, đà Mạd-phú. Hãi,; h 'riên Thiệu ` co 


Quảng:Hòa' (1541: 1518) trong - -khi Lê- 1rung-Tông nổi. _hgồi . Lế~- 
trang~Tông lấy: niên- hiệu. là Thuận-Bình. (1548- 1556) li 


- Trong quyền; tHồng: Đức Thiện Chỉnh Thư; có' đoạn tiên % 


những luật lệ Đần: hàúh dưới'hiên hiệu: 'Đại-Chỉnh và Quảng”, 


: Jtôa mà 'không” nói tới cáè. hiển Hiện vua Lê Lhời ay? ;.sự : kiện - 


quan trọng này. cho phép la} kết luận - chắc. chẳn rằng. .tác. giả 


phải là một rigười sống, trong ` vùng - do Bắc-Triều caï lrị; đưởi' ;'' 


quyền thống trị của nhả Mặc; hoặc dưỡi đòi Mạc-phúc-Hải HH 


(1511- -1518), Hoặc sáu thời kỳ ấy; dườởi 'đời Mạc phúc Tuyên, 


Mạc nỏi trên, vì trảnh' sao khỏi. tội khi quân-klii đã: dùng tới : ' 


niên hiệu: của những người hà nhà Lê coi như những kẻ loqh 
thần thoán nghịch ? Nến tác: giả sống sau khi nhà Mạe/ đã: hị 
đẹp và nhà Lê; đã trung-hưng (1600), tất nhiên Kuan. không -, 


"đám đùng đến,những niên hiệu này nữa. 


Đi ša hơn bước nữa, chúng +a:còn có thể nói thêm từng 


| Mạc- Mậu-Hợp- .tuy làm vua 380 năm, nhưng lúc bẩy: giờ ` nhà - 


Mạc đã 'suy tản, thua trận Tiên tiếp; dï,chí thành Thăng- Lơng ` 


cũng bị thất thủ, và chùng cục, Mặc- Mậu: Hợp bị bất và sgiết "` 


chết. Hoàn cảnh ấy không phái là nhữpg điều kiện . thuận 
tiện cho 'việc pghiên cứu tỉ mỉ các luật lệ của thời Hồng- Đức - 
và nhất là của triều Mạc. Trong sách Hồng-Đức Thiện-Chính ` 


không ghỉ hiột tài liệu nào mang 'niên hiện của Ä: a6-Mậâu-Hợp, . 


tuy trong thời gian giữ ngôi báu Mạc-Mậu-Hợp đã thay đồi: 
nn hiệu sáu. lần: “Thuän-phúc (T 562), Sùng-Khang (Ì562- - 


15065), Diên*Thành (1565-77), Đoàn-Thải (1578-85), :Hưng-Trị, `: 
(1586-87) và Hồng-Ninh (1588- 1590). Dưới chế độ quân, chủ; ‹ cáo! iug 4 


đời vua' thường thay. đỗi niên hiệu, mỗi khi lên' ngôi, - hoặc sý 


———— 
#9) xem bản phụ lực HH về niên. hiệu các triều vua ll lát o8 TÊN, 


. 
- .. 


.. 


kó® 
+ 
Lả 


r† 


.... nh 


- thẻ kết lưận chắc chắn. rằng ,sách :nât tJ lãm sau năm 1543 ú cũng : 


. , 
xẻ 


m - trọng túc trị l: có 6 nhiều biến cẵnh, 'giặc 8 giã, thiên tai. nếp mong 


„muốn tằng sự thay đổi niên hiệu mang lại được: một giai 
.- đoạn thịnh trị ,hơn, Việc thay đồi niên hiệu 6..lần dười 


đời Mạci+nậb-Hợp đủ. tổ Hủb hình nhà Mạc, đã gần đến lúc : 
: . xụp đồ „và tỉnh. thần” Mạc-mậu-Hợp đã.bi khủng hoàng đến: ° 


,cực-độy t VỚI niận +ẻt:'trên đấy,. ta có thề loại: hẳn ph gian 
'Mạc- “màu-Hợp ‹ trị vì †a ngoài. ˆ 


- Gần: cử: ảo đoạn. thứ bầu. trong sáciL Hồng: -Bức , Thiện 


Clữnh có- "mang hiên hiệu Quảng-Hỏn thứ ba (1513), chúng La có 


rủi böt khoảng thời gian (rước tác bộ sách ấu duống Tô năm (từ 
1543 đến 1561) nghĩa là vào. ' khoảng đời Mae-phue-Hãi (1511; 
1548) và đời Mạo-phúc-Nguyên (1546- 1861), 


Nôi: tôn lại, nhờ phán tịch nội dung: tải liệu và hoàn cảnh 


ˆ nạn Sửy: ta đ đạt được một kết quả khả uững chắc và 
- mỹ mãn; †rond:. 'việc xét niên hiệu trước tác của một bộ sách 
ˆ điị dửợc soạn ra trước đây hơn 4 thế kỷ mà không ghi chếp 


B niên," hiệu biên soạn (T}, 


Jl. Tài liệu in, mậc bản. không ghỉ chép: niên › hiệu. 


'Vấn, đề xác định niên "biểu trước tác nhiều khi còn 
được đặt ra đối với cả những sách in mộc bản, mià đã mặt 
lối SUêN 1H, HUỐN. hiệu. 
ba phường hình ' 

1) Đối chiếu uới các điều đhỉ*trong Sử. 
-Ð) Phản (Ích nội dụng các: điều khoản * -phương 
diện sử kj uà địa lj.- 


¬ 'Ø) .XẾE lối chữ khúc, rưiất là các chữ "huỷ đồ tránh 


vết tên. mua. ^ 
, Ạ. Đối chiếu všt cáp điều ghi `, sử" ký. 


sy _. là trường hợp bộ «Quðc-(triều Hìuh-Luật» thường gợi 


Am” 1} vũ- -VĂN-i 'MẪU: bài tựa trong 'sáclt tồng- -Bức-: Thiện-Ghinh- hư 
(thượng dẫn) [rang IV đến Ä. l 
¬ : \» 


‡ 


: 
: Š5 


⁄I 


-~ 


là bộ Hung Hồng-Đức trià trường luật đã cho, định và xuất bản : căm : 


8 bộ luật nhà Lê, thư viện trường Viễn Đông. 'Báẻ Cồi ¿: Tiến sẽ 
tin: ngoại trừ một bắn chép. tay với nhan đề đệ Triều HINH:,¡ Ấp S2 
Luật», -(2).-còn: hai bằn'in mộc. bản với nhan đề, ;«Quốớ-Tiiều..: 


Hình-Luậ!», (mục-số Â, 1095 và, ,A'. 341), nhưng cả, hax,.bản tây 


đều mất lờ đầu ,mang niên hiệu: nên - không Võ, sáth ' được: n SN 
` vào năm nào và bộ luật đượờ ban: hành: tiển đầu. vào năm HẢO. => ni 


` trêri đá yj/'đã nỏi một số. quật Bìa. bá Pháp, dấu cứ Vào Š 
một 'sự .cHỉ dẫn của mục « Văn-lÍc. chỉ» lòng .Lịch- lriều. 


Hiến- Chưởng;. liên quan đến bộ “Quỗc-Triều kim, tròng: điều 


: Tệ, đã lầm. bộ. « Quốc-Triều Hình lật » vời hộ: « Quốt: Tiiều _ 
Khám-Tùng điều lệ ».và đã lưỡng tằng bộ Quốc: Triệu; “Hit; vu ¬ 


Luật được ban~hành vào năm 177?.. _ 
TẾ säi lầm này quá, và "nhiềm,) vì, L00ÁNHỤP Shg ¿ 


l9 27v 192 


vẫn "theo bộ luật fUy: 


- Ngoài ra, vua - Bo: khí ra “lạnh “hố St vi- 
_ Thành: làm Tông-tải để.soạn bộ`*luật bà Nguyễn; cũng chơ 
chỉ thị phải nghiên cửu các bổ:ÌuẬt của các triều Juý, Trần, Lá , 

và nhất là bộ Inậi Hồng- Đức triền Lê (3), pm Các bộ. luật hài 


_ cửa Tàu, ¬-. ¬ SN n Ế ng 


so TS. 8, Phần tích nội hàn tài liệu. “ha, Đh 


. Ta: s dồn số thể căn, cứ 'vào nội dung của bộ “Quốc-Triều 
Hinh-Luyất, đề đem lại sthiêm luận-cứ khác chứng - tỏ rằng, hệ . 


- Quấc- -Triều Hình - Luật. — Lưỡng - Thần Cao - Nãi - Quang địch, . 
NGUYÊN-Š]-GIÁC nhuận sắc, VŨ-VĂN: MẪU đề tựa Saigon 1956 ao trường `. 


Luật 6§aigon ' xuất bản. 


(2) bản nầy mang mục số A.3669, và chắc đã được chép: lại TH 


il>i Nguyễn. vị nếu dược Ti bà¿ triều: Lê đã MIẶHK, nHAn: ;`ề: Quốê: ' 


Triều Hình Luật: 


q)x VŨ VĂN. MẪU: Bài tra trong ' quyền -' :Quốe:Triều ¿ Hình- Luật-- 
(ượng dẫn) trang XIL VŨ. -VĂN.MẪU ; 'Dân-(„uật' Khái-uận - trang 282: < 
và cÁc chương : Pháp luật triều Lê, c4 luật triều Nguyện trong Sách. lv 
này (hạ dẫn)... . bị SP số 


' 
v_” “ống 


80 


`; Ý Quốc Triều 1 Hinh-Luật để được. ban-iành dưới đời Lê-Thánh- 
`. -ỹf0n. *PBt; dụ : NG ` rộ , 


ạ DỰN và § Độ CUNG Hình: LAN đã SG, biệt ba bậc. 
ỹ _ a ..a 

Nhu? \u-(ebẦi gắn): 1b cập nai Ngh-An Hạ- 
kệ. ¬> NT c. Ỷ 


sử lộ ¬. TT đi "ñgöạŸ) Xhán (châu, tưÒAD ở uhững xử Bồ Chinh: 
LÀN 8 Đầy .đì,Viên:Châu (châu xảƒ ở Tận-BinH (1l) : 
TỶ “Các: lên châu, phủ, huyện trên. đây đều là các tên đặt 
cÁ ` tưới đời Lê-thành-Tồn. Đặc biệt nhất là Hà-Hoả; mà trong 

¿bản dịch-của TYường Luật đã địch nhầm là Há, Hoa, 'đề người. 

- Hí"cõ thể hiêư]ầm l1ã- Hã- TĩqH tà Thanb-liöi. Hà:Hoz ¡ nguyễn 

+ là một tên phủ thuộc tỉnh .Nghệ-An, Dưới dời Lê-thánh-Tôn, 
+. ` đỉnh: Nghệ-An gồm cớ 8 phủ:là : 1—.Đức-Quang, 2— Diễn- 
s.  Ghâấu, 3= Anh-Đô, 4_ Hà-Hoa, 5_: Trà: Lân, 6_. Qui-Ghảu,. 
4." T— Ngọc3Ma, ð— Lâm-An (2) _ 

5. Tàn-Bình là một phủ thuộc Thuận Hòa. Dười đời Lâ- 
tbảnh- Tông, Thuận Hỏa BE E tó hai phổ: dà : Ì— T tPpHìng 
. vã 3... Tân-Bình. "- 

9 Theo điều 10, măng)” tội: TC ghải phạt: tội đồ bay 
uy vi đi, - tiếu ,là,các Bậc cựu lhần có huân-công, như những. 
" Shgtới: ở. núi đÑi-Linh; mà chưa từng bỏ trốnit Hỹũ phẩm... 
hs... xa tiễn cho khổi phải đi làm các, việc BAEE: Ngàn: ta? 


SN “không chuân miễn cho ai khác». ¬- 
Vệ Thế tĐiều 10 này đã nhắc lời trận núi Ghi- -Tánh, Hè quân 


` - Nhà 'Minh, dưởi sự điều khiển của tưởng Minh là Mã-Kỳ vây 
¿ Bình;Định-Vương troúg. cơn nguy khốn (1419), Trong trận này, 
„ Lê Lai đã _hy-sinh liều mình*đề cứu Ghúa. Điều khoản nói 
- trên cỏ giả trị một tài liệu lịch sử về hai phương diện. Ghi 
Na trí ân oủa nhà vua, điều. này chứng tổ rằng ngoài Lẻ Lai, 


PIN cáo - 'tướng. tá, bình' sĩ khắc trong trận nảy đều đã có mọt.” 
k dhải, dờ trung, kiên, can đẳn? phí "thường, Song ngoài ra, về 
KH mg 

tân _ FT Trong bắn dịch ‹ ca Trường buật đã đọc nhằm là Cao- Bính, 
ở l - 2) Xếm Khâm 'Ðịnh (Việt Sử Thông SN , chương tuc quyền 21 


: _ tở Hi — l7a và bản đồ, 


2 Pa 
... 


.—- 
iu Ó 


97.. 


Lm. 


_ mặt pháp luật: Hệ điều nảy, ca côn có (hề phốt, đoán đượ8 ‹.. +.) 


năm ban hành bộ Quốc-Triều Hình-[;uật. Nếu đời¿agười tiồ >>. 


lâu lắm được đến 90 Luồi, và nếu đác: binh' sĩ ở trận Gh]-Isinli tU 


trễ nhất-là trên dưởi 20 tuôi: thi : những tigười, ấy "còn “ :sống. ` TU. 


nhiều 'lắm'-được:70 năm sau: trận; Chí-Linh, ngli7a là VàO „ 
khoâng 1419 ---70 = 1489, Muốn cho điều 10 ¿ö thể: được áp, v: 
dụng.cho họ, TẤU. nhiên.bộ Quốc-Triều Hình-Luật..phải được 
“bạn hành trước năm ấy; nghĩa là vào 20 năm đầu. niên hiệu 


Iồng-Đức. (Niền hiệu Hồng-Đức bắt đầu: từ ,1470- đến: :1407). 


3) Trong bộ Quốc - “Triều hình luật, đòn cỏ một. Vài: ,diều,° - 


nữa. Thí dụ-:.Điều 672 qui định rằng : «Những. nhân': dẫn 


Irong Lộ và trong Huyện, khi có các vụ kiện rất "hồ thì kiện ' 
rước xi quan», Hải danh từ: 'Lộ và Xã quan chứng mình rằng 
diều luật này đẩ được soạn ra đưởi đòi vua Lê Thái Tô. Thực, 

vậy, vua Lê Thái Tô, chia nước ta làm đạo- và lộ ;' còn - -trong :- 


làng thì đặt xã quan để cai trị! .. `... -=. 


Sau này, dưới đời Lê thánh. Tông đồi đơn vị “hành chính : 
Lộ làm phủ, Gờn trong làng, thì CHỨC xã lun được đội thành = 
xã ụ tr 1Ø, : ` 


. Như: vậy, điều 672 này cũng KP tổ rÿng: mội đôi: khi, : 


vì tỉnh thần thủ cựu và kinh trọng những điều khoản' đã được „ 


soạn đưới các triều vua trước, bộ Quốc Triều Hình Luật đã 
duy tri từ hình thức đến nội dung, củo điều luật cũ." 


Nói tôm lại, xét nội dùng bộ Quốc Triều hình luật, qua 


các danh từ địa lý hay các danh từ hành chảnh; chúng ta: - 


cỏ thể kết luận là một số điều trong bộ luật nắy được soạn ' 


_C— Phân tích lối khắc các chữ úy. : che p jấ 
Tuy nhiên, dưới triều L¿, các” vua đã thay nhau trị vì 
Iroug 360 năm (1428- -1788). Trong khoảng thới tuian ấy, bộ 
Quốc Triều hình luật mà người ta queu gọi là bộ luật Hồng 
Đức đẩ được ïn. lại nhiều lần. Vấn đề dược đặt ra, là ấn bẵn 
bộ Quốc Triều hình luật mà trưởng Luật đã dịch-nắm 1956 đã 


8 ø 4. ~ 


ngay từ các triền vua trước mà Lê thánh Tông đã. giũ:. lại. Ï ¬ 


:i c 


khoản chứng tỏ rằng đã cối: từ trước cả đởi Lê thánh: ông  ..` : 


*: đượ lợc; :khẳe i Ín vào niên liệu não ? Vấn đề rất tế, nhị, vì ấn bắn 
;:không còn trang đầu ghí rõ niên "hiệu. Tuy, nhiên, tà có thể áp „ 
Ỹ dụng một puương pháp khác - để giải quyết vấn đề này; đó là, - 
: “Phương: pháp xét lội khắc chữ. Lễ 'dĩ nhiều, giải pháp xét chữ - 
- khắa:chỉ án dụng được xó các sác]H in ImmỘC bản, không Lhê äÐ 
dụng thông thường với các bẳn chép tay riêng của mỗi cá-nhân. 
"Trong những sách in mộc-bản, vì được thóng-dụng trong 
nước, người (hợ khắc bao giờ cũng, phải trảnh tên hủy nhà 
` vụa; còn đối với bản 'chép tay riêug của cá nhân, sự kiêng cữ 
` cảo tên hủy không nhất luật. 


à Trong bản chữ Hắn, của bộ Quốc Triều Hình Luật nói trên, 
cỏ một chữ đã do dịch giả khi thi đọc là chữ Cao (trong điều 
10) khi đọc lá chữ Gấu (điều 374.và 375) : 


--Trong điều 10, dịch giả đã đọc Cao- Bình, sự thật là Tân- 
Bình (tên mội phủ ở Thuận-Hỏa). nơi rnả các người bị đây 
đi Viễn-Châu (châu xa), thử đã ghi trên đây, - 


Trơng các điều 374 và 375, địch giả, dã. đọc, là cấu tạo 
điền sản (1).nghĩTa là những điền sản do hai vợ chồng làn va, 
phải phân biệt với, điền sản của nhà họ nhà vợ (Phê tôn điền: 
sẵn) và điền sản của bọ nhà chồng (phu tôn điền sản), lrong 
trường hợp hai vợ cnồng :không cỏ con, mà một người chết 
trước không để lại chủ. thư (2). 


.Sự thực, trong bai điều 374 và 373, cũng là chữ atân» chử 
không phải chữ «cấu». Nói khác theo các điều trên đây, cần 
-phân biệt «tân tạo điền sảnz- với phu lôn điền sản và thê tôn 
điền sản: 


xi Vậy chữ ấy viết như thể nào, mà dịch-giả khi đọc thành 
. ;4eao»,. khi lại đọc là cấu 9 ' '~ 


-Sựư thực, chữ ấy chỉ là chữ «tân» viết nửa bên trải sang 
bên phải. VÀ 1 nửa bên phải tNG bên trải, và trên đầu chữ, đăng 


"` (0 Cấu : Ä : Xây dựng để ‡ý ` wf Fì cấu tạo tiền sản. 

. (3) Hai điều này rất quan trọng về sự qui định các hôn si? đưưởi 
“Triều Lế Xem chế độ hôn sẵn ;,trong Cö luật Việt Nam Lhông klưto 
quạt ẻn Bấn 


".. * h hài) 


-nghi;vấn,. đối chiếu, các:điều khỏản:ấy: với tác tải liêu: Jiệh- -sử Hạ bi 
:NHiêu : khi; bày: tham khảo, các., tài liệu Tiên: bệ cả đến: :d|8/danh: bàn 


trước. tẢo¡: 'ban hành, hay) ấn: hành - các : tài liệu cồ nói. “€lungr5- 


LAO kh 
là không. - đảng, chủ: lrọng:. Như : 'PHÁN-HỦY:CHŨ. đã viết thrơHg ¿' vỆ, vã : 
.đỡ;. đều: đà: dinh; hồn trí-não: của :igười. 'xưa;: :cở lẽ nào đề ch: "mất 


: tính linh chỉ ngụ Ì khả sứ dù - _HẠj ` gội nhí bất, tuyền: hồ Đ)h 0) 


thêm đấy, đấu ¿ 5 4 < (đây là một lối viết, biến thề cáo) chữ 
húy tên vua). lì b. 

T: +— Nói: "khác; chữ lật: thường: iet nữ. sau ¿ _ jsóng) todg? sử HỆ 
BNỆT bản Quốc; “Triều; Hình Duật “đã: “viết thiển thê „ ĐC DI 


,Tên vuả: não là «Tân» khiếp} thợ gã) 'PHải. Kho: khứ tán, bá | 
C1. số... .. TIM 


1> 
d S„ 


:'Tra cứu ÍEOhk-- lịch-sử, sẽ rổ. vừa. _ểAhthệ xì 80 l9) to 
tên húy:lả Duy-Tận. V So, sử Tảo ha 420006) Dành Ệ ii, hộ g  „e 


¬-—. 
- Ngoài. -chữŠ« Tắng tiéi tr. quyều Tgug Triệp: "inf.: Et lÚ 


Là 
mà trường - [zuật: Sạigơn; đã. phiên „ dịch; không thấy, có HE : HỦN 
nào „khảo. -. si hát cv h ch tô cà 

' Như vậy cô: thể kết luận Tả. bản Quốc “Triều Binh triệt. KH " l2 
chúng la nghiên cứu chỉ là một bảấ:iñ¡ lái .Của kà No by Š ¬: 
Đức, 'đượg? thực. hiện dưới đời, Lè;kinh” 'W ong:. l. F = li The ấp BI 


Nói; 'khác, chủng ta để nhờ lối khắc th mà Xác: 
cách chắo chắn: :năm in sách trên dười, 301 năm, Ậ k 


Yến Bhiện” sự trả ;cửu "mày: "đòi;chội. nhiều THỊ "giữ, Ÿ ụl Hội « - 
phải: phân tích! đừng điều. khoảnj' sò sánh các điều “khóán gi) cành 


H 


- Lo - 
vÝ .. ơn gg 


ngày XHA¡: đề biện chỉnh được. mối nghỉ: ngờ. Nhưng nếu : thổ ' St v. ni 
tra:cứu: HàY mà :giải quyết được các: nghỉ vấn về các: 'hiỂn: “hiệ?¬ 1 hài 


và tài liệu về luật pháp nói: riêng; , sự đông góp của: phương: pháp ghế: . 
này, vào: công việc duy- lrì nền văn:höỏa: cỗ truyền: _khóhgš phảj§ 


bài tựa của.mục': e€Văn Tịch Ghỉ› thững 'chút, đỉnh - còn, đề lại. : 


mộf không lưu. thiyền được» ? (kỳ lược; tồn giả, cố giaï:cô ô†hhÀA[3: 


và hà 


Sà .... dng dnh „iển K la 
- Tạm bài -của mục: (Văn tịch - chỈy“ lây Pu tr trong Ghươngtl.ịch LDE cự 
trinh tiến. hóa. của nền PM quật: Việt Nam. (hạ: Khác "ng T TÊN HÔNG đe 


* 
Ệ Ÿa 
` ` na ` . Du w/ê + va _ ` 
Và 
Ỉ 


là 


` 
. 
š LG. : . * s 
ca z Ñ ắ hở .- 
: ` * x * k 
“ ... » P 
: * 


mẮm -.-. TIẾT THỦ BÁI 


bố chính tài liện và xác dịnh tín-lực 
.. 1¬ kê 
- Trong xã hội ta ngày trước, các tài liệu luật pháp, trừ 
,„ Imột số Ít cấc sá¿n Tử hàn (dạy các mẫu văn tr, nhúc thư...). 
`“. đo các nhà ấn-quán {ư phát hành, đều là nliững sách do lệnh 
triều đình inra đề phát cho các nha-môn, ty, viện xử án. Do 


; - ... đó vấn đề tin lực đổi với nguồn gốc được in. mộc bản, trên 
; =4; nguyên tắc thường không cầu đặt ra. - : 
". "Trái 'lại, vấn đề này rất hệ luong đối với những sách được 
- `. sao chép bằng tay. Những `tải liệu hày thường trong tình trạng 
NT thiếu sól, nêu lên nhiều nghi-vấn. Bộ Thiên Nam IDư-hạ tập, 
- gồm 100 quyểb, ngày nay: chỉ còn 9 quyền, mà lai quyền 1 và 


.0-sề «Điềù luật»-lái chép trùng điệp giống nhan đủ cho ta một 


vi . ` niệm về sự cần thiết phải thận trọng trong việc tra cửu 


`. 
"si ng š 


các tải liệu ấy. 
Tuy nhiên, đối với luật nhà Lê, ta còn may mắn được SÓ 
bộ Quốc: triều. Hình luật, in mộc bản. "Tài liệu này, với tin lực 
.. tủa nó, có thể dùng làm Hêu chuẩn đề so sảnh với các điều 
..khoắn ghi chép trong các tải liệu khác. Đối với luật nhà Rguyên, 
.. fn cũng ,có thê áp dụng một phương pháp lương tự, dùng bộ 
` luật Gia Long làm căn bản chính yếu, các tài liệu kliác chỉ có 
: tỉnh cách phụ trợ. „ Tạ. 
,x- Mặc dầu chỉ giữ vai trò bỗ trợ, các tài liệu chép tay, trong 
," việc đối cửu vời hai bộ luật cbỉnh vếu,của nhà Lê và nhà 
z! Nguyễn cũng đem lại nhiều ích lợi. 


A. Sự đối cứu cho ta rõ hiểu thêm các điều khoản treng 

hai bộ luật Hồng Đức và Gia tong 
¬ Trong một số trường họp, các điều: khoản trong bộ 
” Quốc Triều Hình Luật bay bộ luật Hồng Đức đã được soän 
_., mộIL, cách vấn tất. Có lẽ, lúc bau hành cäc bộ luật này, vời ˆ 
._„.khung cảnh xã hội và tục lệ. đường thời, phà lậm luật đã nghĩ 
-.ì> rằng không cần phải giải thích thêm, ai cũng hiểu, Nhưng ngày 


- 


g1 


" quyết gội 4 đưnG, a viến Nh h 


Ũ + 
r ' 


'hay, Tà n sảnh xÃ hội, công như tục lệ đã bị thởi gian Xêi mới | N. - 
các, điều luật trở nên bí hiểm khó'hiểu, nêu lên nhiều thắê mắo .. VẢ, 
mủ chỉsự đối chiếu với các, tài liệu: khac dầy đủ hơn. mới, giải SN 


“\ 

N †* 

„ẹ La .. 4# X. % 4 ˆ 
« ` 


+ 
tảa 
vH 
v 


nh 
-~ 
Mi 
sa «- 
vs 

.. 


NA 


Thí đời .các điều khoắn về lãi hương hỗa trong bọ luậi Đang” 
Đức. Nhờ- si? đối cửu,, lacó thể giải quyết được vấn: :đệ. xảẻ định : . 
miền hiệu 4rLửe tác kử ấn hành, như đã, bản ở. trên - ;đây:: LÊN 


_&c Sự: so sánh cũng đồng, thời. fMECh' rõ W\hf 10: điểm. nh - - 


-chếp ` nhầm› -trong các. tài liệu. chếp- tay. hài "+ 
sài HN 


“bê chứng mính các điều trên đậy, thiết tưởng chỉ cần. mướn nã ị 
sả4 vải thí-dụ: trong Quyền Hồng: Đức Thiện. Chinh -Thư,. N „ nã. 


ˆ Thị dụ thứt. nhất; Trong bộ Quốc Triều Hình Luật, Chương liệt 
Điền Sản, trong quyển thứ ba, được tăng thêm::hai mục. Một F1 
mục nhan đề là «Thủy Tăng điền sản chương» (Ghương điền sản : 
mới lăng thêm) gồm 14 diều từ 374 đến '387. Các điều này: 
nguyên do, Vựa` Lê nhân Tông ban Hành, niên hiệu Thái, Hỏa-, 
thứ 7 (1449). đề áp dụng chờ cho cáo, tư điền, tự. thồ; các điều 
ấy: sau này đã. .dược ịn, vào bộ Tuật Hồng Đức, tHột 'eách giản 
lược. —. : : kà `. 
Trong "bộ Khẩm Định Việt Sử Thông 'Giám” Cương Mục, - TH NG 

cũng có ghí chép. các, điều 'này, song: chỉ tóm, tắi sơ bà, nên Tê " 
khóng giúp cho ta giải quyết các nghỉ vấn.. : : nã 


Trải lại, trong đoạn 258 của sách Hồng: Đức, Thiện '( Chính;: 

- nhan đề «phu thê uó tử lệ» (lệ về.vợ chồng không. có con) và ¿ Hs, 
.đoạn 259 nhan đề «Tiền phu thê hữu tử, hậu phu thê uô tử: lên, : VÁ - 
(lệ về chồng hày vợ trước có con; chồng hay vợ sau không có, 
con), các điều luật của vua Lễ nhân: “ông: đã được: chép: một - : _ 
cách dầy' đủ hơi: các điều 374 và: 325: Hồng Dức;, No ấy : dt : 


Hai điều 374 và 375 chỉ quiđịnh, .vấn, đe thừa kế, long nh TP t 
trường hợp, trên; về các: điền thô, ` mà, . nói - đới: 'cÁC. › : 


* . : : 

: N %¿ * 
‹ h . vn xề 
„ . .$ 


02 | _- 


- - 
. * 


to m động sẩa, Trải lại, trong Hồng Đức Thiện Cbính Thư, sự qui 


định nguyên thủy:'của vua Lê nhân Tông đã gui định cả các 
động sản về phương diện thửa kế. ¬. : 

— Các động sẵn này được gọi là cửa nồi (phủ 04t) gồm có 
ˆ Vàng, Uạc, vui, túa; thốc lúa, đirởng chiếu, mâm han, [og{ phù 
.vật này được coi là những tài 'sản dùng đề chỉ phí vào việc 
chòn cất, ma chay, tế tự cùng -trả nợ miệng theơ tục đân. Trả 
_, „xong: các chỉ phi trên, các phù vật còn thừa lại 56 do người. 


'>- phối. ngẫu Lồn sinh được hưởng, nểu giá: hú không có con cái 


- đoạn 25 ), 


“Trong trường Hợp vợ hay chồng trước không có cọu, ruA 
vợ bay phồng sau có cơn, thì saủ khi ma chay, nếu còn của 
' nồi sẽ chia làm 2 ÿhần, một phần về vợ, một phần về chồng; 
_ Phần của người vợ hay chồng sau sẽ chia đều cho các con 
` (đoạn 259). ¬. 

Thí dụ Thứ hai: Về mục thứ hai được từng bồ yào chương 
điền sẵn đưởi nhan đề «LTng bồ hương hồi lệnh (tng bỏ về 
luật hương hỗn), có 4 điều, từ điều 388 đến 391, trong íñy bộ 
_Quốê Triều linh Iuuật eó phi rõ niên biệu cũa bà điều: 

—~ Điều 388: niên hiệu Quang-Thuận thứ 3 (14602) 
— Điền 3886: niên hiệu Hồng-Phuận thứ 3 (1512) 

— Điều 390: khóng ghỉ niên biệu “ ". 

— Điều R91: niên hiện Quang-Thiệu thứ 2 (1512) 


- "Trong đoạn 3, quyền Hồng-Đức Thiện-Chính-Thư đã chép 
- ceằ bốn điều này, lại còn phi rõ cả niên hiệu của điều 3-0; 
l Hồng-Đúc thứ 14 (1488), Như vậy, nhờ sự đổi chiếu hai bộ sách, 
tu đã bỗ Lúc được bộ Quốc-Triều tình-Luật về niên hiện của 


Mã _- 4 điều luật trên. 


‹fi: dụ thử ba : Quyển Hồng -Đức Thiện-Chinh còn cho ta 
biết.rö nhiều tục lệ không ghi trong bộ Quốc-Triều Hình-L.uật, 
"như các vấn đề: : . 


~ Cho con đi ở đợ đề trừ tiền nợ: đoạn 56 và 305, 


` 
"ã§ 
bỏ * 
- * h * * 
` 


_ Hình thức thuận tỉnh ly: lộn: đoạn 167;: * .::- cư 
=Í phụ tài tử hoàn : :. đoạn 101 SA 
= lệ, 'chuộc các đồ vậÌ bổ, Tơii đoạn. lBB_ 


lun đoạn 27; 41) bên gi) 3 c : vết sô bài Anh... xã # " 
ThF dụ thử lư: ; Song sự đối chiếu. bộ. Quố Triều: Hình ¡ Thật ` 

> với quyền Hồng- Đức - Thiện Chỉnh. Thư, cũng biều: lộ giá trị-, 

tương đối.của nhiều -đoạn chép - trong sách Hồng-Đức. Thiện- 

Chính một "cách quả vắn tắt. Các đoạn 4I đến 76-chÏỉ An chưa c” 

được một giòng, thí. dự ? Ms [ : M . ch j.. 
Đoạn 51: «Dụ đỗ vợ người, _bị tội đồn, : ' S' Đề 
"Đoạn Đồi cqYợ giết chồng, tị tội chết» , tế 


Đoạn 80: «Xã nào ẫn lậu (đân định) không trình, #[ ti : 
trượng, khẻp vào. dội đô», ` ˆ : MS Su 


, 


Trong 'oác Lộc, trên này, không: thấy, ghỉ rõ trường hợp .. 
phạm tội-nặng nhẹ và thứ bậc hịnh phạt; trong lhí các tội : 
trượng, tội đồ hay tội chết, đã được luật Hồng-Đức phần ' chía 
PB nhiều Đn: như vậy, đũ rõ các điều trên. thiếu sót, : 


.s TIẾT THỨ BA _ ` 
Sự cân khuyết các tài ¡điệu trong cô pháp. "= _ 


Vấn đề nan giải nhất là str Ihhiếm khườyết hoàn tdần CẢ: : 

tài liệu trong cò pháp. Đây là trường hợp thông. thường đổi. 
- với nền pháp luật đời thải cô, trước Bắc thuộc cũng, nhự đổi t¿z «,2 
với nền pháp Iuật các đời Lý, đời Trần. Gác bộ luật của HHỦA: '. xé 
- Lý, và nhà Trần `ảã bị ng Minh tịch thụ mang Ac Tâu, vàn — 


(4) VŨ-VĂN-MẪU — Bài tựa Hồng-Đức Thiện -Ghính Thư . 
' 1959, trang XX : .* . ° ` _ N2 * ¬ : : 
Su thui . : : . Kế, W ey v 
94 z : ' ' } X ‹ ` vn Ns NuNẾ : 
_Ý# ˆ › Lm sả 5 


đầu thế kỷ thử !5 để thực hiện một chính sảch tiêu hũy văn 
hởa Việt-Nam, đồng thời làm tiêu tán tiúù thần quốc gia của 
dân tộc ta (1). : 
li Tuy. nhiên. nếu không còn các tài liệu trực tiếp, nhiều 


” 


khjị cũng có thể tmftrong các bộ sử ký những tài: liệu gián 


`... chưa chép 'sử, ta bắt buộp phải tham khảo các tài liệu sử" 


7 Hoa không thể nào thoát khỏi cái thiên kiến hạ giả trị nền - 


tiếp. THÍ dụ : Trong Đại-Yiệt sử ký uyên !V, trang öb, 4a 
có chép gần đầy đủ đạo luật: của -Lý-Anh-Tông bau bảnh: tháng 


1ý năm Đại định thứ ba (nắm 1142) về việc mua bán chuộc lại; 
với cả lời bàn của sử giả Ngõ- 


và đánh nhau vềruộng nương 


. 8ï-Liên. Đạo luật này, tất quản trọng vì có thề coi là vấn kiện 
: pháp luật đầu tiên của ta về sự cải cách điền địa, öông nhận 
- quyền sở bữu cho nông đâu sau 1 nắm canh tác (2). 


“Đổi với thời kỳ thái cổ, và thời kỳ Bắc thuột, vì thời đỏ 
ký của Tầu. Song, tacần phải thận trọng.vi các tác giả Trung 


văn hỏa ,Việt-Nam, hoặc đã ghỉ chép sai lạc, vi không hiều 
được tỉnh thần văn hóa của ta. Nhưng dầu sao, các sự chỉ 


-đẫn mã ta cö thể tìm được cũng rất quý báu, vì nhờ các diễm 


duy nhất ấy, ta .suy luận được, 1một phần: nào, tỉnh trạng 
pháp luật của ta trong hai thời kỹ nỏi trên. (3) 
“Nỏi tôn lại, sự, kiếm các tài liệu và xác định niên 


hiệu cũng như giả trị, tín lực của các tài liệu ấy, theo các 
phương pháp sử học, giữ một: vai trò quan trọng trong sự 


nghiên cứu cô luật. Trái với những ngành khòa học khác mà, 


các lài liệu bay các dữ kiện thường có sẵn, ngành cô luật 
Việt-Nam thường kiểm khuyết tài liệu. Tá phải đi lm các dữ 
kiện ñy, như miột sử gia... -- 
(1) Xem chương Ijch trình Hiến hóa của nền pháp luật Việt-Nam 
(uạ dẫn), ; 
| (2) Xem chương Phắp luật hà Lý (hạ dẫn) : 
(8) Xem chtrơng Pháp luật Việ'-Nam ¡cung thỏi kỳ tự chủ (trước 


' Bắc thuộc) (hạ dẫn). 


9ö 


. Nhưng ngoải :eác đức-tính cồ- điền 'củn sử gia, nghiên.”.:. :--. 


cửu cô pháp "còn. đòi hỏi năng, cầch' của - hột luật gia. khách«' - Tàn 
quan: và thận .trọng, \ Big ¬—¬-. vi vì âm 
' ': PHÂN CHƯƠNG THỨ HAI `. `... ch 


tỸ-THUẬT PHÁP-LÝ NGHIỀN-CỨU CỔ-LUẬT:-. .'- 


+ h 
kẻ 


Nghiên-cứn -pháp-luật của. một thởi ly đã chim đắm lrong:..' 


dT-ving, ¡nnlc đầu'là thuộc vào sử-ký, và nền vău-minh đân-tộc; "2; : 
luật-gia phải vận: dụng những đức tính của một. luật-gia đối [ 
. chiếu (nu juiste compparatiste). Trước hết phải có một tỉnh thần '„ 
khảo-sát và tông hợp hết sức lhách quản, loại bỗ các tiên kiến/: .. 
Và thiên kiến đề thấu rõ các sắc'thải và tỉnh thần cồ-luật, "+ 
Hơn nữa, đề làm nội bật những sắd-thải ấy, có thề so' ` 
sảnh, đối-chiếu 'với các định chế tương tự, những phải. cùng 


thuộc trọng.lthuôn khô một hệ:thống pháp-luật éhúng: '°... uy 


„. . — THẾ THỦ NHẤT „' T- 

Khảo:sát và tổng hợp với một tinh-thần khách-quan',ˆ 

Các luật-gia.T ây-Ihương khi nghiên cứu: ` cỗ-luậi : Đỏng- ` 
phương nói chùng, và cồ-luật Việt-Nam nói riêng, (hưởng không. - 
tránh khỏi sự áp dụng những ý niệni pháp-Ïlý, những lối phân~ ' 
loại, những lối suy luận mượn: trong lcÿ-thuật pháp^luật oủn,r ve 
Tây-Phương. Phương-pháp ấy đã.khiến họ lạc hưởng không" ? ° 
nhận định được tiực chất của những định-chẽ (rong ,cồ-Juậ† ›;. R 
của ta. ... . “. ng va g 
Đề lược cử một thí đụ. điền-hình, chỉ cần.nhắc .lại đây chủ~. 
thuyết của bai luật-gia Pháp là R: Barthe,và Èamille Briffaủt 
chủ trương cực lực rằng trong cồ-pháp Việt-Nam. không cỏ. 


1 
+ “u12 


chúc thư và có sự phân-sản do ông bà-eha mẹ thựe, hiện trong *:.. - 


lúc sinh thời,()- ch và D8 da àệ: 
Đây là một chủ thuyết do phương pháp khảo cứu đã bị 


các tiên kiến làm :sai lạo. «Đáng lỷ phải khước từ FẤt eÄ các ý, . 


niệm phán luật của Tây Phương, kể cẩ các phân loại :và kỹ ch. 2. 
thuật mượn trong luật của pháp, cảu luật gia nói trêu, trortg ` 


(1 VŨ-VĂN-MẪU. Les suecess 


'ons tẻstàämentaires en đroit vietnan.[en, 
Paris 1948; trang 20, ” `... 


96 |  - 


- 


LIÊN Can  SỤ ¬ 

. “` khi: khảo cứu luật Việt Nam. :dã lưôn luôn luôn và có lẽ vô 

;— .'tình,'nghŸ tới luật của Pháp. Thiếu sự khảo sát với một tính 

`5 . thần kháeù quan, họ đã đem so sảnh các chúc fbưr trong luật 
-Việt-Nam 'hoặc với sự phân sản bằng chúc thư .(testamenl¬ 

ảparlage) hoặc với sự tặng . :dữ. phân-sản (donäalion-partage) 


‹ .trotg "đân-luật của Phả). Một,:khi thấy điều gi hơi tương tự; 
j lập đức tác-giả cố hết.. sức. tìni, cho -được, với bất: cử giả nào, . 
Sã Ẹ ó, 8ưững, luận cứ để bênh vực chủ thuyết củả. mình. Phương- 


SĨ ;phấp: khảo- cứu ấy không thể - có ` tính: cách khba-học. Chỉ cần 
: „một ,' sự: nhầm nhỏ-nhặt trong cơ sở khối thủy cũng 'đủ khiến 
` ®tất cả sự lý luận suy-diễn Lrên cơ SỞ Ấy phải xụp đồ. 

" Đối: VỚI SỰ SUY luận của luật gia J3riffaut” chẳng hạn, vẫu, 


"biết rằng sự tiền nhận phân-sẵn (pariige ‹ “qseendanL) trout 
luật của Pháp ` có thề thực hiện được đưới hình thức tặng 


` để — phân sản hoặc chúc thư — phán, sản, nhưng- tại- sAO . 
2Ý ›táp giả lại cố xếp cáe, chúc thư của cổ-luật Việt-Nam vào 
: tIỘt troủ§ hai loại nàỹ, mà không nghiên cứn và phân tích 
..._ thực chất pháp-lý của những chứng thư ấy ? Tại sao lại 


' không '.ñghĩ rằng các chúc: tHư trong luật Việt Nam là một 
định-chế pháp- lý cỏ những sắc thải đặc-thù kbông thể xếp 
vào. "loại sinh tiền Lặng đữ hay loại chúé thư phân-sản của 
luật Pháp- -Quốc, vì định-chế ấy Lương đương với một tö-chức 
. gÌa- -định và những mối quan-tâm hoàn toàn khác biệt ?,» (Ủ 


@) #.„ Qu/H nous soit permis da dánnncer, en pramier lieu, la méthode — apriorisiaue 
qui:leu a indails en erreur. Âu lieu de lare tàhle rase des neliens de drgit occidental 
-§t da laire abzlraclion mêine des cadres el đ« lá techaique dư dioït lrancais; ïÌ2 oal 
nhordé Ï” étnda du droit vietnarnien en sĩy relếrant canstammenl, qnvl<@lre maÏgsié eux^ 
Ca,manque ,d“olbjecuvilé les a incilếs ồ rappr ocher, nos chúc thư soi ởu testdment; 
pø:1agE› soi de la donatien-partisge du droit” trancais. L"analogte ưng Ïois entrevue; 
|*sutsur #Ÿellotcn do trouvnry ầ out prix, ` des nrguinềnls pour ,élayer sa thêše. ` lÌna 
telle mélhơøde ne sauraiL êlrs scientilique. lÌ sưlÏt dfune ballte f1 EU ầ la basrc pou: 
- quơ, lbưt le systàme đéducll sÝeccoule› 


Pour nouz hn: .‡enir ä l“argurhsntatian da C. Brilfaut, sil, äsP †ndénioble que Hệ 

partaqẻ d*as€endant eñ droít Írancais, paut se Íaire soït par‹ donalion —— partage; 'soil 

: par voie testlamenlairo, pourquoi đevwrait-il Ênf Ottvor lẻ besain de rangar Ïes chúc lhư 

du droit vietnarnin dans lune de cøs deux ca'égories au lieu den analyser obiechi- 

‡. ` "„ Vement Ía natúfe juridique ? Lẻs chúc lhư dẻ notre drơlt ne pourraient-iÌs  pas cons-+ 

‹ ‹ tituer ,Uunê Ínslitulion sui generis nạ codranl nỉ avec las actes de danalion nlrc viÏs, 

5 "RÌ avoc les t¿sfarnenls-parlages dư droi[ Írancars, mmStÍtuhon quỉ cơnespond à 0c 
¬ ` ofganilsation', đamilialẻ et à des prércuprHons absolume+lL diiêren†es ?2 


.-.. -Vũ-văn-Mẫu. Les sưccessions leslainentaues en điöiL vietnatniei oøp‹ cịt. trang 22. 


` : dc ¡ ` - * 97 


. ÔN AT 

„ . ĐỂ xấn = 
.. ——-——— —- ,P 
. 


: $ Ề › , 
. * . . “5 « + 


-_ (Subatitntiỏn fiđéicommissaire) hoặc, Với: duyên Xác, dụng: 4hb xã 


- lập ' một Bằng những 'sâư., vết Liêm tưệ. đệ Việt, Nani` Yên Ni ng 
-Pháp.' dùng: những đánh. -từ ;bh#p; 1ý mượn ông, kỹ: thuật, 


vị phân của.: khối. tài, sẵn: thừg; kế đndiYiBion, -de§. Điensãbcegee 2Ì : 


0B iig ¡ :) Sự lập: tự(adoptidn cuttuelle)' VÀ, 3 Sự: hgh7a dựö đìng 'bRE èhÍnH| 
` thứe (addption officieuse) Giững xem ¿ : Vãm-Vắn.Mẫu:,:„ lós - 8deCessi duy) 


' r : ' «< 
F Ề ¬¬ bê 
k : +Ố * Hàn 


Cũng theo những' thiên: kiến shi-lầm, tương tự nhiều Iuật 
gia: khác, khỉ:nghiên cứu về hương hỗa, đã cố lìm 'các lận ; 
cứ' đồng hóa .định chế Hương-Hỗa hoặc với sự đại tháo¡di, ;&än.ấi : 


lợi (droit Ợ HAU0 HỘ trong luật: của: Pháp, . NT 


: Những sự sai Hìm. này" không, phải chỉ” "Xẩy rẻ hd) 
phương diệm' lý: thuyết hay, học lỷ. Thực" vậy, bộ D; T0 V 1883 
trong' khi qui định các' vấn đề liên hệ đến gia: đình ° cũng' '3ãY ề 
nhầm lẫn như 'vậy. Trong “bộ: quật: này, nhả làn Tuậi ,đã đồng. _ 
hóa sự lập tự với sự nghĩa dưỡng; (hay nuôi con! 'nuôij,` trồng : 
khi hai: định chế nghĩa dưỡng: ;và''lập. tự. hoàn töàñ¿kháẻ-: "biệt: hán 
về mục. địch cũng như;.về bản; &hất pháp lý, Do. đỏ; nhà? “lập... 
pháp- 1883 .đĩ phải tạo ra mội; đành: dừ mới :-«sự- 'nghĩả; :dường b 


phi: cHÍnh đhứe đệ chỉ sỳ nghh dưỡng: thông thường -yÄ¡phán?? 
biệt. với š Sự, „HP tự, đi. "- 


v1 S 
+2 »» sả 


TP 1 
ˆ bài với tục tỶ cũ lim, LRợo „li Ú 


« 
" 


pháp lý: Tây: phương . -nhự. các .ÿ. niệmh quyền - jHg„ :dU8g. thủ: ẤP 
lợi của: quả phụ (dr oit` d“asuf#nit 'đề: la Yetive) tật: “SẴN tiebdT s 
của người vợ (biens propres' đe là femrne ' mariée); .InhỶ dạng. 


soraux) ViVioi ` +*ẻ 5O san. 3 xẾ A 


Thỉ đụ: cầu : - hồi ñ3: : «Sgr qneis -bÌens porlẻ. k arot dữ E 
sufruÏt:' 'đe: 1!êbÔuse veuve? Quels: sonÍ SẹS droits. .Bk devoirg. BH, 
tan! đu 'tsufrniière ?» Quyền 'ứng + "dựng ° ;thu - lờit-côn š 'hgười 
quả phú. được hành sử, trên những: tài SẴN) nắo? Người; quả: bu! 
có những. quyền, lợi và, „Dgh TA, lái vi, Với. dư. cách . nghi Đó: 


% vM 
sử 


#i (B7frong thiện thứ VI, Bộ. Đ TUẾYY: đã. KT định hệ tì PHIẾ nghữ| 


: Hà . 
3 ' __ : ~ 


\estauentnlFes en,  droit vietna miện, can s. `..." 


. . 
b h Ta ..‹ 


. 
.. 


- Hưởng: quyền ứng dụng thu lợi ? Đặt câu hồi như vậy, đổi 
; với những hội viên “Việt Ñam chọn toăn thể trong giới quan 
"trường hay ` văn. 8... không am hiểu luật pháp, "Tây: phương, 
bồ đihông ý thức rõ rệt nội dung của quyều ứng dụng thu lọí, 
„1ê đĩ nhiên cAu hỏi "cũng nhĩ .sÂt trả lời nhỉ nhãn chiến ý kiến 
của những hội viên, .Phấp chọn troủg các, thấm phản hay cai 
-. trị viên.; Ñói cho đúng. hơn, khi đặt ra cầu hỏi. trên, các hội 
` ,viêu Pháp đã có tiên kiến coi đuyền lợi của ,người quả phụ là một 
- duyều ứng dụng thu tới. Bảu chất pháp lý dủa quyền ấy khóng -- 
còn là một vấn đề cần phải bàn cãi nữa. Trong khi ấy, về phía, 
„'hội viền Việt Nam - của Ủy, ban họ đều không:có một BNRS 
niệm - gì: về quyền ứng dụng thu lợi cả. 


La 


Đăng lý: Ủy ban phải khảo 'sát một cách khách quan, tìm 
hiều xem quyền lợi của người quả phụ có. những. sức thái gì; 
. HỘI dung ra sao, và chỉ đặt vấn đề báu chất phảp lý, và nếu 
cần so sánh quyền ấ ấy với cát chế độ tương tự của luật Pháp 
Quốc. trong giai đoạn cuối cùng, Những vì "đã đặt ngược vấn 
đề, Ủy ban đã đồng hóa một cách vỗ doán và tiêu thiên quyền 
fy' với quyền ứng đụng thu lợi, trước khi khảo sắt vấn đề. 


Ủo đó, trong phương pháp nghiên cứn, cỗ luật, luật gin 
phải rất thận trọng và luôn luôn nhớ rằng kỹ thuật pháp 
ý 4rong cồ luật khác hẳu kỹ thuật pháp lý của Tây phương: 
"những dành LẺ, cũng như những ý niệm, những phạm LIrù 

- „đều khác biệt: Tuật gia không thể ảp dụng Vội vàng những hiến 
'' thức sẵn có về pháp. luật hiện đại đề phân tích các chế dộ 

cũ. Thí dụ ; khảo sát về các tài sẩt của hai vợ chồng: dưới 

_dtiều Lê, chúng ta sẽ nhận, thấy trong bộ luật Hồng Đức 

đã. phân biệt, tài sẵn lân tạo (do hai vợ chồng mới làm ra) 


.. vời phụ tồn. điền sẵn (tài san của họ nhà” chồng) và thê tỏn 


„ -điền, sản (tài sản của họ nhà vợ). Song chúng ta không thể kết 
:; luận vội vàng tẵng luật Hồng Đức đã phân biệt tài sẵn chúng 


._ :#, và»tài' sẵn riêng ; Lài sắt! chung gồih có tấn Llạo điều sẵn còn 


tài riêng của vợ chồng thì gồm 'có các phu tôn điền sấu vả 
_ thê tôn điền. sẵn. Đồng hóa phư lrên tài sản :chung và tài 


L 


-.., . 


gg' 


sẵn riêng với các LÍ tài sẵn” fitge” HÌŸu biệt trong luật Hồng: 
Đức, la sẽ vô tỉnh ngộ nhận bản chất thực sự của các khổi " 
Lải sản ấy. Phu tôn tài sản và thê tôn tài sẵn có một quy chế: 
quả độ giữa tài sẵn chung vả tài sẵn riêng; hiểu theo nghĩa 
mà luật, của Pháp đã dành cho các nhà danh lừ nảy. Trong. 
trưởng hợp có con, các tài sản ấy được đề cho con nh tài sản, 
tân lạo, còn nếu không có con, các tài sản ấy sẽ: tuở về. bản: 
tông, về phương diện quyền sở hữu; người phối ngẫu tồn. : 
. sinh chỉ được hưởng ` một một quyền dụng: ích, trên: tiỘ L 
phần các tài sẵn ấy. (1) Biết: bao nhiên luật gÌa, và bao nhiều 
bãn ản-đi không nhận rõ điểm .này và đã cầu viện đến luật ` 
liồng-l3ức đề bênh vực lý thuyết người vợ phải có của riêng, 
trong khi:ý niệm tài sản riêng của người vợ không Hiên hệ, 
gì đếu luật nhà Lể, vì lẽ rất đơn giản luật cồ của ta không 

` su sự phân loại về hôn -sẵn của luật pháp TâY- Phương, ` 


Nói một cách khác, các 'đanh từ, các ý niệm, ' các phạm' _ 
trù pháp lý trong èö luật phải được tôn (rọng. Không mên ` 
mượn những ý niệm, những - danh Ítừ, những phạm trù Tây . 
Thương đề clỉ tên, phân tích hay xếp loại s2 khi nghiên 
cứu Cô Pháp của Đông Phương nói chung, và cỗ pháp Việt- 
Nam nói riêng. Mỗi kở, thuật pháp lý đáp ứng. vào một Ý 
hệ gia đỉnh, xï hội, về phương, điện tôn giáo cũng như về 
phương điện chính trị hay kinh tế: Hai-ý thức hệ cồ' thời 
của Đông Phương và hiện đại của: Tây Phương hoàn loàn 
đối lập Cô' Luật Việt Nam phải. được khảo. cứu trong khuôn 
Jjhhồ ý thức hệ Đông Phương, theo -kỹ thuật: pháp lý- Đồng - 
I'ương, Chỉ có điều kiện thiết yêu này mội có thể chở. phép. - 
ta nhận định được sắc thái và hiểu thấu \ tĩnh thần của luật 
pháp Đông-Phương., : 


— Ñgày mãy, các luật. gia đối chiến cfïng đã hiểu tổ điển ty. 
Các nền phấp luật quốc: gia được. phân loại thành nhiều Thẻ- 


(1) Xem: Chế độ hôn sẵn (Quyền hai), 


Ỷ 


100 ` 


, #â» ` 


L 


.thống : 'h” hệ thống luật pháp Latinh ; hệ thống luật Anh ; 
.Mỹ ; Hệ thống luật Nga số ; Hệ thống Hồi giảo Pháp ; Hệ thống 
Ấn Độ: pháp ; Flệ thống luật Đông. Phương. Tiêu chuẩn của sự 
- phân HUẾ căn cú vào hai điểm : 


ä)}~ Hi) uều phập luật ng thể xếp chung củng tmỘÖE hệ 


thống, nếu về phương diện danh từ, cũng như phâu loài các . 


` hguồn gốc, pháp luật hông giống nhau, _ : 


ó bì Hai nền pháp luật không thê xếp chung vào một hệ- 
thống, mặc dầu có sự đại đồng về phương điện danh từ và ý 
ñiệm pháp lý, nếu hai nền pháp luật ấy bắt nguồn ở những 
ý hức hệ tôn giáo, chính trị, xã hội, kinh tế khác nhau và 
nhẫm thực hiện bai kiều mẫu xã hội khác nhau (@).. 

Nếu ,đổi với hai nền pháp luật cùng, thuộc một thời đại, 


sự đổi. chiếu cón phải thận trọng, bà tl nhiên, Sự hghièn GỨU 


khảo sắt hết sức Thieh quan và Tớ học, đề tránh HH SIƯ 
_ huyển hoặc do tiên kiến và thiên kiếu đưa lại. 


TIẾT: THỨ HAI 


Đối chiến cổ luật Việt-Nam với các nền 
pháp luật cùng ở trong hệ thống. 


Tuy cô luật Việt-Nam.có những sắc thái đặc biệt tự ngàn 
:¿ xưa, và vẫn duy trì được những đặc sắc ấy mặc dầu đã phải 
^ chịu đựng một chính sách đồng hỏa inãnh liệt trong {0 thế kỷ 
-dười ách .đỏ hộ của người Tầu, SODg, la ¿ũng phải công nhận 
ÿ thức hệ Trung Hoa đã bao trùm cả Đông Phương cho đến 
giữa thế kỷ 19, Ảnh4 hưởng các chủ nghĩa nhân trị và pháp 
trị dã lan tràn khắp các quốc gìa Nhật, Cao-Ly cũng nhữ 
Việt Nam. Vì vậy, theo những Liêu -chuân mà đối chiếu Pháp 
.đã nêu ra, các nề" phảp luật cỗ của các quốc gia ở Đồng 


4) R. David l.es wraddis syslèmes de droit coiitem porain, tr. [6, 


: ca : ở 101 


Phương đều IiMft chung một hệ thống. Do đó, troiig sự nghiền 
cửu cồ luật Việt Nam, sự so sánh với các nền pháp luật cỗ - 
của những nưởc nỏi trên, không,những làm cho ta hiều thêtn 


dược những đặc sắc của nồn pháp luật nước nhà, mà còn . 


cho -ta thấu rõ sự: thich ửng của; mỗi ÿỷ niện pháp lý với các ` 


điều kiện xã hội, tôn. giáo, chính. trị của mỗi . quốc ĐÀN: ¡HỆ 


9 Phương. "pháp, khách: quan SẢ. khzï phóng nầy, ` -sẼ? ' giúp 
cho ta nhận! thức rõ công: trinh: XÂY dựng của tiền. nhân, trong: 
lãnh vực pháp, lý. -Qưa những. lớp: phế hưng của Hch-: Sử, la.. 
sẽ lĩnh hội được những ngưyên "nhân thịnh auý của nên vău ˆ 
mìịnh dân Lộc, 'về phươug diện Pháp, luật” - 1” ca 


' ... 
h 


_-. 


Tả - 


bà) 


t 


" Lả 
mủ xó I 


THIÊN THỨ HAI 


_ “BIỂN TIẾN CỦA NỀN: CỎ-PHÁP. VIỆỂ- NAM 
No, ' Nghi cứu về lịch trình tiểu hóa của nềä' 'pháp luật Việt 


VÔ trdbổ; lưe. kiảo cứu: đó là sự thiếu thốn các.,lài liệu. 


đệ suy tàn mới thất lạc và ,khiếmi khuyết. Các nguy Êh nHân về sự 


ma tân; thẩŸ. cáp tài liệu ty đã được ghi rõ ở trdng đách Bằi-Việt: 
Nơi hóng-Sử' của Lê-Qui-Đôn (trong: 'bại tựa Nghệ- văti»ebf) (thế kỷ. -: 


"Hi 18) và tong Lịch-triều- hiếh:chượng loại-ehi của” 'Phan-huy- 


Ghư (Lhế .kỷ thứ 19), (trong bài tựa Văn- tịch-eh), ` 
Kho: 


Ũ Ï:Hón: vỆ(vấn đề.này: Nước: ta l một nưởẻ văn hiến, trên 


SE ¿ sŠ. cáo sách vở-cỏn đề lại không quả trăm bộ, 3O với sỐ sắc u 
" —.. TrudgHoa, mười bhần không được một, 


-Hhệm nhất : định: Về sự- tàng-trữ thứ-tịch, 
“ : Nguyên nhân' thứ hai do ở tâm lý các nhà nhơ chỉ chuyên 


š".. lại ưa giữ làm bảo vật, khỏng' cho nghời ngöài biết: Cho nên 


thụ tÝSnÏ - 'lầm › đrong - sử đa0, chép khó - "mà biện chính. được. -- 
Bàn t SÑguyên: nhân đhứ ba à mộF' nguyên: nhân Xã hội. Loạn 

: .: trong nước luôn luôn: tiếp diễn dưới các triều vua khiến các, 
k thứ, tịch 'vừa: mới - sưư tập dược.lại bị tấn Mác. 

h S00” St ˆ Trong bài tựa của Lễ Quý Bôn nỏi trên đã ghí tổ những - 
V sự;cổ gắng ‹ dưới các triều: vua trước) đề thu thập'các sách cũ ; kí 
lệ song ' các công. cuộc ấy đều đã hị tình. trạng : loạn = phả hoại. 

lo ¿  Dưỡi) 'đời Trần Nghệ Tông, văn học đã thịnh, nhưng vì 


m 


.. c' =“————— 
re 


` nợ 
.. San 


”.. : “ 103 


II Nam, cần ,phải vạch rồ ngay những nỗi khó : :khăn: thường gắp : 


` cEá£ tài" liệu ẩy không phải, ngày nay đo.ở. chỗ Hản-bhọc - 


'hiết. -ttờng, chí cầu lóm Tắt các.ý kiến xác đăng: của Lẻ 


¬ VIlã;: dưới bầy lói- và thứ-dân đều có tr tớc-thuật; Vậy mà tông” 


Ái VỆ, -ối học .từ:chương, it chú trọng tới các sáoh không iiên-quan _‹;`, 
qui đến” khoa cử. Hoặc giả, có người thích aưủ Íầm sách tní, KỈ". 


+... thi:được sách đã là khó; khi tìm. được lại thười hg gặp những - 


: Nguyên; nhân đầu tiên do ở chỗ th Íkh Ông ©ó ph HP lht0ng 


loạn đột nhập vào kinh thành. nên sách về bị đớt phá mất hết,  ° 
Dưỡi dời nhà Hồ, .gAau khi- kinh thành. thất thú, tưởng ` 


nhà Minh là Trương Phụ lấy .hết cả thư tịch cổ kim chở về, 
lim Ling để thực hiện chỉnh sách ngu, dân. xà Về Sâu sách đồng 
hỏa triệt dề. : "¬ : f” Jứw 

i B ° . Tá. „ 


“ Dưới nhà Hậu Lê; nền "văn hóa nước nhã lại được: mội:, 
thời phát triền mạnh mẽ. Các đảnh nho nhữ Nguyên Trãi; Tử", :ˆ 
ấn, Phù Tiên, được lệnh sưu tầm .các sách cô quỷ; mười: ,phẩn, "- 


cũng thu thập dược bốn, năm: 
Vua Lê Thành Tông một vị vua có lài văn học lõi Ï In đã 
hai lần ban chỉ dụ lim các.sách qủi. Đầu niến hiệu Quang ° 


Luận 460), 'tvua đã ban chiếu cầu hỏi các đã sử, sưu tầm cấp. 
chuyện ký cô kim của các tư gia, Ÿào khoảng giữa niên: :hiệu. 


ƒIồng Đức (1470-1497), một đạo .chiếu khác đã. ban lệnh tìm cáệ + k 


di thư đề tảng. trữ: vào bí các và trọng thưởng cho cắp ;người - 
dâng sách. Nhờ các biện pháp ấy, cáo sách quý mỗi ngày: một. 
thú thập thêm được. Song, đến khi kỉnh thành, bị lon, Trần 
.Gảo đốt phá, thư tịch lại bị vải đầy: đường. 

Dưởi đời nhà Mạc, lại bắt đầu. công cuộc thu thập sách” 
(quỷ. Đến khi nhà Lẻ trung hưng lấy lại kinh thành, các thư. 
Lịch, lại một lần nữa, làm. "mỗi cho bình lửả. 


Cũng vì các cớ lrên, mà 'ngày nay các điền chương Tuật lệ + + 


của hai đời nhà Lý, nhà Trần đều khiếm khuyết. 


«Quyền Thiên Nam.Dư hạ, mội quyền. sách ghỉ chép Sài 
chế độ, luật lệ, văn hàn, điền-cáo của bản triều (triều Lê) cũng . 
như Bộ Thông điền Hội yên, „MƯỜI phần chỉ còn một Hat aị truyền ` 


lại...» », (1). _ „ 


Trong bài tựa Văn tịch đï ì của. Phan liuy Chư: đại đề. cùng - 


chung một Ÿ liến (2). 


- VỊ các lề kê trên, ngày nay các luật gia TÂY Phương tgbiều, 
cửu về cö luật của ta, thường thường chỉ còn bàn về hai bộ luật: 


_———— 
(1) và (2) Xem các bá t„ phụ lục thứ I và ï cuối đoạn - này. 


'"". V Sẽ ga, 


.- 


: nhà T,ê:và nhà Nguyễn bộ luật nhà T2 thưởng. gọi là. bộ luật 
Hồng.Đức làm vào cuối thể kỷ thử 1ã và bộ lưật nhà Nguyễn 
liay bộ luật Gia Long được soạu vào đầu thế kỷ thứ 10. 

Song trong sự nghiện cứu về cuộc tiến hóa của nên pháp 
luật uước nhà, nếu chí cần -cứ vào hai bộ luật trên, thực 
khôdúg đủ đề có một ý niệm tông quát về vấu đề này, Nếu ngày 
nay, chỉnh các Bộ Luật cổ không còn lưu lại được, trải lại 

`tröng các sử và truyện kỷ, ta còn có những tài liệu gián tiỂp, 

' nhiều khi rất quan trọng để phảc họa cho ta trạng thái. 
luật troúg thời cồ. Và đ5 là phương pháp đã được noi theo đè 
thử vạch lại quäng đường tiễn hóa gần 20 thế kỷ mà nền phắp 


luật Việt Ñam đã trải qua. 


Nhưng tải liệu tất nhiên còn thiểu sót nhiều, ước mong 
thời sgiad-sẽ cho- phép bồi b ö-những khuyết điềm ấy._ 


Ta có thể nhận, định 3-giai đoạn trong lịch trình tiển hóa 
của pháp luật : : 


Í. Nền pháp luật trong giai đoạn tự chủ. 
2:'Nền pháp luật trong giai doạn Bắc thuộc. 
3. Nền pháp luật trong giai độc lập. | 


———— 


105 


ỆT-TH ÔNG-S 


4+ Tựa. Văn.nghệ:Ghi-.' 


- 2490 hai 4,8 KIEE 


HAN PHÙ LỤU I- 


Š- LÊ-QUÍ-ĐÔN -- ĐẠI:VI 


4 1 “& ' 
: 
BI nNn Nó _- ^.T vã Ế š “ ¬. _— .~.. “4 
° đoNH SN y n Ề ¬ -= .. b + : ch —{n, = 
.  .. sẻ -.  -< ï.— TT .. Vàng 
.-- .% Ló > * LÁC s.= .. - Tung, . *. 
Am “ ... " k k š - 2 : 
cài 0 Ea X on _ , HH. an. lai 
hp, ... A m8 ˆ ỒN si “vay ` Lộ, “ 
.. mm Q4 =8 bo - .. - 1xx H kẺ -ˆ 
_—. N' 9c _ `. tư M h, lại l cũng 
lân ¬ ch Â, * = % ˆ =. ._— `. cục to ¡o^ + _— 
+ ” « - . „ he sen Lá .«. — * * —..« 
.., + tX t3. nỉ ¬-. . AT Ÿ st hen ni ca 
? mm . ~ ..et - °.. In ae v.v. ~. DU NON) 
[si ; ra ng - HN, _= *Š ⁄ “ng 
: - k kẻ ` Lan + - ˆ - ĩ 
”1⁄ l bị ..a. - ..e xố he + N ." " hộ 
Kì .~ “ ai *«e ` ° 
TT HN ng, XS, VOT-V CN" M20 00 TT no W TH z ảnh K20 099 ". 
.. N HS VƯẾn TY AI NG Tố cá Thế Si Am Tàn 
® ° N R H~Ướ. "8 : . 
-Ö 1, 1EAyˆ 2 tỆ th "ƯP Đến tế 
Xà =Ị lỆ e-MWUY: 4E :et+ $): # 
Mường vị SN SA Ác ga Trợ k8 ĐHỊ sử & ke * . ` 
cÝ k=h tr Sa Vai 
_..> ¿4S ly _= 2 3s 8 Snx xế bệ té 
1â cà 
ST. 
+ 
s 
h 
r« 


s 
U St. - 
bà 2447 3x44 085205 ve sua 


.. ` TC 1m Âu uê# ;* C 
` 1zÈ kh. Vuớ n€ l*~y ? «9, „va * 
Nhà a..s M HH 


# lề“. +: X*ẩ 
ki do4Š 


đó: te Nho ác ty tự X4 8x4 he Ê HH TU ĐC ^5 H SE tk sở 
Si tBESOTES SE HE 
x4 Xa ke EM va 9 -$Á sót nị 4 ah 36 S sbxS 1[ S v tre đó Sẻ 
C111 6E ME Tin tr 
TT THÀNH ER-EE DI 
1S Ác %1 SP KỆ BỘ [Ệ tơi te EC £ EP = s sK S8 tp ÈM <, 3ý để lý đế AJ 
th ri cô SE AJ SE GIẾ đố E3) ae sý Ệ 
sẻ rh 
Lủn 


CS SE BS te Bi đt ÉP lJ ác St Gĩ n ệ We⁄2Ở bộ á Kế 
in LÁP E0 ổ, §. H4 4 c0 B BE [D Öệt l| 8 4E xẻ 
2Ñ EAS S<»-hhbelenei ii "1. $ 


k>„ 


TT Ty 


r}® ‹2 


ci-Ng “. lệ tiê-ll Tôn no, 


N.... 
. "kh ft fff 9Ï 4© 0l‡+ 4 


TH nhàn Tự Xe nhc SÁT EEETẾ 
` a Cố ẽẽ ẽẽeốằeẽ= S aốẺ ˆ 


AC TS lN lộ TS Hy sở đế .48 vợt to dụrSp, vỏ để xù 28. C c Sẽ xé | 
1 E8 Vì AI gi Re vi e ME hang pikkobejoieh 


K) 
3š ấL 


‡£ ‡† đ3t. 144 


05. 


. 
? `... - - 


Phiên Am 
- IÊqUÍ-BÔN — BẠP-VIỆT THÊNGSỬ 
` (NGHỆ-VĂN-CHÍ TỰ) 


; Ngã quốc hiệu vi văn-hiến, thượng nhỉ đế vương, bạ nhỉ 
“thần thứ, mạc bất các hữu trước thuật : hội nhỉ tông chỉ, bất 
`, quá bách hữu dư trật;-thị Trùng Hoa tác giả; bất năng dĩ thập 
nhất. dã, Kỳ vỉ thư ký-thiều, nhỉ Thạch-Cừ Thiên lộc chỉ trừu 
điệo vì suất lược ; Trupø-Bl vỏ địch cục, thu chưởng vô chính 
-viên,;: hiện, tả; bộc, trữ, toàn vô phầp' lệ. Nhất -thời học gi; 
diệó. đuy .cấu tập trình: văn, đï bắc nhất để; kiến tiền đại dị 
thư, dữ khoa‡cử chỉ:tự bắt tương thiệp giả, lắc bỉnh KHử bất 
lục ; diệc hoặc hữu sao lục, diệc lược ư thù hiệu ; kỳ hữu hiếu 
súc cỗ thử :giả, tíc nhân hữu tư kỳ sở hữu, bÌ tàng bất dĩ Ủu, 
nhân ; cố kỳ :cầu chỉ đã nan, nhỉ kỳ đắc chỉ dã, mạn suyều ti 
khuyết, chí ư bất khả biện chính giả ; thử nãi hữu thức giá chỉ 
sở thâm tích đã. Đường Trần triều thịnh thời, vấn nhã bân bản, 
điền chương cực bị: Nghệ tông sơ, Chiêm thành nhập -khẩu, 
phần lược đi tận ; thị hậu' sảo sảo thư tập. Đãi nhuận Hồ 
thất thä, Minh tướng Trương Phụ tất thủ cỗ kim thư tịch, bộ 
tổng Kim-lăng. Bản triều bát loạn hưng trị, Nguyễn Trãi: Tử- 
*tấn, Phù-tiên chứ dauh nho, tương dữ sưu tầm điền nhã, thái 
quảt,di văn; binh hỏa chỉ dư, thập đắc Tử ngũ. Thánh tông đôn 
duyệt kinh tịch, Quang Thuận sơ chiếu cầu dä sử, thu nHâu 
' gia: sở tăng cỗ kim truyện ký, tất linh tấu tiến : Hồng-Đức trung, 
chiếu cầu đi thư, tàng tư bí các; hữu dĩ kỳ bí lai hiến giả, hậu 
gia ưu thưởng ; ư thị tiên đại chỉ thư, vãng vãng giản xuất. 
Chi Trần Cảo tác loạn, kính thành bất thủ, sĩ dân tranh nhập 
”- ấm tỉnh, thủ kim bạch ủy khi mãn đạo ; Ñgụy Mạc sảo năng 
báo lục :-nhỉ quốc gia khắe phục kinh sư chỉ thời, chư thư 
.tịch hựu hủy vu bỏa; sĩ đại phu giả sở táng, hẩn hữu năng 
thấ ; tán đãng chỉ khử khả thăng tích tai ! Tức L.ÿ “Trần nhị đại, 


x lổ : 107 


ram ` bách đư niền, chiếu .sảch sẲo lịnh; tụng, ón, thiên” thập Ì 


nghị luận chương tấu, điền chuơng điều cách, bà khả kế SỐ, ch 


nhí kim tịnh khuyết đật, Thiên Nam Dư Hạ nhất thư; .tái bên 


Lriều chế độ luật lệ, văn hàn điễn.cáo, diệc như Thông diễn hội vã 


yếu,.nhi thập cận kỳ nhất nhị, boänh lãm bảc văn; chỉ quán tử, 
hựu tương:sở' lắm dịch, như. trích: diễm thị tập, sở ký chự hiền 


- văn tập hành vụ thế giả› khn cận tồn kỳ thiên đanh, nhỉ thực 
hữu bất khả đắc kiếu giả hÿ. Ta hồ ngô thánh nhân dụcquan -... 
Hạ Ân chỉ-đạo, nhỉ thán.K$ Tống cHỉ bất túc trưng, thị đặc tiền --- - 
đại chỉ điễn- chương tải tịch nhỉ. Nhược Phù Tây Chu: úc ủe chỉ ; .. 
văn, tắc cố sán nhiên, khả khảo dã. Khởi: chỉ. như bản ' triều ° nạ 


- trung hưng: dị tiền chỉ điển chưởng tái tịch, tỉnh đữ Lý: Trận 
đồng vi tứ. hư ô hữu chỉ văn da ? Thần nhận thị thiết hữu cảm 
yên ; kim cứ cựu sử sở thư, cập chư gia sở: truyền tư bản, sao 


thủ thư mục, tự Trung hưng sơ; tổ vu qui triều, phân vi tử lơại;,: _ 


nhất viết «hiến chương», nhị viết «thi vấn», tam viết' étruy ện 
ký». Hữ viết « phương hiệu », cô liệt quyền trật danh số, kiêm 
lự táo giả chỉ ý, sử lãm giả dị hiểu ; kỳ gian đa hữu đánh lêg 


nhi thực „HH , giả, diệc cụ thử - chỉ, ` 


_ -DỊCH : 


Nước ta gọi Ìà nước văn hiến, trên từ cáo - bậc vua chủa 


dưởi cho đến thần đản ai cũng đều có: trước thuật cả. Hội lại 


„ mã Lồng cộng. chẳng qua được hơn ruột trăm cuốn; SO với _ 
các tác giả của Trung-hoa, thật là không bằng một phần;mười.» - 


Các sách. làm ra đã ít, mà sách lưn trữ ở. Gác Thạch Cừ, Gác 
Thiên-Lộc (hai” kho chứa sách: .của vưa đời Hàn) cũng t Sơ 


lược và thiến, sót. Các: viên trung, thư và bí thư không: cỏ 'Sở _- sự 
nhất định; viên chức thu nhận và giữ, gìn sách không 'đó - 


chuyên trách; sho-tẩ, phơi-phóng' và lưu-trữ, không cỏ qui: 


tắc. Các học giả đương thời, cũng chỉ sưu tầm. văn: chưởng Ất d 
về klhioa-cử đề kiếm lấy cái đỗ (làm òng nghè.. ông cống) ¿ .‹ẻ 


nếu thấy các. sách lạ 'của đời trước, không- dinh-dáng. gì đời: 
lổi học khoa-cử, thì vất bỏ không sao lục. "`¬... 


), lu 


'Thán-hoặc cũng có người sao-lục; thì “đại SƠ lược? rong 


108 “ẽ bó ¬ 


"- 


sự đi chiến và kiềm soät Đòn những người thích trữ sách 
cỏ, lại-gifữ. tiệng làm vật sở hữu của mình, giấu kín không 


phô cho ai biết: Oho nên sự tim FÒI 3 


ach Ấy rất khó: ki có 


Hím ra được (pho nào) thì 1ihầm lẫu thiếu sót, đến nãi không 


“ thề nào Biện luận dươa cái lâm mà cãi 


chiủù. Ðỏ là một điều 


. rất: đăng tiếo của các nhà thức giả, Đương lúc thịnh thờ? nhà 
'Trầu, văn-họe phỏ -bày điễn-chương rất đủ. Đầu đời vua Nghệ- 


„Tôn, Ghiêm Thanh vào kinh, đốt chấy 


* 


và ăn cướp gân hềU 


- Về sau mới hơi sưu tập lại thì kế dến nhà Hồ bị thất thủ, 


ă tưởng Minh là Trương-Ph(; lấy liệt sắc 
Kim~-Lăng (Nga kinĩ đời Minh). r 


Bản triều, (triều I.@) đẹi loạn dựng 


ạ vỏ cỗ kim, chớ về 


nền thịnh trị, cắo bậc 


đạnh nhọ như ông Nguyễu- Trãi, tầ-Tần, Phù Liên, cùng nlau 


sưu tầm kinh điền, nhặt nhạnh vẫn xưa 


"vˆ„ lửa ; nười phần chỉ lượm được bốn-năm. -.- 


; nhưng sau lúc bình 


Vua Thánh Tông ham chuộng sách vở, đầu niên hiệu Quang- 
thuận, ha chiếu cho tin các dã sử (sử của tự nhân §oạn), 
thu củc truyện ký cỗ kim, các sách quỷ, giấu ở các Lư gữt, 
bắt phải tân dâng lên cả. Khoảng giữa nắm .Hlồng-Đức, bạ 
chiếu cầu những sách còn giữ được, rồi đem lưu trữ vào Bi- 


các (tức là Nội-cắc của nhà vua) ; đi GÓ 


đem sách lạ và bị ần 


đãng lên thì sẽ thưởng rất hậu, Từ đó các sách đời Lrước, lầu 


lượt ra đời. 


Dến khỉ Trần-Cáo làm loạn, kinh thành. thất thủ, sĩ đàn 
tranh nhau vào nơi cung cấu ău cướp vàng lụa, bố rơi rớt đầy 

- đường. Nhà Mạc cho gao lục sách cũ được Í1 phiều. Nhưng lúc 
quốc gia ta khôi phục được tinh độ, thì các sách vỏ lại bị 
cháy, vì bỉnh lửa; những sách chữa ở các nhà sĩ phu, cũng ít 
nhà giữ được, đến nỗi tán lạc hết cả, thật là đáng tiếc xiết hao ! 


- Tử hai đời Lý-Trần, hơn ba trăm năm, chiếu, sách, sắc, lịnh, 
bài tụng, bài hát, văn nghị luận, lờ chương tấu, và điền lệ 

+ “¿ H + L2 Lá 
qui tắc; kể sao cho siết, mà đến nay đều tấn mát cả. Một củ?n 


sách « Thiên-Nam Dư-Hạ ». chép những 


chế độ và luật lệ của 


Bản-triều, lối văn hàn, lối chế cáo, cũng nhĩ hộ Thâng điền 


08 


_ và Hội:điền, mà mười phầu chỉ còn tại một hai, Các bậc. tuân 
Lử; xem rộng làm, ihiều, lại đem những thứ: sưu tầm, như Lập: 
- thơ I#leh diễm,' và các tập' văn của: các tiên hiền mà cống hiến: 
cho đời; thế mà đến nay mỗi thiên. chŸỉ còn lại có nhạn đề. 
mà thỏi, còn toàn văn, thì. không được. thấy nữa  ˆ ˆ-, tận 


t .Than ôi; Đức lhỗng Tử' muốn.xem cái lễ chế nhà Hạ: nhà ‹: 


Ân; còn 'than rằng những thử“eön lại ở nước, Rỷ, nước/ /Tổng, `. ` 


không đủ đề: khảo cứu, Đó chỉ là điền chương và sách 'vở của. 
đởi trưởc'(đòi-Hạ và Ân); côn. đến nhự văn hóa đây Tây: của _ 


nhà lẫy? Chu, thì.cổ nhiên là rõ rằng đủ lkhảo cửu, Há có đầu ' : 


đến nồi như sách vở và điền chương của Bản triều trước, ,đời” 
Trung Hưng, - cùng với những thủ; của nhà' Lý nhà . Trần, đền.. 
thành ra những án văn 'hư không - mờ mịt! °, § 


Ôi vì thế mà sinh ra bao nhiêu mối cắm!- -Nay cứ 'Ihgg: 
lời ghí chép của sử cñ, cùng là những bản riêng truyền lại của -- 
tư gia, sao lấy mục sách, từ lúc đầu: đời Trung Hưng, cho đến 
nào cửối, chiả ra dàm.bổn loại: một gọi là «hiến chương; - 

tự gọi là «thi văn», ba gọi là (truyện kỷ» và bốn gọi là «phương- 


n (nghệ thuật), tạm liệt rõ tên, số. từng cuốn, và phô bày Cả „ 


cái ý của các tác giả, đề cho độc giả dễ hiểu; trong thư; nrỤc 
đó, có nhiều bộ chỉ còn tên sách,. mà thiện bản: văn, 'cững. 


liệt.vào hết... ' "na. 
“ng bài dựa. l2 ïgg Đại-Việt sà”” `». " 


XY. Ẩ& ạ Lê- -00: -Đũn ` k 
: : _ 
" ' š và , , nỆ: 
` *£ sỀ 
- T8 = .. 
— “ : 
. , ` tia 
N Ũ h S 
%.ế 
s "- 
‹ ˆ 
I tt 
, 
` - 
. 1 . 
LI hộ hố 
_" , Đào , -đ^ + 


` 
. 


- 


h 
lU 


DẪN PHỤ LUỆI, 


` 


H8 


đt >mR# £*+.> 
4%. 


ñ/A ng l0 4g. 


Nà yà sai đỆ ‡t Tm"r+yr$: 


c¡ 2W 8# TU N ÁN 


- #08 ŸNHE 2 đỆ MEAR TC 
:JÉ ® 4T 2-4 3k ñỆ v2 2~4F 


Em. . src 
$ #”† tị M38 (5 z f2. - 


_# sờ đc #.sử # tô l§ 
„ AM ff./Ệ lỆ d Đ.0 E đ 8 
° ah 4È đñ j J# lỊ 3Š ÿÊ f8 8Ã & l6 
ˆ"¬#† # ‡ ẩn T da R 1T 3 8 
3t t9  ¡Ÿ # 4t tt 7T 
v9 {$ $} JẾ đất l0 (Ÿ đã 3 lô ĐR ke. 
+ #'‡q JM.f6‡t-J: B[ F ƒ #tetc. 
~ ñ 4 tnk 1 4# v Mì Ä 4 3# 3L 


8¬: ð #3, x M2 4p đOđ2 TT 


 # 3# Äñ\ Tï N8 ch. #t 4ñ 8. 
sư ớt Jk J9 {4 TM Ø là 8k Tu 
lạ £ $ — đi tì ft 3 3š 


- 4& 3È ¿8 2-1] JR Ất 5 


d3: 
.# 
> 
2| 


b3 
-Ú TW ft Dễ 4 


ttỊ 


+ 


PHAN-HUY-GHỦ.... ° 
LỊCH TRIỀU HIẾN-CHƯƠNG LOẠI-CHỈ 
(Văn-tịch chí.lự) `» Xu 


. Tứ: thập nhị quyền, chí. tứ thập ngũ quyễn, 


Ñ 


.Cô hậu chính sự, tất'hữu thư tịch kỳ chỉ, nhiên: hậu trị : 


hốt khả trí, hưng' suy khả giám, điền tịch giả sở đĩ tụy vạn. ` „_ 


vật đã. Đỉnh lê dï tiền, ngĩ Việt nhân văn vị xướng, tự phù 
Lý Trần điệt hưng; văn vật xưng thịnh ; -anh quân lương thần 


chỉ soạn thuật “danh nho thạc sĩ chỉ phát huy, tử bách dư: niên, : 


uất nhiên khả đồ. Đãi vu hữu Lê Hồng-Đức, vận hội đại hanh, - 


điền chương chỉ thịnh, quân san`thuật vu kỳ thượng, từ' tảo 


chỉ minh; thần hễ ửng hồ. kỳ hạ, thư tịch chỉ đa; y dư thịnh ˆ 
ti? Nhỉ lũy kinh tắng Tlơạn, lũ chí lần dật, tích kỷ bất: đa': 


kiến đã. Tuy nhiên dny biên đoạn giãn chỉ lưu, do hữu- khả 


khảo; -kỳ được tön giả, cố giai cỗ xnhân-tính lỉnh .cÌhï "nu “- 
khñ xử chỉ mai một nhỉ bất truyền hồ! Trung hưng dĩ- hậu,.' 
0hị{ bách dư niên, thư tịéh điệc đa khả lục. Văn Lê văn vận 


- 
` 


sảo cục thông xướng; kỳ gian hữu đàm Íœ tư kinh sử hữi- 
mình trường tư thí vấn, trước thuật chư thiên, giai hữu định.. 


thái, liêm tải nhỉ' loại biệt chỉ, 


Duy lịch triều hội điền, tùng tiền vị hữu thành -thư, biêl„' 5 


niên quốc sử chi ký, do đa san lược. Huống tự bính ngợ binlif;‡ 


hưng dĩ lai cựu chương tản dật, kỳ lược tồn giả, cố gia thể 


tộc chỉ tầng, đoạn giảng di văn cñi tái, hựu giai bản tập, hoa _-. 


xuyên vị hữu đầu tự, đàm lịch triều điển cố - giả, - hang vô: 
y cứ, nhiên tắc tập kiến văn biệt sự loại, đĩ vi điền hiến-nhất... 


thư giả, tư phi học giả đương vụ: dư I 
_ DỊCH: ` 


Những chỉnh-sự của đời trưởc: đời sau, phải cỏ sách-vở : 


ghỉ chép, rồi sau mới biết được sự trị, loạn, sọi xét được cớ 
hưng,:suy : sách vở là thứ họp tất cả mướn vật,' MNC 


+ 
Là \ 
* 


12 . ` 


t + 


Trưởc đòi Đính, Lê, všủ-hỏa nước ViệU- Nam ta chưa mở 
mang. Từ khi nhà ý nhà Trần nồi dạy, văn:vật nôỏi-tiếng là 


' ¬ 


"thịnh ¿ những tác-phầm của anh-quân Irơng-lbần, những ảng 


Văn của danh-nho thác-sĩ, trong khoảng bơn bốn trăm nắm; 
phớở-bày rồ-rệt, Cho đến đời Hồng Đức nhà. Lê, :vận-hội hinh; 
thông, về phần ,sđiển-chương? rất tịnh ; ở trên nhà vụn sửa 


sang soạn sách, văn từ tươi đẹp, ở dưới, bày tôi hưởng ứHg; 


.sách vở chứa chan ; sao mà thịnh đến thế! 


Chẳng may gặp luôn lúc tán loạn, đến nổi tan tác mất 
đi khiến người sau tiếc rằng không đọc được nữa. uy vậy, 
cũng còn sách sót lại, và còn bản lưu truyền, đề mà khảo 
cứu ; những chút đỉnh còn đề. lại đó, đều là lính hồn trí não 


của người œwa, có lễ nào khiến cho mai một thông In 


lruyền được ?- 


11 * `. r9 : h Á - Ệ . “ « X 
Từ: đời-“Trung-hừững.vẻ sau, hơn hai trắm năm, sách vở - 


cũng nhiều cuổn còn sao lục được. Văn vận đời Hậu Lê, lại 
` 


Hơi bừng dậy, trong thời gian đó, số những bậc miệt mài về 
kình sử, có những bậc phát triển về thơ văn, những tác phẩm 


-„đó; đều có lựa chọn đề lục ra và phân loại mà biên ký, 


Duy chỉ có hội điển của các triều, từ trước đến giờ, chưa 
có họp lại thành một.pho ; và trong quốc sử về cách biên niêD 


“(ghi chép lừng năm) còi nhiều chỗ sơ lược, 


- 


.. Huống chỉ là từ năm Bịnh Ngọ có việc quân sự.(1) cho đến 
giờ ; những tác phầm cũ tấn mát; bây giờ côn lại chút đỉnh, 
là nhờ sự tàng Irữ của các' thế gia, sự gbi chép linh tỉnh ở 


(1) Năm Bính.Ngọ mà Phan-bDuy-Chủ nói tới là nắm 1540. Năm.ấy, 


Mne-phúc-Hải chết, con là Mạc-phúc-Nguyên lên ngôi ở ngoài Bắc. ừ: 
. trong Trung, vua Lê-trang-Tôn, củng nằm -ấy, lập hành điện ở sách Vạu 
lại. Tử đời Mạc phúc Nguyên, nhà Lê đảnh nhau với nhà Mạc luận . 


luôn. thẳng lợi. Nhưng hết thời kỳ Nam Bắc Triều (1527.1600) lại đểd 


` thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh (1600-1788) chiến trảnh không ngớt, 


không kề các giặc nổi lên đánh phả trong niớc phưử Nguyễn danh 
Phương; Nguyễn hữu Cầu v.v... Theo một giả-thu ết thứ hai, nắm Bính. 
Ngọ là năm 1786. Nguyễn-Huệ cướp phá Thuận-Jiỏa, và chiếm ing-T.ongt. 


‡13 


. 
“iÊš .É GHẾ : 


những sách Ẳ bài văn: sót: lại,. ih£ HÀ: lại S0h nỗi, hỗn đội 


nhầm nhặt ; chưa phân tách được đầu* đuôi.: 'Những nhà. bẩn.. 


đến điền vi : của lịch, triều thật ng, ex KET) cớ "chỗ. 


không) Phải d‹ “hột kh ch nh bạc giả giới” 


. 
vớ, Hàn . ;Ð ‡ + 
Vợ ề K _.ử ty 
& ` ... 
Ạ ° ˆ .. 
* . H . #1 se 
. , “... 
”" vn GUẾ .} 
. .p # : .r 
tạ" t{ 
. âm E Suy, 
` : 
* & .* HH „° 
4, * h 
` lu. - - 
_ : 
+ 
+ " 
` - _ 
- -.. .^ˆ . 
“ “ð - 
ˆ * ` 
r 
k + 
. 
. 
b. 
` . 
‹ ' 
. 
. 
. tớ 
+ 
L . 
. 
“. ` .ẻ 
* ' 
: LIÊN : 
J« 
`”. 
' . 
% về 
- * - Ũ .ẻ 
: L) : * ˆ : , me “. 
+ `" .s“ 
. » . 
- * J P 
- .Á + ' 
` k tra k ... 
¬ 
“% R 
N' * . . 
* 
+ } *Ò k ~ 
- Á Ị 
D) “ 
) h + 
. 
* 
. 
* ` b . 
. 
„ › " 1 
L tỊ 
. ` 
kj 1 
- - 
.. 
. 
` . 
” ` toa" 
s.. 
` N..c 
bí " 
h , . ‹ 
+ P) M . . 
* * * 
Ũ 
- 
R ! 
. ‹ l 
+ : F 
* + 
` 
` - k 
\ . 
} 
‹ \ . 
* * 
` . 
. 
* LỆ 
` W. ` 
+ - 
ˆ 
114 ° + 
+ 
s . 
` 
$ “ - 
_ˆ * -77=-, ` 
kệ › “ › 


Ý -_ NỀN PHẬP-LUẬT LẠC-VIỆT TRONG GIẢI-ĐOẠN TỤ-CHỦ 


* 
* 
« 


‡: 
X 
¬= 


l GHỮONG THỨ NHẤT 


Trong việc nghiên cứu nền cồ: luật Dạc-Việt đã xuất hiện 
trước đây trên dưới 2000 năm, inối trở ngại lớn nhất phát 


. xuất ở, sự khiếm kluyết hoàn toàn các tài liệu trong thư {jcÍi 
'Viát-Ñàm. Nếu ngày nay, trong cáo, pho sử Việt, còn . ghỉ chép ¬ 


.:' z một cách rất giãn lược chiến -công oanh liệt của Hai Bà Trừửng, 


ạ 


- pháp luật 'Lạc-Việt trong thời kỳ xa xăm ấy. Lê đĩï nhiên, đối 
_yới thời kỹ' trước Hai Bà Trưng, hy vọng tìm kiếm tải liệu cô 


#|hi trálại, tuyệ| nhiên không còn một chút tài liệu nào về nền 


`” _ phấp lại càng mong mauh' hơn: 


* 


bề giải quyết một phầu nào vấn đề nan giải này, chỉ còn 


__ một phương cách gián tiếp là kê cứu thư tịch cỗ của Trung- 


Hoa, vời mục đỉch cố tím kiếm trột vài chỉ điểm: Đùng danh từ chỉ 
điểm, thiết tưởng cũng không quả đáng, vì những tài liệu do 


các tác giả Trung-Hoa trước, tác, nếu có ra chăng nữa; cũng" 


không khỏi nhiễm tỉnh thần cbủ quau đế. quốc quen thói đánh 
hạ cảê giả trị tỉnh thần hãy văn hóa của dân tộc bị Lhống trị. 
“Ngoài nhậu xét này khiến ta phải thận trọng trong việc xử 


. dụng tài liệu ngoại quốc. thiết tưởng còn phải lưu ý đến một 


điềm khác. Trong việc tìm kiếm tài liệu, phải chú trọng đến 


' các sách cỗ lợn là các sách được soạn thảo trong thời kỳ cận 


*} 


kim.. Sách cảng cỗ bao nhiêu, càn§ có nhiền Ún lực vÌ quan 
-điểm của tầc giả càng gần sát thực trạng và, đỡ bị thời gian 
làm saï lạc. ` : ¬ 


Trong những sách cô của Tầu liên hệ ít nhiều đến lịch 
sử Việt-Nam, được trước tác frong những thế kỷ đầu tiên trước và 


: sau kỷ nguyên, phải kể đến những tài liệu chinh yếu sau đây. 


<q- Sách soạn Hoài-Nam-T ử (thế-kỷ thứ hai trước kỷ nguyên) 


trưởckỷ 4 Sử-Ký - ={ nhất ) 
"nguyên [Sơn-HảiKinE ( -_ nhất ). 


| | 115 


Tiền- Hán-Thư ( nhất sa “kỷ tữny ôn" 


: na 
l- Sách sOận | Giao-châu ngoại vực ký (— ba hay. thứ kì SE! TP, ;) 
sau kỷ. Quảng-Châu ký ( _—_ tưhay thử ñăm _- TT by 
' ôn. : ƒ Hậu-hán-thư (_ x Bi: HAI" 69 Cát ¿ vo sử) ¿ má 
- nøi LÓT) THũy-kinh, Chủ (_.... sáu - mm... =....~ 


Nhờ: một số chỉ tiếÊ trích tong cáo bộ sácli này, tụi ghiadé tiến HỆ 
ta không thể khám phả được, ắc nét đại, cương. 'dủa nền: sẽ n vệ” : 
pháp đời Hồng-Bàng, nhưng dtrh cũng có thề giải 'quyết: mộ|t “g 
. SỐ" nghỉ vấn .từ đời An-Dương-Vương , trở lại. Hơn, hữa đối. : tp 
"vời thời kỳ Trưng-Vương; may mắn ,hơn, trạng” thải về nên sỘ H nớ 


pháp còn được biết chính xác hon nữa,, tui 
Do đỏ trong chương này, lần lượt sẽ xét hai "ẩn đề: * `. ' 
1,~ Trạng thái pháp. luật Lạc“Việt từ, Án- "HP NHi YRSHSL) : 

đến cuộc c&ãch mạng Trưng-Yương. ` n có cái 


2.— Tràng, thải _pháp luật Lưệ-ViI, dười. đời, Tnhh ˆ n N. À 
Vương.. HH : : 


| TIẾT THỨ NHÚT T "ã Tố ^ 
- Trạng thái ghấp luật từ An-Dựơng-Vương 'đến -cuậể “ NHI 
cách mạng Trưng-Vương: 357 đến 40). : nà TC 


_- đời Hồnỷ- Bàng, các sử liện. côn thiếu - “VÀ: hiện. naÿ 
chủng ta chỉ có có các tr uyên thuyết: Trải.lại, về. triều đại: An=' tà _ St 
Dương-Vươug, sử kỷ của Việt-Nam cũng như của +Tầu ^CÓ.: thê ° 
cống Hiến cho ta một số chỉ dẫn đề suy luận ra, vinh trạng, cỗ- „ 


luật của dân Lặc-Việt. _¬ 

l.— Phấp luật củá, Âu: Hác, dưới. đời -AnĐdơng Veng Tu 
(957-907) -: Si 
1:— Dười ' triều An- hă n (-257-207” trước kỷ: 


nguyên) l lưt. pháp của đân Việt sống lrên nước 'Âu-: -LạC; "chắc? Ỷ 
ˆˆx một nền lhật pháp khác biệt với luật pháp của: người, Tầu, Sở. ': 
dĩ KEHE lôi đoán như ko âu dười thời ấy tảnh Vực ảnh huồng, ... 


` 


-116. 


“3i tdÚi trị. của người Tâu chưa vượt duá sống Dương Tử. Điệm. 
“ng lộ là một. diềxh chắc chắn trọng sử, không, ;oó điều gì nghỉ hoặc. ; 
ft 


XIN: Bài š- Tông khi Ah-Dương-Ÿứgnó; lãi: vua, # Âu-hạc, thì ở bên; 
' Tâu, nhà 'Tần cũng chỉ mới thống: "nhất xng,. được đất nước" 


Tâu, ở 11h1a Đâpc sông Ð Drươưng-T „r Tnh Tuủy "Hoàng lần ngôi. 
-năm 349 ltước „ kỷ nguyên; Làn *là sảử' An-Dương- -Vươngˆ 
` mấy nắm. . hy . KP ó 
'Sau khi đỏ, theo” sách Hoài Nam-T& (quyền 18, thiên 
- Nhân đian Huấn}, tần-Thủy-Hoàng ' mới đòm: ngỏ - -lới phía 
3:Nam: sông Dương-Tử, Vì những nguồn lợi. sừng, tê:giác, 


_ -là miỂi: Thư. Œ)- 


LIÊN ¿aTroủg. sách: Sử-kỷi; : mỤC :Thu-Thây-Hoàng,- Bản-, ;hể năm:), 


5 nthế 33 (314 trước kỷ Ñguyên) chép rằng Tần-Thủy-. Hoàng đảnh; 


r " Tàn đất Lục-Dương, đặt ra làniba quận Quê-Lâm. Tượng- ' 


. Quận và Nam-Hảäi. 


; "ngà voi, lồng trĩ, Tần-Thủy-Hoàng. phái 50 vạn quân: chia làm -_ 
f,. `. đạoytiến xuống . phíá Nam, dưới sự điều, khiển của Quan- -Ủy “ 


.“... *® 


- Nhưng từ ni 214'trước ve kệ hguyên trở về sau, (thế' lực, 
„nhà Tần bắt đầu say vì; Các ty, của nhà Tần ở ngoài (UAn , 


: Ề 3 äi đã nuôi mộng tách rời khỏi chánh duyền.trung ương đề sống 


3 -bưộc dời vương bả. Lức bấy giờ, Triệu-Đà làm Huyện lệnh (2). 


“tờ Huyện Lòng-Xuyên (thuộc quận Nhin-HHải), dưởi quyền Nhâun- 
>-, œÑgao làm quan. Ủy ở NÑam-Häi, Khi mất, Nhâm-Ñgao khuyên 
và “Triệu-Đắ nén tách rời lỗi nhà Tần. *Triệu-Bà 'bèu đảnh lấy thêm 
MU hai quận Quế-Lâm và Tượng- Quật; : 


vs 'rchiểm, xong Nam-Hoa lại thôn tính cả Âu-Lạc (007), sắp nhập 
. vào:, bả: quận trên đề lập thành:-Hước Nảm-Việt. -: 


+ _ (1) Theo, Âurousseau, chiến sự này đã Xây ra vào, năm 22† trước . 
: nguyên (xem Trần:Kim-Hỏä : Khảo cứu về danh xưng Giao-Chỉ, Tạp 


ki ,ghí Đại: hợe: Huế, Uiáng 6,1BB0+ tran" 181). Nhưng theo ,giảo sư Nhật” 


cà ì "WadR fkiygshi, thi xầy ra năip 214 trước kỷ nguyên. 
.. ) Huyện- lệnh là quan CRỈ: thời một nH§ợT như Long trì huyện thời. 
+ ;hy nhà Tuy, : : ¬ 


ệc “Những : cũng chưa - -"thöa' Hiam-vong, ˆ ` đriệu- Đà, sau ` khi. 


MÃ ¬- - ' ` : 117 


Ñhư vậy, trong thời kỳ 50 n”m đưới triều Án-Dương-: 
Xương; dân Việt củn nước Âu- Lạc chưa chịu chỉnh quyền tủa - 
Tu, nền pháp luật của dân Việt thời đó. tất! nhiên phải cÓc 
những, SẮC. thái, riêng biệt.. . "Šg Tụ 


. 


H.— Pháp luật . của dân Lạc- -Vi ết dưới đời Triệu c907- 1Í. Đàn yện `. 


t@ _ Một khi Triệu-Đà sát nhập lãnh tHồ của Ân Táo: vào bạ" 
quận Nam-Hải,'(Quẽ-Lâm và Tượng~ Quận để làm thành Bước 
- Nam- Việt, tất nhiên phải đặt luật lệ mới, đề xác định quyền- 
hành của mình trên Loàn thê lãnh Hiỗ: của quốc- -đia mởi.ấy.. Đây. 
cũng là một.tập tực của tất cả các triều vúa: Trung-Hoa ; Mỗi 
khi lập một triều đại mời, bao giờ oiing . ban hành luật mới, Tập ` 
tục ấy; sầu này, ö nưởe ta các triều Vua Lý, Trần, Lê, - Nguyễn. 
cũng theø như vậy- ` 

Nền, Iuật-pháp mà: 'Triện- Đà. đã cho ban hành tất mhiê` 
cl}t ảnh hưởng nặng nề của Trung: Hoa,. nếu như, .không - Kha, 
là hoàn toàn rập theo nền luật pháp Ấy. - : he 

Nhưng trong khí Triệu-Đà trị vdiể Nam Việt, thì ở bên." 
Tầu nhà Tần đã bị nhà Hán thay thế trên ngôi bản. Nhữ vậy; 
vấn đề cần được giải quyết là phải biết rõ pháp luật của nhà 
Triệu ban hành ở Nam-Việt là luật nhà Tần hay luật nhà Hán ? 
llơn nữa,' nền Tuật. pháp: này, bất luận lá luật của,nhà: 'ần hay 
nhà Hân, .cö thi hành cả chơ dân Lạc Việt không ? 


À. Luật pháp do Triệu Đà bác hành ở Nam Việt 
là luật nhã.Tần ˆ ` 


1— Ta nên nhở rằng Triệu-Đà là tướng của nhà Tần, 
được cử xuống. chỉnh phục miệa-Ñam-Hoa từ năm ;221 trườc 
kỷ nguyên. Sau khi Triệu-ÐĐà lên ngôi, hùng cứ một. phương. ' 
không chịu thần phục. nhà Hản trong 12 năm đầu. Đến 196, 
Hán-Cao-Tö phái sứ-giả là Lục-Giả sang thuyết phục Triệu-Bà, 
— (năm Ấy Hán-Cao-Tồ lên-ngồi đã được 1Í năm); —'sử chép 
Triệu-Đà vẫn ngồi: đường hoảng mà không chịu đứng đậy tiếp... 


Sau này vì nhà Hán không bán các nông cụ bằng sắt, còn ` 
ngựa, trâu. đê chỉ bán cho giống đực. Triệu Đà còn chống đổi 


.' 


. M15 


' gởi Hán-Cao-Hậu (185 trước kỷ nguyên) vả đánh phá quận. 
c Tràng Sa ở vào phía Bắc đất Nam-Việt, tự xưng.là Đế với quốc 
hiệu NÑam:Việt Hoàng-Đề: Sở dĩ phải nhắc lại các điềm này 
-đtong lịeh:sử, đề nhấn mạnh vào tính bách độc lập của Triệu-Đà 
“đöi với nhà Hán về phương Hiệu bhánh trị. Vị tấp cách độô r 
.¡lập "này;: nên có. thề ức đoáú rằng nền luật, phá): của,Triệu-Đà. 
"Đan hành ở Nam-Việt'chịu “ảnh huưởng của nền luật §háp nhà 
-Tần hơn là của nhà Hản. Ñói cách khác, cô lẽ ảnh hưởng của 
phái, Pháp gia đã lan trần xúống miền Nam-Hoa dưới triều, 
, nhà Triệt. ¬." tử ĐỘ đẾc 
vi 2—. Ngoài ra, theóf Đại-Việt sử ký toàn thư, năm 113 trước „ 
lỲ'nguyên dưới đời Triệu-Ai-Vương, nhà Hản sai, Sử-giá là 
Áhn-Quốc. Thiếu-Quy, vốn là nhân tình cũ -củả Thải-Hậu (mệ 
x- _Triện-ãi-V rơng)-sang iên-Ngung dụ dỗ Yua và Thải: Hậu 
- \ang chầu vua Hấn, với địa vị cư Hầu: ThảkzHậu -khuyên—vt- - 
dâng thư nhậu nội thuộc, ba nắm một lần vào phầu và bở các: 
cửa - ải ở biên giới. Vua Hiân bằng. lỏng cho nhà 'vua cùng 
"Thừa Tướng Lữ-Giả ấn bằng bạc. ˆ : ¬-. 
__ Về mặt pháp luậ những hình phạt chỗ mặt, cắt mũi 
ngây trước phải bãi bổ và dùug pháp luật nhà Hân cũng như 
“các chư hầu ở Trupg-Quốc (1) Những hình phạt chồ mặt, cắt 
. mũi là hình phạt-của luật nhà Tần, rất khắc nghiệt. Như vậy, sử 
liệu này mình xác:ức thuyết đã được.trình bày ở trên là (lưới đời, - 
Triệu, cho .đến đời Triện-AizVương, các hình phạt và pháp 


luật được áp dụng 'ở NÑam-Việt vẫn là luật nhà Tần.. 


_ B. Dân Lạc Việt vẫn giữ pháp luật riêng biệt. 
bà “Nên pháp luật nhà Tần có thí hành thật sự:trên địa phận 
của nước Âu-Lạc cũ không? Ta không tin rằng dân Việt của 
"nước Âu-Lạc đã phải bỏ mìah nhất thiết khuôn 'khỏ,của nền 
_— luật pháp và lễ. nghỉ mới do' nhà Triệu đặt:ra. Khóng tín 
. _ nhữ vậy,. không - phải là dö' một sự võ duán,: boặc do một 
.. tỉnh thần quốc gía quả bồng hột, lúc nào cũng muốn đề cao 
h (1) Đại Việt sử: kỷ toàn thư ngoại kỳ. Xem Uản dịch của Nhược- 
Tông Lr. 106. h : l l 


119 


tất cả những điều gí liên hệ đến tỗ: Hiên của chúng H th. Trải lại, 
chúng ta cỏ thê Hin được trong sử liai bằng chứng gián tiếp. 
đề chỉ: đẫn một: phần nào trạng-thải xã hội thời ấy, mặc dầu 
liên nay, còn thiếu những. bằng chứng trực tiếp và cụ thề,' 


Bằng chứng - thử nhất là Triệu:Ðà đã: tổ ra: rất khéo léo MÀ C 


mềm nồng trong việc cai trị nước Âu- Lạc cũ. Triệu-Đà, đóng... 
kinh độ ở Phiên-Ñgung (Quảng-Taÿ),. rất xa đất, nước.la và 


chia. Âu- LẠC thành ' hai quận Giao-Ghỉ và: Cửu-CGhân ; tại-mỗi.:. “ 


quận- chỉ đặt, một quan Điển-sử để cơi việc chánh, trị, hành - 
chính, một, quai 'Tá-Lưởng CỤI việc tttrân SỰ; CÒn CÁC quý lộc. 
vẵn"giữ.được thải ấp và trực tiếp cai trị thô dân, Muốn dùng. 
danh từ pháp lý mời, có thề nói rằng Triểu-Đả đã "biết- sử 
dụng Tối: đỉa phương tản quyện, và tuy trì (tuyên hành của 
các chức' vị phong lkiến ở mỗi địa [ptuơng trên đất Âu-Lạoc cũ, 
Vời một phương thức hành .chinh ` rộng rñi như vậy, lẽ IẤI, 
uqihhiền, đân ILoạc-Việt, ,ưởi sự điều hiền và eai trị trực tiếp 
của các quỳ tộc cũ, vẫn giữ phong Íụe. cũ, vã ¡sống ngoài lề 
nhường Tuật pháp do Triệu-Dã ban hành, 

- đằng chứng thứ hai, là chỉnh sách nhà Hản áp dụng Ö - 
nước LA, sau khi nước Nam-Việt bị ihà Hiản thón tính: °ũ”ữ II ˆ 
Lrước kỹ nguyên). Nhà Triệu sụp đồ, thï nưởc Ẩn-Lạo cũng 
bị lệ thuộc vào nước ầu, Nhà Hán đặt ra các chức, Thứ-sử và 
° Phái-thủ đề eai trị 9 quận mới thiết lập trên lãnh thô,Năm- -Việt cũ. 
Lẻ đỉ nhiên, đưới-nền Bắc thuộc; chính sảêh được đem ra áp. ` 
dụng là một. chinh sách dồng, hóa BỊ dụng triệt đề luật. .Phảp 
và nghỉ lễ.của Tầu, : K. 

Tuy vậy, cách-hơn một thế kỷ s san, vào đầu! kỷ Nhgy tu, 
sử côn:Ehép rằng Tích-Quang, Thái~thú Giao-Chỉ à Nhâm-Diên- 
Thải-tiủú Cửu- Chân dạy dân ta các.. nghỉ: lễ về giả thủ. Nói. 
một cách khác, theo sử liệu này, |hì trước-cuộc cảch: mạng của _ 
Tlai-Bà~Trưng chắc chẩn là dân ta vẫn sống ngoài lề luật phép - 
của nhà Rán-và theo tục lệ cũ của dâu Âu=Lạc, Vì vậy) các viên ` 
THÁI- thú -Tich- Quang và Nhâm-Diên mới phải thí: hành một sự 
đồng hóa trong đời sống hãng “hgày đề . đồi tập Luân, VÀ ' 
_ tục đệ của CẦN Lạc- Việt, 


Tờ 


120 


`. 

Việc một đâu tóc tách rời; khỏổi' một nền luật pháp đã 
được ngoại phân ban bố chính thức những không phí hợi 
. với phong-tục cỗ-truyền, đề sống theo nếp sống hãng nựày đã 
lưu truyền lịt bao nhiêu thế Rỷ, không có gì lạ. Gin chúng ta 
- hơu, sự ban bành bộ Tuật .của Gia-Long ÍA bộ Hoàng-Việt luật 
'lệ đã khiến chúng ta chứng kiến một trạng thải xã-hội trong 
tự. VI quá vọng ngoại nhà làm luật triều Nguyễn đã chép 
lại gần đúng nguyên-văn .của Dộ luật nhà Mãn-Thanh NMiịc 
- đần bộ Hoàng-Việt luật lệ được ban hành, song đân shúng 
vẫn tiếp tục sống theo cô tục ; các tụclệ về giá-thủ, các 
- chứng -thư như chúc-thư, phân-sản, mua bán, đều làu theo 

“cáo mẫu cỏ tự Triểu Lê đề lại. : 


L + . 

Khi, các viên. Thá¡-Thủ Tich-Quang và Nbâm-Diên phải 

“dạy chúng [heo lễ nghĩ của Tầu, ä thất là 'các tập tục -về 

giá-titủ, ¡tức là họ đã dạy dân ta theo Iuậf-phápˆ của 'Tầu 

trong thực tế vì là không nên quên rằng nghỉ lễ cững là miột 

nguồn gốc trọng dại của luật pháp ở Đông-Phương với quan 
"niệm Nh†n-trị 
.ủ , 

Những sử liện về vấn-đề này, tuy khan "hiếm, như rất, 


“hữu-leh. 7T heo Khâm-định Việ Sử Thông-giđm Cương mục 
ddán bục,Việt bấy giờ không có lễ phép gì về việc lấy vợ 
. gả chồng LNhâm-Diên mới gửi chỉ thị đi các thuộc huyện ;. 
những người con lrai từ 20 đến 50 tuổi, con gái từ (5 điển 40 
"tuổi ; cứ tùy theo hạng "tuổi, phải đôi lứa ' thì lấy nhau ; 
người nào nghèo không lo được sinh lễ thì được trợ cấp (0 
' Khoản trợ cấp đo các viên chức. tù trưởng lại (2) trổ xuống 
bởt' một phần lồng lộc đề giúp cho. Ngay lúc bấy giờ có tời 
hài nghìn người lấy nhau». Kết luận đoạn này, sử gỉa triều 
Tự-Đức -dã hạ bút phê bình một cách nông nội : sứ đó 
() Khâm SIn Việt Sử. Tiền biên Q. 2. trang qa. 
(3) Trưởng lai tức là lạc hầu. 


121 


»" 


, những người sanh `con đề cái mới biết .con cái lá: :đồng dối. KỶ 
nào». (1) N : Ề wx-- % 


Sự. phản đoán này tỏ rằng các. ẳ-gia cửa triều Nguyễn. - _ĂẮ 
vì đã bị Lhẩm ` nhuần đến. tâm khẩm: -giảo-lý của -không? họdÿ/;.ˆ..": 
nên' chỉ tbiết quan .niệm, gia. đình theo) „phụ: hệ - chế.ma?thö{4:Họ,. w ... 
không; hiều rằng. ngoài chế-dộ .gia đình: của Không- -giÁ0 - cÔn-có:$ F cm : 
thể có những-1ô chức gia-dình theg. quan niệm kháo,:Dầu: SRÓ 121, 
trước khi Tích- -Quang và Nhâm-Diên dù nhập vào nước 'á tụe'” ` h 
lệ giá-thú và phụ-hệ chế của Trung-Hoa, chúng -Ía „đã' by SỆ một. ¬ h 
tô-chức. gia' -địnHh "khác phong-tục người Tầu,' Ÿ Vli NI Nụ s só 


Hậu-Hán-Thư, 'quyền. 116; chép về văn-hóa “của 'đán) đa) ch siẾt 


Việt như sau : cNgười Giao-chÏ không' phân-biật, trưởng. -ấut lý :EBR, 
không biết lỄ giá.thủ,,. không biết đạo vợ chồng...» - -„ n Sế + 
- Đoạn văn này- chứng tỏ rằng quản niệm về. "gịa. đình" của Ty 
dân Lạc.Việt khác hẳn quan niệm của người Trung-Hoa' 'hên SN: 


họ khỏng thể hiểu được và đã miêu tả sai lạc. Rất có thê đó ' 
là quan, niệm gia đình mẫu-hệ vì một vài tài-liệu khác- tản. mắc ¬ 
trong các; sách oồ của Tầu cũng. ghỉ .các vết tích, của mẫu- ki : 


chế troh đất Lạe-Việt. . d& - đi nn 
Trong sở của Tiết-Tón ở đời TlamCtiSe {Tam-Quốc-Ghi: 
quyên: 53), cũng ghL rằng khi mới thuộc Hản, người Giao-Ghỉ -.... 
ở Huyện Mê-Linh; Cửu-Ghân và Đô: :bung, hễ anh chết thì:em- -, - , 
` lấy chị đâu. Đây là đặc điểm của mâu-hệ-chế mà “ngày, nay ` s. 
chúng ta còn thấy tồn tại ở một số bộ-lạc của đồng bào ni : K. 
theo mầu-hệ-chế. , "_.. 
Ông L¿Finot, trong bài khảo luận : Les Granddes -ipoqnes' ' 
.dec 11ndoehint, cũng đồng quan điềm và cho rằng dân. ,Văn:) 
"@) Kỳ sản tứ .giả, thủy trì tộc tính, ' bÑgï viết : sử ngã hữu địị, tếc h ` SP” 
. gIẢ. Nhâm 'Quân đẩ. Đa dĩ Nhầm danh kỷ tử. - _ 
Sk,A tết dế căn di.” ho Km VÔ  ÁÓ cụ 
.l! to # 6Ð. 9 mm? 4c 1. + 86 ..) xi cac 
con sinh ra tự đấy; mới biết được họ Tất cả đều. nói :Sở-đdĩ,. .. --. 
ta cỏ con là do ông Nhâm. Phần đông lấy tên Nhâm cho cơn.” -;:.- + 
(hâm Định Việt Sử Tiền "biên Q.2 trang 9E)... „:. 


.- 
ˆ 
* 

+ Nkv« 
khu nG 
- 


.. f " --- 


- Tang trước thế kỷ thử hai vá thứ ba côn. sống ở chế độ gía 
„ đình mẫu-hệ (matriareal) và có tục đàn bà góa phải tái giá 
“với anh em chồng (lévitat), mm" 
" Dầu sao, những sử liệu vừa kể trên chứng tÓ rằng luật 
pháp và -Lịc lệ của dâu 1l.ao-Việẹt khảo hân luật pháp và tực 
lệ do “Trung-Hơa, nhất là trong lãnh vực luật giá đình, - 


ÿIl. - Pháp luật áp đụng đưới thời kỳ Bác thuộc Tây lián 
(111— trước kỷ nguyên đến 40 sau kỹ nguyên) 
ˆ ' ® 


-+ ¡+ Sau khí nhà Tây. Hắn xâm chiếm.NÑam Việt, dân Lộc Lạc- 
Việt sống lrên lãnh thỗ Nam-Việt cũng bị nhà Tây Hán đỏ hộ 
trong 150 nắtn từ '-111 trước kỷ nguyên đến cuộc cách mạng 

của Trứng Vương lãnh đạo vào năm 40 sau kỷ nguyến. 

--=_——frong.thời. gian này, như chủng ta sẽ bản đến khi nghiên 

' cứu về' ngành pháp luật mà Trung Hoa áp dụng đối' với dân 

tộc Việt-NÑam, chính sách đồng hóa được ấp dụng triệt đề. 
Dỏ-dó, bộ luật nhà Hân đã được soạn dưới dời Hán Cao Tò, 
sáng lập ra nhà Hán, đã được áp dụng cho đân Lạc-Việt. Bộ 
luật này cỏ nhan đề lã Cửu Chương luật, Bộ luật này ngày 
naỷý không còn vết tích nhưng lịch sử Trung Hoa cũng cho ta 
biết được một số chỉ tiết, 


- A. Tại sao Bộ luật nhà Hán lại gọi là Cửu Chương luật ? 


` ì 
Trong pháp chế sử của Tầu, có ghỉ nhiều bộ luật rất cỗ 
- nhưng ngày nay không rõ nội dung, chỉ biết là luật hinh. Trước 
kỷ nguyên, nước Trưng-Hoa đã có nhiều luật gia danh tiếng 
như : Tử:Sản soạn bộ luật ở nước Trịnh (năm-536) ; Triệu 
Dương §oạn bộ luật nước Tần, khắc vào đỉnh (-5158); Đặng Tích 
soạn bộ Trúc Hình ở nước Trịnh (-501) khắc vào thẻ trúc. 


Đến thời Ghiến-quốc, (403-282) Lý-Khỏi ( # øø ) làm 
ra quyền Pháp-kinh ( # #@ ) gồm có 6 thiên: ạo-phấp 
# ;#@ trộm) ; 2) Tặc-pháp ñ ;šk (cướp) ; 3) Tù-phập 
m4" # (tù: 4) BộcPháp l + (hủ-tục) ; 5) Tạap-pháp ˆ 

` đ{ ø Quậtlính-tnh) : 6) Cụ-pbàp 3 (định-nghTa), : 


125 


' Soạn ra, š hồ Me bì Ki đã tấn khế các" lộ: 1t 1tengiti TY - 


thời củả: -dác Tn 'RưỚC. > Trịnh Kvề buNH: InệÐ)i, nước: An l 


TY 


AT "ˆ) 
hộ: Pháp-Kih: mãi: 21g Khôi - "lão dời Văn. gn ' ướg 
Nguy (424-887) là một. tài liệu: náÿ: đã “tất, - Song cách ' bố z cigtP 


đủ clio -t# biết: Tổ các bộ, luật, của Tầu sau mày, . chỏ:: tiền: „ tay 


1910, đều:oặn cử vào 'cáo'thiên: tronj bộ Luật ấy. Thí .dụ ' UẾP: 


"bộ Đại-Tlianh" luật lệ; ta:vẫn thấy nguyên?.thiên . Tạp2pháp;: Sàà.. h Đị 


"thiện: Gựa Pháp" thị đồi thàPh thiên Danh: lệ đề: lần đầu: XÙ:° tu 
; Bộ Tiậk cña nhà Hán:đã bắt, "gu; :ễ) bó, Pháp nh nh 
Lý:höf” nh %, h ' Tp T sấu gý z lâu „ vn „ụ. _ 
. Dưới “Hời ýHẩn:Cao:tôh tong: TN TautHà NGÙC, 
đồi lại "hộ. lưật. của: Lý-Khôi' "tiêm vào: dãy ba “hương tiEajnha: : 
đề là Sựi Tuật $-' VÉ gồm La t (Để nÀ ph vân : lên HN, J1, Lộ) : 
1_ “Hội đuật: li (kiềm ï4tá' dân. số, giả: thủ, giá. sinh.) E: 
v8 đưng-IuẬt; (4® (thuế. khóa, triều cống) - : 


liáiluật - (4) (quần: “Ếh, ,0hhyện" + chổ, ,khờng %oj vi) ặ 


-shuBa hướt, V.V..}. 


VI, -gắn;cề thầy, 8ˆ chương ; “môi Mục quật, „nhà đu, mỗi ggP) _ 
= ° 


là '«Câu‡bhương“Inậio, .. VU VI N phụ VŸ ức, _ _ 


B—. Sự xuất hiện, -Hộ-Juật trong, lịch sử pháp: lý -.” vẽ 
'Đây: là lần đầu tiên: 'fd thấy: trong. Tuật: cỗ của ˆTigng Hoá: ! 
xuất hiện đánh lừi 'Hộ-luật: Ngày haÿ¡:: mộF đôi, khi gười: Hi 
còn dùng - 'đanh? từ: này “đề chỉ môi: ;đân - quật; mặc: điều, đong: 
bộ luật 'gủa: nhà: Han, Hộ:luật :khác hẳn môn: -Đân:luật 'hiện đại 
về tỉnh thần cũng' nhĩ: về ` nội. dung. !Thed, nghĩa, đen,: chộs:!] 
cửa. Hộ?luật quy! định tất .cả KÁc, „vấn: “đều liên quaú:) diện “cá , 
gia đinh)! và đân sự.ở trong „nước,. Tuy các ` điều trong chyờndtif vớ 

Hộ- luật nói trên. thường. si HN, điều khoản quy, định" về, „cáo: 


q. Như,ta sẽ rõ, bộ Đải Thanh tuật dạ đã được dùng, lầm đi sương" 
mẫu: -ehø';bộ- luật Gia-Long. Bộ. luật này đã chép: đại gần, ng hột TƯỜNG 
văn của bộ quật nhả. Thanh." `/ : ` nã " 

@ 2# GA TT"... 


? 


* 
* H . 
5 v" 
$ . ... ^. ca . ‹ 
d. . ` . : k * 
1 “ TT T “c . - * : ° “„ .h" 

- - ˆ .c š . b “ tha ... 

` . ` l h 

k *.. F , 


` ẻ¬ - 


f£ 


Tê đề lâu chính : (Kiềm tra đân qố, sp dưỡng hã ínẹ tiền 
“lay bằng hiện vật cho các người già cải nghèo khổ, các đàn bà 
có tliai. ngẻn ; vấu đề lường: -bồng v.V.. +}, song củng có ba điều 
thuộc về dâu luật sau này còn lưu truy ền lại trong tất cả. các! 
"bộ Luật của Trung Hoa, và cả trong các bộ luật của nhà Lê và 


. nhà Nguyễn h 
Ỳ 


ỉ 


ằ . ï 


x1) ¿ Đảo -lộu trật, tự giữa vờ cả và vợ lẽ., 

`1. —. Các vụ hòn nhân trải luật. 

'8):— Sự giao trả các đồ dẫn cưởi trong trường hợp bỏ vợ. 

Công trình của /Tiêu- Khu dưởi đời Hán, được các luật 
Là Thúc- lôn-Thông ‡t 3É ; Trương-fhang 3g, ¡:ÿ Triệu- 

.d số Liếp tục và "ma. Hân sau cùng gồm tới 60 lửng 


. “yên đủ ĐI AE: chương ITIỤC ` uhữ Luật dòi Đường; 


¬_¬-...:..... 
Trạng thái pháp luật dưới đời Trưng Vương (40-45) 


Đổi với nền Cồ pháp Lạc Việt dưới đời Trưng Vương, 
cúng ta có may mẫn tìm được trodg bộ Hậu Hán Thư của Vầu . 


(soạn: vào thế kỳ thứ 5 sau kỷ nguyên). một sử liệu về cuộc 
ˆ cách mạng của Hai Bà Trưng, trong đó cỏ một cầu nói 3ơ qua 
về trạng: thải pháp luật. thời kỳ xa xăm ấy. 


; Mặc đầu không, giải chiếu hẳn nội dung của nền cỗ luật 
Lậc 'Việt đời “Trưng: -Vương, Hậu Hán Thư trong đoạn văn nói 
_ trên; trích trop§ quyền 54; ñbnH: đề «Mã Việt liệt truyện: đã 
"` rö là nước Lạc 'Việt khi bị Mã Viện xâ¡u chiếm, đã có ruột 
tiêu pháp luật riêng biệt, khác luật nhà Hán mười điểm. 


,Sau tết là đoạn văn trong Hiậu Hàn Thư chép về việc 


. Phiên âm'; Viện tương lâu thuyền đại tiều nhị thiên dư 


vn sưu, chiến sĩ nhị vạn dư. nhân, kích Cứu :chân tặc Trưng-T rác 


dư .đẳng Đô Dương đẳng, tự Vô- "Thiết chỉ Cư-Phong, rằm 
,hoạch nựñ thiên dư nhân, Riều-Nam tất bình, Viện tấu hgôn : 


+ 


125 


&ẨFây, -Vu-Huyện,- hộ hữu, tan; yạn nhị, thiên, „viễn, -giới., khứ - Tu gÊ 4 
đình thiên dư lở, thỉnh. phần ° Vì, Phong-Khê, ' “đong-HảI. nhị" % th 
huyện»,- Hứa Chỉ, Viện sở quá chiếp VỈ quận hnÿện,: tị: tbanh†: bày 
qnách, xuyên cử. quản Khải, đĩ lọ], kỷ" đân ; Điều: đấu Việt ND” Q NNc: 
dữ. Hán (uật hiệu giã thập dư sự? dữ. Việt nhân thẤn Tử ! hộ : 
cựu chế; “dĩ trớc thúe chỉ 3 tự hấp. - Lạc iệt -phụnh hành. Mộ, Hộ 
Bỏ, / ~Ý. . sự: lệ .P p s. kệ Đà 


` Viện LIẾ qua 'xử nề, “ền: đặt. thành ra quận" và TH, 
xây thành quách, đảo ngồi tắt, nước, đề làm .lợi eho “dân. Gó, : 
điều trần tấu ề luật của người Việt, so sánh øới luật Hán hơn - 
mười -điều, Rồi ban bế rõ. phép cũ eho người Việt. biết đề :bó: 
buộc đân Việt: Từ đó về sau, dân Lạc Việt :phải tuần theo: ;phếp- ¬ 
_c@ñ của Mã-Viện,» (2), . : P SẼ 4 
Rất tiếc ngoài tài liện, Tên nhất, tre còn-- tài liệu nào, 


khác đề soi sáng mười. điềm khác nhau giữa Việt- Luật và Hán- 
luật, nhưng dù:sao chứng ta có thể kết luận được hai điểm. cỘ : 


1) : Cách đây hai mươi thể kỷ, ta đã cổ một nền: 'phập' TRật, 


ˆ (1) Sách in cửủa- ftợng: Hải Trung-Eoa thư-cục Hö$ễn B4 tờ, 8 b xà 
- tÁ N02 a$ ^ƒ Rút > + ^ ft 2c 4`2U Ê HN TH tUẤY: # dụ 3. 
ƒ†hAux #8» đ3DL2-1R2< › ho 4 40A, 67424, 
2# =7 ? st lk‡: #4 #t 9? tờ 4 3117401 ts ]#+~} L1Ìr. 
À5 đự đR > MT, > #jEN®L+ s4) 1L? lỄŠAACtt3tiftfPMe +. . - 
ft ÿ › 4k2Š~.# 9 l 4J ?2289 1<. hit 4171980 kŸ có ốo 

(2) Vii-Văn.Mẫu, Dân- -LuậtKháti Luật x lần thự an llc. 140 và lÂT 


..' 


126 


1 


: ""- thù; không thề Iầmi lẫn với nền pháp Luật Tung Tna. 


— Và gảch đây 2.000 nắm, về phương diện kỹ thuật pháp 
. '' 1ý nước ta đã tiến đến một trình đô khá cao, vì Mã Viện 
N . đã ghitrong bản «điều tấu» danh từ lúật. cViệt TuâU, đề so 
¡¡.. sãnH-với « 1iần luậts, Như vậy; thời ấy ta đi có pháp luật thănh 
¿;ầ' "vấn nhự luậi nhà tán; trơng khi ở ?hắn-đùốc chẳng , hạn,. đến 
#â thế kỷ thứ mười lắm, trạng thải lục lệ pháp (droi( eoutumier) 
.„„.*ñu gòn tiếp điển. (Ù. ` 


HA vi "Trọng tạp chỉ Đại đọc, ông Nguyễn ,Toại, trong. bài 
:. Phê Bình Cô Luật đã nghĩ rằng ; Nhận xétnhwˆ vậy, gây r4 


..`` -nhiền thắc mắc cho người hậu học. rước hét ‡a muốn biết, 


„¿ nền pháp luật ấy xuất hiện trong triều đại nào trưởc thời bắc 
;¡ „thuỘộc. » (2) : 


Tác giả không uêu ra sử liệu nào khác nhưng đặt ra ˆ 


~ — 


_ nhiều giả tuyếtnghi cng-bộ-Việt—-luật trong. thời hai bà Trưng 


là, imột sẵn phầm của người Tầu đễ cuối cùng kết luận : 

«Nếu ta cho thuyết này đúng thì tất nhiền bộ Việt-I.uật không 
phải của dân tộc Việt làm ra và ta không có quyền tự 
hào nữa. Dù sao đi nữa một bộ luật có trước khi thời Bắc thuộc 
còn ở trong phạm vi nghỉ sử, ta chưa thể công nhận đó là một 
sự kiện chân xác được ». (3) : 

Trước khi phân tích và xét giá-trị của mỗi giả thuyết 
của tác. giã, thiết-tưởng cần phải bàn ngay đến một vấn-đề 

-tiên-thầm quan trọng. Bó là vấn đề đanh từ, Táo giá đã không 
chủ ý đếu hai danh-từ « Việf-Luật và Hán-Luật s, Đăng lề phải 
dịch là « Luáí của người Việt» và «kuật sửa người Hán, tác giã đã 
dịch là «Bộ Luật của người Việt và Bộ Luật của người Hám. 3au 
._ khi đâ chấp « nhận một cách hầu như Lự nhiền là Việt-liật phải 
‹... là Bộ luậi cửa người Việt, dũng như Hân luật, phải là Bỏ. luậi 


+ ++ của người Hản, từ cử điểm ấy, tác giả đã phản đoán rằng Dà 


(1) Ÿñ-Văn-Mẫu, Dân-Luật Khải-Luật đn lần thử hai) trang 180-181 
(2) Nguyễn-Toại. Phê bình Cổ Luật. Tạp chỉ Đại-học số7 tháng Ì 
năm 1959 trang 90. . 
(3) Nguyễn Toại : thượng dẫu trang 91. 


NT | _ 127 


Trưng không có đã thì giò, và ân Việt thời: Ñỳ giờ: có đủ: Văn là 


hóa và kiến thứửẻ về Hản-văn để làm ra một bộ luật được. Chúng... 
ta sẽ bàn sau về giá-trị nội tại của BiÁ thuyết này, Những fiêng ” 


về phương diện. đanh' hộ In) điểm. của (ác-giã, ĐH: thể: nàu:, =.. 


".., 


đứng vững. : Sh, F 


Vẫn biết răng luật nhà: Hán “đã được ; điền:chế. N: :dưới: `." 


triều Hản; -Cao-tồ (206-194), Tiêu-Hà. đã sửa: đồi lại bộ luật» ;Pháp _ 
Jtinh- của bí: -Khồi đời Chiến “quốc. (424:887), thành 'bộ.. tCứn: . 
Chương luật của nhà Hản, được áp-dụng trong. khắp nước ' Tầu ..„ 
(1), và như vậy, CỔ. thể địch Hán-lIẬC, là bộ ' luật: của hhả: Hản. c 


Nhưng nếu dịch .«'iệ ộ†" luật» là œbồ, lnậÌ của dán ÿiện tức lấn ' 


đẩ thêm hiển vào nội- dụng của ùguYên-văn; 


Trong khi ta không biết luật-phắp thởi ấy đã được. đâu” : 
chế chựa, nghĩa là đã được (hu.thập thành hệ-thống một: bộ - 


luật hay-cỏn ở vào. trạng-thải những :luật thẳnh-văn .tờiiraG¡ HHỈ ` 
ta không: thả vộÏ-vàng kết~luận ngáÿ rằng Việt- luật là một bổ 
luật cña đán Việt.'Ta chỉ 'eó thể địch được hột Cách S2 :quất Ÿ, 
Việt- luật li luật của đần Việt mà thôi. - : c : 


“Nếu, muốn xây- dựng một giả- thuyết về: mười điềm: Hà cu 


biệt giữa Việt-Iuậi -và Hản luật chủng ta có thể Khai:tiáe lý~- 


luận đdanh-tlừ. nói-trên.' Luật của nhà Hán là một bộ luật đã: 
được điển-chế có qui củ. Trái lại, luật của Trưng-Virơỡng không 
được điển-chế vì, šũng như † tảc¬giả' đã nhấn anh, trong )jeh~ 
sử. không hề thấy: ghi rằng Trương-Vương ban hãnh một bộ. 
- luật nào. Nói một các khác, các luật này tuy thành; "văn nhưng: : 
. ở trạng thái ‹các luật riểng biệt khóng họp lại thành hệ- -thống „ 
Vậy một trong mười điểm khảe biệt trên cớ thê là tình: trạng. 


điền- chế hay chưa điển-chế của hai nền lật pháp: -Hán và Viet : f 


' Nhưng. trong khi chờ. đợi GỖ. những sử- liệu chẳo chẳn, ` 


chủng tn không nên quyết đoán vội vàng về vấn đề điền chế này. 


- Dù đã được điển-chš _hay: không, các luật kí KH, ban bố. 
dười thời-đại nào ? .óẲ : . 


(1) VŨ-VĂN-MẪU Dần.Luật Khái Tuận, Eing: 169, ` 


128 : "..ố 


Ũ lấy 'TÃ 
Bị : 


_¬ 
®« 


'áo-giÃ đã lần lượt xết các giả: thuyết sau 3 
... 1—.Bô luật. ấy,.có đo. ,ttưng!Vươnf ban hành không ? 
yÑ ::2 "8o luật fy ghải chẳng là. của nhà “Triệu '? 
„ẩ,. — B6 luật Ñy có từ đời An-uơng- Vương háy đời nh 
tuệ: :oäiag YMỆ, : 
: đ¿— IBộ luật .ấy GỖ: thế: dò chính Mã-Việu "ban hành cho 
-dâm :Việt, không bá sp _. về : 


He đưưng-Vương' 'ứ bán hành mật bộ lệ: nào không ? 


“ Nguyễn Toại đã đưa ra ban luận cứ: đề chủ.trương 
-, rằng dưới đời Trưng- Vương, Thun th cỏ một nều luật pháp 
M.hh -Lạp- Việt đặc thù. 


-. 1~—- Chinh quyền ‹ của Ý Thiệp Vương "không được phô biến „ 


, 
Đà 
%3 
c2 


"‹ ` Sử kiƠi tụ Pa cac ng g2, ca ngocvemsoei 
“..— Trưng-Vương chỉ làm vua .có bã, năm, không. vi gỉ 
. làm luật. ` ˆ' , : 


.8— Trình độ văn.hóa của _ 'Giao-Chỉ còn thấp kém - 
koNN thể làm được một Hộ luật bững chữ Hán được. 


_ Tất cả, ba luận cử trên này đềun.sai lạc, “. 


h: Â, Cá. thực chính quyền: của - Trưng-Vương chỉ thu hẹp-- 
ở các ấp Châu Điền và Mê Linh không ? 


_ Theo ông Nguyễn Toạï, trong sử, chỉ chép rằng Bà Trưng-. 

. + Trắc:xưng vường «còn không chép rõ thêm về tồ-chức chánh 
` trị; hànhH-chinh tr-pháp thời ấy» (1). Tảc-giả lại thêm rằng mặc 
dầu xsử chép Nữ-Vương thu phục được 65 thành, tuy vậy, ta 

. không nghĩ rằng uy. quyền của Nữ-Vương có thề phò biến 

¡ được khắp các đất -Giao-Chỉ, Cửu-Chân, Nhật-Nam. Có thề uy 
;-nuÿyền' tủa Nữ-Vương chỉ hạn: tròng: vòng, các ấp Châu-Diên, ' 

¬ ` Mã: 'Linh “cùng 1t nhiều ấp, lân cần ,có: quan, hệ-thận thuộc, thích. 
,» “thưộc, với! Nữ-Vương, chứ bác -Lạc-hầu Liạp-tướng ` khác ở các 
sí châu. kịa, vị tất đã hoan hỉ nhận Nữ- Vương làm vương đâu: Trong 


„. 8 l; Nguyễn Toại thượng: dẫu Ì trang xã 


" Ti - : ` , : : 12g. - 


* 
hị ` . š 
\‹ X* Ì 
% * ". 


xã hội Ra: ti thời ấy miệt xã- "Tội gang thöàg) tỦ Sinh bài: ch 
quyện, khỏ' mà dụy nhất dược». (q» c ngà bại tế 


Nếu những biòng trên đây -đo. ạt LẢc giả ä Trúng. -Hoạ viết: T n 

ra đề phủ: nhận, tầm quản trọng của cuộc. khởi nghĩa: Trưng ., 

" Vương, và tỉnh' -thần quốc gia của đân Việt thì cổ lễ cũng. đã 

hiều vá chẳng cần ,bàn thêm!,Đưa ra-lý-lưận ấy, chính :tác g giẫ, 

. cng đã phải nhìn nhận. là không phầ: hợp với các sử*liệu; ‹Sử., 

chép Nữ-Vương thu. phục được, 6Š thànH;,fuy páu,^EH: không”, 
nghĩ rằng tuy quy: yên của Nữ-Wương 'c thề. phả biến, được: =. `" 

_ CÁC đất: ,G@iao-Ghỉ,' Cửu- Chân, - Nhật. -Nam,,9 ; tản , Ê kẻ SN 


-Không những đã từ khước: sử, "liệu .Việt-Naih, TÌỘ Biả sen. 
cỏ một quan điềm irái ngược cả với sử liệu của:Tầu:: Khó ˆ. c Đi? 
cần phải, dẫn chứnig các sách khác, thiết trởng:chỉ-cần nhắc lại „-'-.>- 
'ngay đoạn văn trích xuất troùhg Hậu-Hản-Thư nồi trên, Chính: 
- trong đoạn văn này, Hậu-Hàn-Thư đã công nhận" Tắng;đư đẳng, 
'của bà Trưng là Ðỏ+Dương còn cầm cự kháng chiến ở-Cửu-, 
Chân; khiến Mĩ-Viện phải đem: ơn hai vạn người đÌ đánh, Từ . 
đất Vð-Thiết đến dất Gư-Phong, vừa "ĐbẮU vừa chém được hơn : 
năm ngàn người, Gác con số quấn: Sĩ, và các tên đất trên. đây,. 
vchứug tổ một cách hùng hồn rằng uy quyền :của Nữ-Vương 
không phải -chÏ hạn chế trong vòng các „ Châu<Diên, Mè- "Linh: 
_ và mấy ấp lân cận, . 


Nhưng ta còn có nhiều tài liệu khác chứng n minh hụng hồn ;' X 
.. thực lực và: ty thế của, Trưng-Vương. va 


ha 


` Vẫn trong Hậu- Hán-Thư, quyển 76: ' aHận-Hân Tẹt TH 
một đoạn khác đã cho, ta một 'tải, liệu quý, báu: về CuỘc. kHỔI: đi - 
nghĩa: củ a Hai Bà T tưng. Sở dĩ chúng tôi' trích ra thêm, đoạn. TP 
này, vì: không những chưa thấy các sách sử kỷ của. cả, khai “,°:, 
tháẻ, và hơn nữa tài liệu này còn dinh lin đến pháp luật thời. heN, 
đó. «Đến năm (Kiến-Vũ) thứ 16 (2) người đàn bà ở Giao¿chi là ˆ 
“Trưng-Trắc và em là Trưng-Nhị phần cống đánh. Du: Mi 


.————-~—— 


(1) Nguyễn. Toại thượng dẫn: trang Z0, ¬ SN . 
M.) ái năm 40 sau b¿ nguyên, "2... P” Eà xử Ki 
_ ": -. .  ... .. 
“ -130 _ 
_Ể, , sẻ xi_ 


—", Träc là con gâi T.ạc Tướng huyện Mê Linh, Ify chồng là Thỉ 


Sách, người Chù Diên; người thật hùng đũng. Thái Thủ Giao 


 ' chỉ là-Tô.Định, dùng phép luật đề thủo buộc Trưng Trúc. 
_' Trưng Trắc nồi giận làn phần. Từ đó, Cửư Chân, Nhật Nai, 


lợp Phố, dân .các nơi. này đều hưởng ứng; chiếm được cả 
tiầy, 66 thành, tự lập xưng Vương); fhứ sử 0à các thát thủ ử 


""ðiao chỉ lo tự thủ cũng không xong, Vúa Quan Vũ bèn xuống 


chiếu cho Trường Sa, Hợp Phố, Giao Chỉ, lo cho đủ xe cộ, 
thuyền tầu; sửa sang đường xú, .cäu, cống,; thông đào ngòi 
rạch ; trữ lương thực. Năm (Kiếu-vũ) thứ 18, sai Phục-ba Tướng 
Quân Ä†ñ-Viện, Lâu thuyền tưởng quân Đoàn-Chỉ phát binh 


'các quận Trường Šn, Quế-Dương, Lính Lăng. Thương Ngô hơn . 
Ổ hai vạn người đi đánh...» (Ù : l 


kêu Tài liệu trên này. cho ta biết rõ ba điểm: 


_— "773" 1,-~ "Trong cuộc khởi ñghĩa của ;hai “bà Trưng,-dân- chúng: 
mọi bơi đều hưởng ứng, và hai bà đã đánh nà chiếm được 65 


thành, Thứ sử uà các thái thú ở Giaa-chỉ lo tự thủ cũng Ihông 
xơng. Những điềm này rất quÌ vì tỏ rổ ny-quyền của liai bà 
không phải chỉ thu hẹp trong địa phương Châu-Diên và Mê- Linh, 
bà. Trưng Trắc đã xưng Vương, cai trị trong ba nắn mà trọng 
nước không có một sự chống đối nhỏ, sự kiện Ấy cũng đủ tô 
dân tình trong toàn quốc đã thu về một mối, và khâm phục sự 
lãnh đạo của Trưng-Vương. Giả thuyết «tin rằng uy: quyền 


q) -cdl 3,8 8 (+42) — 2: 3Ê # 6k2 ƒ im 244 xE 


_Ñ 8 X4 › im #241 aco s 4E 6 kế si &k ? ki 9 › 


#8 (21:44) 17t 0-4 2U Ñ B  © :Ñ Đ # V ác ° 
Ru#.2z}'.Z 14 Ð Ã + # 0kàải #, 60k ?: 81917; A212 k©Ÿ 


„ ©iñ #62 + #0 d0 16 l6 Rất * 3644 s † XfiAjJLIŸ 5l ° đề 


b4# # Hà ° 711 €fLÊ16% Đi te 


Tài liệu này cũng được gũi chép trong tập đỳ 3: i# 6} WỊ f$ 3 
+ * #† + đà quyền I, rang 51 và 52 của GiảoSư Nhật-Bản 
YamamoÌo Tọlsuru ;z ‡- ¡| ñ§ , ở Đông-Kinh, tễ 


“` « 
— ` 


- “13 


của - :Nữ-Vương chỉ' "hạn írong Ta cáo ấp Chân- Diện, Mê Linh - 
cùng ÍL.nhiều ấp lân cận» sự thực vốn là-một giả" thuyết đó - 
_. mỘt vài học giả. tủa Pháp. 'đã đưa +a' trước tiên;-„ khí” Tiphiên - 
. cửu lịch sử: của, ta, và đã vô tình, đâu độc trong Hiờn VÀI XP 
- 8 học, : ZN.r. VÀ, 
2.— Những chỉ Hiềt. về việc. Nhà lấn ,đã phải sửa ". soạn' 
trong hai ,năm để đánh Trưng- -Vương: như điều động bính - 
sĩ sắp sửa tàu thuyền, vận động lương thựè của' gần: :hết vũng. 


Hoa Nam;' (Trường-5a, Hợp- -Phố, Giao-Ch?) đủ tỏ là lực lượng. -- 
củA Trưng: Vương khiông ghải là lực. lượng của uiột, Đủ, tri. „Ân 


chỉ nắm giữ được một vài trại, ấp. - mg LG 


3.— Sòng chỉ tiết quan-hệ nhất đối với chúng ta Tế câu l Kí 
Tỏ-Định đã dùng pháp luậi đề thúc buộc bả .Trưng¬Trắc: Pháp: Ề ": 
luật đáy chắc chắn là pháp. luật của Tầu, đã được đu nhập. vào LẠ 


Giao-chï. Hậu-Hán-Phư không dũng chữ «Việt- luật», như: trong ˆ 


đoạn nổi về pháp luật được thi hành ở Giao- cHỈ sau khi, Bà - - 


kê . 


TTHENE lên ngôi. Vậy đây là một bằng chứng minh bạch chứng † = 


tỏ rằng: Việt-luật;là một nền pháp luật đặc thù. của dân Việt,.. 
Ihhác hẳn thứ luật pháp của người Tầu dùng để cải trị: dần La, 


Do đó, giả thuyết của ông Nguyễn-Toại. không thề đứng vững.” 


Nhưng ta cũng cần đặt câu hỏi: «Tại sao Tô Đình dùng” 
pháp luật đề thúc buộc bà Trưng Trắc, khiến bà Trửng' phải 


nồi loạn ?» Gó thuyết cho rằng san khi đã giết Thi:Sách, Tò - 


Định đã muốn, dùng uy- quyền đề khiếm đoạt Bà Trưng làm 


vợ, nên Sử gia mới nói rằng Tò- Định dùng pháp luật, đề thue 


buộc bà. (Nguyên văn: dĩ pháp thẳng chỉ). 


“ Tuysnhiên, lối giải thích này: không khổi' c6'Hnh eä¿h già 
gượng ép. Dù cho Tô Định có manh tâm muốn chiếm: đoặt Bà 
Trưng, thì cũng không. thê nào làm.ngay giá thú :theø luật, vì 
Bà Trưng vừa có tang chồng. Như vậy, việc đùng pháp luật đề 
trói buộẻ bà Trưng tất nhiên không PBD: là T0) TẾ) hình thức, 
giá thủ. ' h 

Theo ý chúng 'tôi, việc dùng. pháp, luật nhà Hàn Hề trỏi 
ky Thi Sách, vu cío Thi Sách lầm phần và giết “Thi Sách chỉ. 


* L 


189 


- - ¬ . _ `. MANG xẻ - 


#& 


- 


ạ là rnột hậu quả đương, nhiên của chlnh sách đồng la của nhá - 
- Hán, Như 'trên đã nỏi, sau khi nhà Hán đã diệt Nhà Triệu, sân 
_ nhập: nước Nữm Việt vào Trùng Quốc thì chính sách cai frị 


tầu quyều của Triệu Đà. không còn được áp dụng. Chính sách ,- 


"mới của nhà liắn là triệt đề tiêu diệt quyền hành của các quý 
` tộcg.địa phương 'và Thi Sách đã Ïà nạn ngân của chính sảêh Ấy. 
` VỊ? Bà" 'Trưng cũng làcọn gải của inột quý tộc;. (con gái Lạc 


ẻ Tướng huyện Mẻ bình), nên dữ nhiên Bà đã nhận thấy tõ chính 


` 
- 
- 


` sách câi - trị mới của 'nhà Hản không những 'để thủ Hêu chồng 
: thấy cờn: đi đến chỗ tiểu điệt cả đòng họ ở "Má Linh, Và chỉ. 

“chắn 'điều này. cũng là mựó tiêu tàn bạo của: Tổ Định, muốn 
kệ: dùng luật, nhà Hân đề- ụu buộc cho Đả và cho bản tông làm loạn. 


Ñõi khảo, việc áp “dụng chính sách đồng hóa,cũa nhà llân, 


ˆ, và việc áp “dụng luật nhà Hán thay. thế vào luật của dân Lạc 
.: Việt đã là. nguyên.nhân thúc đầy Bà Trưng đựng cờ khởi nghĩa, 


: đề dành: lái độc lập và chủ nHySn Tưật pháp oho dân tộc F 


B.. Trưng Vương có đà thì giờ để làm luật không ? 


: Ông Nguyên, Toại tiến xa hơn nữa, trong lãnh vực của 
nghi hoặc và mặc cảm : «Vả lại chính quyền của Trưng Vương 


_ không lâu bền gì, chỉ tồn tại có ba năm. Tr ơng ba nấu làm, 
'Vương, Nữ-Vương còn phải tết sức cầm cự với bính lực của 


nhà Hán thì khó mà tỉn được rằng tnột chlnh quyền quÁ mồng 


` manh yếu ớt ấy, lại có đủ năng lực đề mà ban hành ra ruột bộ 
.- luật thành văn được, nhất là khi ấy trình V văn hỏa của. 
! 'đân Giao-cehi chưa lấy gì làm cao lắm. ọ. 


Chúng ta đã rồ tác giả đã lầm lớn khi dịch đanh từ Việt-luật 
là bộ luật của dân Việt, Phàm một đân tộc nảo đã sinh hoạt [rong 


' khuôn khồ một xã hội, tất nhiên cũng phải có luật pháp. 


Luật chỉ lả tất cả những điều 'qui định đã được đặt, ra 
frong trước đề tô chức và bhi phối từ các guồng tnảy quốc gia : 


.- đến: cát xsự giao thiệp giữa các tư nhân, bi socieias tbị ÿus.- 


hông mộÌ xi Hội nào không có luật. Vậy :tất phiên xã: hội Việt... 
Nam-- -dười thời: Trưng: Y2ng cũng phải: có luật. Vẫn Đã rằng. 


183 


% 


1 


Ta không rỗ Ìà luật ấy đã được điền chế hay khống.-nWững: cu 


điểm ấy khỏng qưan trọng. Một: nền luật pháp không đượẻ điện. :`, 
cbế. không cỏ nghĩa là thấp kém, Tả, hãy. lấy ngay một :th{z dụy ^ - 
trong hiện đại sẽ hiểu rõ-vấn đề: Luật hành: chánh,.cñh3Ph ập;... 
là một nền luật kbá tỉnh tiến, Song?nền luật hành chảnh nà$,..-. 
trong hiện trạng.vẫn chữa được điền cHả và cli gồm có cá đạo: -' 


luật rời rạc, khôgg có ]iên lạc với nhau thành hệ thống mội.bộ:. `-. 


tì 


luật. Tuy nhiên, có di dám quả-.quyết là:.Pháp không. èŠ- luật. CÂN 
hãnh chánh hoặc luật Hành chánh thấp kém đâu ?..' 7, 'ạ 


. 


Vậy không. thể nhầm-luật với một öở' lưệt được. -buậh:Š}” ` Bà 


chơ rằng Trưng-Vương không có đủ thì giờ ban hành rhột liộ ¡ - 
luật không thê coi như xác đảng đề phủ nhận tẫng nền luật! ` ` 
pháp Lạc-Việt đưởi Trưng-Vương có tính cách đặc thù,. khả - 

- luật Trung hoa, : §6 SA c7 8n ".... 


” 
* 


: ca `. 2 G 
C— Trình độ văn hóa của dân Giao-Chỉ và sự baïi. ``” 
Đề 0 'hành luật pháp. HẠP ( you 
_ Theo ông Nguyễn Toại, trình độ văn hóa của đân Giao- - 
chỉ Lhời kỳ ấy chưa IẤy gì cao lắm, nên không có.nồi;được luật - 
pháp, lỷ Inận này càng không xác đáng: Đề chứng dẫn thế nào 
là một nền ăn hóa khóng lấu gì lảm cao lắm; ông Nguyễn đToại: 
đã-bàn luận đến thứ elhữt đề. dũng làm, bộ luật-ấy: Theo tác giả; lá 
chữ Nôm sớm lắní chỉ xuất hiện đưới đời S?-Nhiếp là cùng, vì-.. `. 


trong sử chép rằng khi làm Thái thủ Giao-chï,'Sï-Nhiếp là người:. - - ' 


cho địch sách Hán ra tiếng ta ; và-rhư: vậy Bản địch phải ghi -. - 
bằng chữ Việt: nghĩa là chữ Nôm. Nếu thuyết trên đầy đúng 
thì trước Sĩ-Nhiếp không có chữ. Nôm và bộ Việt-Luật, nếu có, . 
cñng không thê ghỉ bằng chữ. Nôm được. « "~x... ` 
Viết bằng chữ Hán: chăng ? Sử sácH chép. rằng Thái thử . 
- Tịch Quang truyền bá văn hóa Trung-quốc cho đân La, - dạy 
-học chữ Hán, dạy dân phép cảy' bừa, và lễ giáo.:Nhân đó, tác: _- 
giả' đã suy luận như 'sau :, «Tich-Quang làm 'Thải, thú .vào đời... 
[án Biuh-Đế nghĩa là vào đầu Tây lịch-kỷ nguyên, Nếu ta lạm... 
nhận là người Giao-Chỉ jhọc chữ: Hán +ữ. đời Tích-Quang -thì 
từ “đời đó đến đời Trưng-Vương (40-43) trong thời gian 40 năm -.. 


131 


` 


Ấy, đất Giao ChÍ só đã nhân lái biết chữ Hán, để làm nồi một 
bộ Ïu9+„ có thể so sánh vời bộ Luật nhà Hán đã có căn nguyên 

^ từ. 40 »ãum về trước được không ?p. to 
T. .¡, (Ca gớ uyều ngờ rằng trơng: một vải năm ở ngôi trong 
tình trạng chiñh 1?! quân sự; #8 Hội côt bấw bệnh th “TriầH 
-Trưrag-V.ường, người đường thời lại có thể làm điưược việc tơ tất 
- như làmi một bộ luật. Đó là tmột bộ luật, chứ không. phải qui 
-định liàh.tĩnh, vì cứ truyện Mã-Viện đen bộ này sơ sánh với, 
Hàn luật lại khác mười chỗ ? Ta thấy. rằng đến triều Đình; 
nghĩa là sau khi hấp thụ văn hỏa Trung Hỏa hơn, chín trắm 
năm na, văn hỏa dân ta côn chưa lấy ø\ làm cao lắm, huống. 
Hồ mới đời Trưng Vương, ta mới, tiếp xúc với văn hỏa đó. 
được .độ 150 năm là nhiều...» (Ð — 


--  --:-—~„8g-thựo, lý luận trên đã dựa vào ba điểm šni lầm + 


~——— - 


a) Tác giả quên rằng, theo định nghĩa và bản chất của - 
nó, luật pháp là tất cả.những sự qui dịnh trong HIỘt nƯỚc đề 
chỉ pliối các sự g!A0 thiệp, giữa các cả nhân, vả giữa cả nhân 

_ với cắc œ0 (quan chỉnh quyền. Như vậy, xã hội nào cũng phẩt 
cớ luật pháp, chỉ khảc nhau ở chỗ có tỉnh tiến hay khỏng mà 
thôi, Nước Việt tt dưới thời Trưog-Yương, tất nhiên oũng phải 
“`gó luật-pháp. Hơn nữa chỉnh sử liệu của Trung Hoa, tuy dễ. 
. - bị nghỉ nườ là thiên vị và chủ quan, cũng phải công nhận rằng ˆ 
cỏ một nền Việt luật vào thời kỳ Mã Viện xâm chiếm nước la. 
_ b) Điềm sai lầm thử hai, như đã nhấn mạnh ngay Lử đầu 
ˆ qiế này, tác giả đã bị vấn đề. điền chế luật pháp huyển 
"hoặc. Suốt trong cũ bài nghị luận, lúc nảo ông cũng đỉnh nịnh 
- rằng nền Việt luật mà Mã Viện sở: sảnh với Hản luật là một 
bộ luật đã. được điền chế rồi. cà 
cì Điểm đẳng tiếc.thử ba, là một mối tự tỉ mặc cắm-dá 
đảng. đã làm òng ngHĩ-rÑng luật dưới đời Trirng: Vượng nếu :bõ - 
:tất.phải được viết bằng chữ Hán. Vào thời -ký Ấy; chữ Hản 
mời được dạy cho dân a trong mấy chục băm, tất hhiên dân 
Việt chưa biết đủ chữ Hán đề làm luật được. Đa 
: (0 Nguyễu. Toại. Thượng: dẫn trang 92. - X... 


- 
- 


!185 


: F 
"H TP 1 
s¬ k bởi ¬ 

k tr gật 
— .. -. 
“ XS. góp 


, 
s¿ š 


j... : vu . SG, ự, ể : : „co đt há THÊ đu 
Nếu phải sưy luận theo :]di - vọng ngoại này; thi 'öồn, cổ thể; ru HỆ 


thì có lẽ là một đại họa: 'cHỏi;eá, dà:.lộe+Việt Narủ):vÌ; Không! 


hệ 


"^ 


.* 
- 
" 


(nghĩa l&'viết giống hình con hông nọó),'Vỉ ehính'sảêh đồng ;¿ }`... 
hỏa-và'igu dân của Truhg-Hoa đã xóa nhòa, yăn' Hóa:dð lruyền' - r. 


hiện nay còn di"tich,L- -°,-, 


men! en pïerre au sounmet de'Ìa montagne de Dabia, Alasuilb.” + - 
° ` z ˆ : ` “ ` , , HỆ k ˆ ' 
186 - se ` ANG- ¬"....xŠ ẻ hAK... 


Tả l 


- đe Ìa eónguête, Vua des premiers aoles du gẻnẻraÌ chlnois Ít 
` đẹ preserirẻ èemploi đeä caracfères°de sa nalion dang les aclcs 
of{ficiels et de prendre des mesures sévèrès pơur interdire le3 

.7 gigdes pHohétiques dont g'élalent'servis, Íes Ánnamites ju§qufä 
¬- :cette' énöqùe; G/est ainsi- qủe 'les, cñäracLléres eraployẻ3 aujourd? 
+: *húl đanẻ Íe royautrle-Ï“ Ánnafn ont: été irtnposẻi ban: la Íorce.» 
¬.-ˆ. T>yương-Vĩnh-Kỷ: - Abrégẻ de grammaire annamite.— 
-Š§aigoä Jillprimerie lmpẻriale '1867'— tráng 7-8. (chủ thich) 

t:+¿ - NóI cách khác, trước khi bị.lệ thưộc nước,Tầu, đân Lạo" 


. - Việt ;đã:có, một. nền văn mỉnh. riêng, một::thủ chữ: riêng, và 


¿ luật pháp mà Mã-Viện đã đem sò sảnh.. ;ời Hân-luật là luật 
.; phấp đặc thù ,của dân Việt, chắc viết bẫn chữ thử đó, Chínli ông 
` Nguyện Toại cũng đã hồ nghỉ, giả: thuyết của ông không dúug- : 


„Nấu: khóng có; bộ Việt luật ấy thì sao lại cỗ câu, chép của - 
.` Phạm Việp, trong truyện MãzViện ?- Khôdg lẽ +ẵng-Phạm-Yiệp 
__ khi làm sử, lại chép một việc.không thật ? .. 
”'„ „, Với những luận cứ trên đây, ông Nguyễn 'Toại cũng 
'. không tin rằng bộ Việt-luật có, thê là công. trình cùa Án- 
Dương-Vương baÿ ngược giòng thời gian xả hơn nữa, của các 
"tua đời Hồng-Bàng, vì trong các thời kỳ ấy, dân ta chưa được 
>.‹học chữ Hán,.và «càng lụi về đởi thải cô, lại càng khó tín 
-rắng các triều đại ấy, tiến bộ đến mức bản hành được một 
- bộ.luật cho toàn quốc.» (2) - "¬ 


Thiếu tin tưởng vào nềù văn bóa Lạc-Việt, - và đầy tự-ty 

-` “ mặc cắmÌ đối với văn hóa "Trung Hoa, ông Nguyễn Toại một 
khi đã phủ nhận công trình sảng tác của, đân ta trong địa hạt, 

ˆ luật pháp, tất nhiên thuận bước tiến đến những ức thuyết coÏ 
nền Việt luật ấy là sẵn phầm của các người đã thống trị đất. 

- bạc Việt hồi ấy, đề kết luận rẵng : «Nếu do các nhà đương 
cục Trùng Quốc sang - cai trị ,lập ra, ' bộ «Việt-Luậts ấy là một - 

„ bộ. luật :đủa ngoại bang thống trị, đem rà áp dụng cho dân bị 
_„ trị, nếu .bộ luật ấy có thật: đi nữa, cũng không chứng mỉnh ˆ 


W sen, ¡ (1) Nguyễn 'Toại. Thượng dẫn trang .92. 
@) "Nguyễn Toại. Thượng dẫn trang 93... a ` 


Lˆrế 


được lrình dà pháp luậi. của dân la váó lhời ấy, vị không phải ` .. 

công trình, của đân tộc (Ï). ẻ ' "`. 

Vậy . công trình ấy cỏ thể: gắn cho ai ? Tả giả đã. đưa: ".i 
ra hải giả thuyết ' khác + bộ :Việt .uật' ấy có thê do Triệu Đá T. 
hay ' Mã"Viện: ban hành. :› - mm". ˆẽẻ.ẽ..... KT A cộ 


, HHh v¿ ° `. Hỗ 
t  £ 1# 


k » 


: 
M 


St "- : ¬-- ... TT ra 
H. Bộ luật dưới đời Trưng-Vương phải chặng có từ đời Triệu?: - ' 


- Âv 
. 


, ¡Căn cứ.vảo việc Tiêu Hà ` đã - bồi bồ 'lại bổ*Pháp Tinh” `: 
dưởi triều vua 'Hảu Cao "Tổ để làm thành Bộ Cửu Chương: -.. 
luật của nhà: Hán, ông Nguyễn-Toại nghĩ rằng::.«. bộ luật ' 
ấy có thề làm mẫu ` !t nhiều, cho Triệu Đã và, các.vha kế: ˆ 
nghiệp trong việc soạn ra: bộ: luật của nước Nam Việt được _. 
' Mã Viện gọi là: Việt luật, là vì luật của.nước Nam. Việt, da S. 
có thề nghĩ thế“; nhưng nếu bộ luật đó của triều nhả- Triệu . 
thì không phải đo đân Việt làm ra» (2) KẾ TỐ 
Nhữ' trên, chủng tôi đã nhấn mạnh, phàm' một quốc giả 
nào cũng phải có luật pháp. Vậy dưới triều Triệu-Đả; tất nhiên ' 
cũng phải có luật pháp. ` _ 


+ .. 


Nhưng nên nhở rằng quốc hiệu Nam.Việt mầ.Triệu-Đả đã 
đặt ra là quốc hiệu của một quốc gia to'lớn hơn đẩt-nước 
Âu.Lạe của An-Dương-Vương nhiều. Ngoài lãnh thổ nảy; quốc. : - 
gia Ấy còn gồm các quận Nam-Hải; Quế-Lâm và quận Tượng, - 
nghĩa là bao trùm cả diện tích của các tỉnh Quảng-Đông và , 
Quảng-Tây của Truig-Hoa ngày nay: Quốc gia nảy đã Bị nhả -, 
Hản xâm..chiểm năm 111 trước kỷ nguyên đề chia làm chín 
quận : Nam-Hải, Thương-Ngô, Uất-Lâm,- Hợp-Phố, Giao-Chỉ,' 
Cửu-Chân, Nhật-Nam, Châu-Nhai và Đạm-Nh1T. “Như vậy, nước. 
ta (hồi đó chỉ: gồm có các quận Giao-Gbi, .Cửu-Chân -và ,Nhật: 
Nam) đã bị Tầu đỏ hộ một thế kỷ rưỡi trước cuộc cáph mạng. 
của Irưng-Vường, Chúng ta cũng đã rõ, là dưởi' đời .Triệu, .. 
luật pháp mà Triệu-Đà áp dụng trên lãnh thô của nưởc Nam. ˆ 


(1) Nguyễn Toại. Thượng dẫn: trang 90. 
(2 Nguyễn Toại: Thượng dẫn trang 93, 


~ 


135 


ể 


s Việt la luật nhà Tần : tnãi đến Triệu-ÀI-Vương mời quy thuận 
.,. nhà Hán và đồi theo luật nhà Hân: nhưng đầu sáo với chính sách 
_ trúng ương tẫn quyền, nã Triệu vẫn đề cho các quỷ tộc trên. 

„ địa phận .Âu-bạc cũ được cai trị đán Lạe-Việt tbeo luật lệ cũ. 

ˆ Hơn nữa, nếu luật pháp £ũa đâu Lạoc-Việt hồi. Mã-Y lên xâm 

- phiếm nữữe ta chỉ là bộ Juật của, Triệu-Đà,. thì tất nhiên Nã- 

` Viện đã-chẳng phải mất cóng so sánh điều tấu về kinh đô nhà 

._:" Đông-Hàn làm gì, vì việc làm đó một việc làm vỏ ích. Nước 
Nam-Việt đã. bị sáp hập vào Trung-Quốt từ 150 năm trước, 
'-. "người Tầu tất nhiên. dã“biết rõ luật của nhà Triệu..Trước Mã- ! 
` Viện, trong 150 năm ấy, tất nhiền bã biết bao nhiều quan lại 
_* Tầu đã làm -xong cái việc đối chiếu và so sánh ấy rồi I 
"¬ Vậy, nền luật pháp của dân Lạc-Việt vào đầu kỷ nguyên 
cm -mả-Mã-Viện so sánh với_Háu luật như một công trình mới lạ 
đáng chủ ý đặc biệt — (vì vậy nên mới phải tâu lén vun Hản _ 
từng điều) — không phải là đo 'Triệu-DĐà hay con chấu Triệu- 
Đà làm ra. _ . : - 


_BW. Luật đời Trưng-Vương đã do Mã-Viện 
bạn hành chăng ? 


“- ˆ * * Ị 
: Phải chăng là công trlnh của -Mä-Viện ? Ông Nguyễn-Toại „; 
. hình nhự có cẩm tình đặc biệt với giả thuyết nấy: «Cử các sử 
.. liệu, Mã-Việu thay đồi cách cai trị đất Giao-Chỉ đo các Tháï- 
thủ thì hành từ trước, đến lúc ấy bỏ hẳn chế độ phong kiến cũ - 
mà lập ra chế độ quận huyện như ở 'Trung-Quốc, nghĩa là một. 
“; sự đồng hỏa mạnh bơn. Trong công cuộc đồng hóa ấy, việc thi 
-_ hành bộ Hán-luật sang đất-Giao-Chỉ, với vài điều canh cải chợ 
”: hợp với tinh trạng chính trị, kính tế, xã hội, của dân thuộc 
,địa cũng là một việc làm hợp lý của Mã-Viện» (l) 
: Như vậy Bộ Việt Luật là Hán-l.uật mà Mã-Viện đã sửa 
: đồi một bộ luật như kiều «Hit Luật Ganh Cảủi› đề đeui thị 
ˆ hành vào dân thuộc địa» (2). " 
“(ly Nguyễn Toại. Thượng dẫn, trang 93. 
(2) Nguyễn Toại. Thượng dẫn; trang 92. 


I9 


: ` 
Sử kở * , =- * ng k _ 
à “ `. 8 h ` +... 
Ỷ ` : ề * =4 * š ¬.«-ố ẻa . 
.¬ , . , 1 ` ' Le, 
s }ẻ ` 


Mọt lý do khác đề tảc giả bài «<Ðhê bình Gô' Luật, tin nhữ ‹'- 
vậy, là trong HậurHản-Thư, Phạm-Việp đã chép, về.Việt luật ˆ„ 
trong đoạn, văn tả .những- công; :trình .cã] cách dọ Mã:Viện. đã 3 
thực-hiện ở nướởe ;fn 'sau khử phiến thắng Trưng-Vươngri Nhưệ,, ¬ 
vậy,.ViệÌ- luật. cũng phải 1ả một trong: ñhfng công trìinh,cãi: ;eáoh : , cá S 
Ấy, qBộ: Việ-luật là Hànluật, mà 'Mãc:Việm:, .đã sửa đồi; miột bộ, - =ầ. 
luật như ,kiểu- chình. Luật. canh - cải SỆ: đem thi hành, ;chp: dâng” = 
thuộc địan, @), "Sự sể Tấn ÁP tà Tế TT. ti SP F : 


h b lApP tu bề H 
Lý luận. tiên đây: chứng- tổ ¿ răng: để? 'giả _đã bó. một: ni TM 
. tượng quá: “sâu trơng tâm - khẩu. đổi” Với, công chộc: luật- pháp)”; 
của :thời kỳ: :pháp thuộc.: Bộ hình luật: eanh: bải ;1912 của Pháp»: vở 
ban: hành ở Nau: Phần, (4} Lrong khi : Nam Phẩn: 'cỒn- là (huộe _ 
địa Pháp; đã hiện ra tr ước .mắt tác Biả "như miộPchững cớ.,hiển ` ` 
nhiên để,biện minh rằng nền Việt-luật về. thở: kỳ, Trưng-Vương ý. tô cv 
chẳng: qua cũng ‹ chi là một, ĐỘ Hãn-luật ' ao ;Mä-Viện canh cậi, 3O ỆU 
mà thôi... - vi : s tNn 


bỏ 


. 
- 
. 


Nhiếng nếu căn cứ (x0 sử liệu la: số thấy. giả, tin Ẩ: trên”, ".. 
dây không thề hợni lỷ được: Nếu nền :ViệtL-luật nói trên., quả: đà ˆ. 
công trình của MÑ-Viện-thì không khi nào Phạm-Việp: - là một - 
tác giả Thung-Höa, lại công nhận - là -. Việt-tuật:; Đứng trước ' `- 
"nhược điềm ñ ñy, chính ông Nguyễn: Toại cũng.đã lúng túng đưa -: 
ra, như ta, đã biết, trột ức thuyết "khác: coi rằng nền luật ấy, 
có thể là của Triện-Đà, vua „ nước ;Nam- Việt, tên, mới gọi }v sẻ 8 
Việ-IDẬ, co cực, HAn : 1"... 
Hơn nửa, khi căn cử tận đỤ§H: văn của: Hậu-Hận-Thư : -để” 
re đoản. rũng Việt- Luật là công: trình - của: Mã-Viện cũng... như: 
những việc cải cách khít về phương. điện chỉnh ttj, hành” chính,' 
tàc giả đã không chú ý đến câu ;dữ Việt nhân thắn mính cựu chế; + + 
dĩ ước thúc chỉ, nghĩa là ban: bố phép cũ cho. người Việt biết rõ, 
để bó buộc h họ. Rồ: rằng chữ Việt Ử- đây, ` ' trong, dànñ.. bà Ÿiệt, : 
1- Nguyễn Toại, thượng .dẫn' trang: 93. : j tế H ` - 
() Bộ luật này là Bộ luật Hình của: Pháp (Codc ĐềndL: .ErángalS}" ”, : 
đã được sửa đồi qua loa Ề ban hành.ể Nam' ) nên gọi là Bộ; quật ko 
hình canh: cải XD Dónal \modifl6), - : - si =a s 


1Ô. 


+ 


Nhân cũng nhự đauh từ Việtluật, đối chọi với chữ, Hán đề 


- phỉ những điều gì đặc biệt của dânViệt. 


‹ ° t.” - - 


.' Vã lại, sau. khi xâm chiếm T.e-Việt, nếu Mi- Viện có ban 


"hành ' luật pháp, thì với chỉnh sách đồng bóa triệt:đề của Trung- 


t$ + + 


““Hba„ luật đó chỉ có thể là Hán-lIuật 100 phần - trăm không thê 
._ nào số những sự nhượng bộ «canh cải» đề thíchứng với uÌu 


cầu của đần Việt. như tác giả .tưởng. Ta nên nhớ rằng đất 


- nước củá đân Lae-Việt khi ấy.chỉ "gồm có 3 quận, Giao-Chỉ, 


Cửu-Ghân và Nhật-Nàm là những nơi đã xầy ra cuộc cấoch 


- mạng, Ngoài ru còn 6. quận khác vẫn chịu sự đô hộ của nhà 


Hán. Một khi duộc khởi nghĩa đã bị đàn :áp tan rã, chánh sách 


-".tự nhiên của nước thống trị là đem ba quận đã bình định lại 


- —*+ 


được, thu về rhột mối: và ấp dụng trở" lại cùng một :thứ luật 


_pláp, của nhà Hán như _ở 6 quận kià, không phâu ;biệt. Ghinh 


' vì vậy, mà;Phạm¬Việp đã viết : dữ Việt nhần thân minh cự chế £ 


ban bố phép cũ cho người Việt biết rõ, Phép cũ là luật pháp thí 
hành trước cuộc khởi nghĩa của lai IaZTrưững !Phép cũ là 
phép tắc của nhà Hán t Đây là bằng cứ nội tại và biển nhiên 
đề chứng utỉnh vằng nền Việi-ILnậ! nói trong ,Hậu-Hãắn-Thư là 


-'iộL.sự mới mẻ, đe thù, Nền Việt luật ấy, cbÏ có thề mái xuất 


” 


“hiện: với cuộc; khởi nghĩa này- mặc dầu trong tình trạng dô hộ, 
; nở vẫn được dân chủng treo như những tục lệ, bên lỀ những 
luật pháp mã các người Hán sang cai trị đã ban bố trêu đất 


.. Lạc-Việt, ¬ 


Và cũng chỉ với. luật ulhả Hàn, Mã-Viện mới. mong thuyế 


" hiện được chính sách đồng hóa, thúc buộc đản Lạc-Việt, nùữ 


truớc đây Tô-Định đã thúc buộc Thi-Sãch và Trưng-Yương, như 
đã phân tích ở trên. ,. * ._,ÄJ J1. - 

_ Nói cách khác, chữt, «cư: chến để chỉ những luật lệ của 
nhà Hản đã được thị lành trước cuộc khởi nghĩa của bai bà. 


Trưng, đối chợi với chữ «Vi¿i-luật» là một nền luật tủa dâu 


Việt mởi được chính thức nhìn nhận sau sự khởi nghĩa này, 
Đem gắn cho Triệu-Đà bay eho Mã-Viện, một nền luật 
pháp mà chính: Mã-Viện (thế kỹ l) cũng như Phạm-Việp (thế 


mm. 


111 


kỷ thử 5) công nhận là một công- trình đặc thù của. biết n. 
Việt là một việc làm trái với sử: diệu, và phi Ứ-: . . 


Nói tóin lại, tài liệu của: Hậu Hán Thự ` dñ minh - chứng 
rằng nền luật pháp dười đời Trưng Vương.là công trình, của, 
dân Lạc-Việt ; chỉnh Mñ-Việu cũng đ phải công nhận là: ' nền, 
Việt-luật khác Hàn-]uật hơn mười điềm. TỂU h 


Nền Việt- Luật không do Triệu Đà, nIẾn, "không ' doc Mã”. 


Viện ban hành, 


Chỉ tiếc một điều là. -các sử' ' liệu còn khiếm ˆ khuyết đề. 


biết được rõ thên nội dung nền pháp luật ấy, ngoại trừ .một 


vài chỉ tiết trong sử elro ta suy đoán có lẽ trong thời. tt. Ấy, 


gia đình được' tồ chức theo mẫu hệ chế.. . 


142. — " . 


tỆ — 


',ï:... NÊN CỔ: PHÁP- DƯỚI THỜI KỲ: BẮC-THUỘC 
¬-.—........ 
s7 Sau: Trưng-Vương; thời .kỳ Bắc-thúộc kéo dài” chín thế 
"`; kỷ 143-959) từ nhà Đỡng Hán đến hết nhà Đường, trừ mỘt 
. vài chộc khởi nghĩa tiêu biềnu một cách hùng dũng tịnh thần 
.ề bất, khuất: của dân Việt, su “3 : 
.:Ttong_ thời kỳ này, trước hết chinh sách. đồng hóa của 
.M8;Viện.,. được áp dụng triệt đề. Thêm. vào chỉnh sách Ấy, 
_';npửời,Trung-Hợa đã thị hành chỉnh sách hgu dân, muốn đầy 
—-đọa;đần tộc của ta vào nơi đêm tối đề ý-Ìhức quốc-gia kbông 
-_ ' sao 'vừng dày được. Trong thời kỳ này, hẩn hoặc mới có 
' một vài viên thứ sử được dân tá luyến mến như-Nhâ¡n-Điên, 
Sï-Nhiếp vì có lòng tồ chức thành thật sự giáo dục. Song sự 
giáo dục này cũng chỉ có tỉnh cách tương đối, không lan tràn 
_.đến đại chúug;, và. cũng không thấm sâu: về dường học thức, 
`. nyên bắc, T- : : : 


š hC -  ,:. “HƯƠNG. THỬ HAI. 


"Trong sử có chép đương thời, sau, khi Vương-Mẵng 
cướp ngôi nhà Hản ở bên Tầu, (1) Gino-CGhâu được coi là nơi' 
yên tĩnh cho nên. nhiều người Tu cỏ học thức sang Luy-Ùâu . 

- Kinh đô. Giao-Châu (nay thuộc về phủ Thuận-Thành tỉnh Bắc 
-_ Ñinh, Bác-Phần) đề .ty nạn: Nhưng sự ty nạn này là do ở 
“` những: nhu cầu cá nhân-và ích-kỹ thúc đầy không có ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến sự giáo hóa dân Việt, 

- 7”: Bẵng cở chắc chẩn -là trong thời kỳ bị Tâu đô hộ,. các 
-_ đồng bào ta có học thức rất: hiểm và toàn là những du bọt- 
›-sinh phải lặn lội sang:'[rung-Quốc học tập như Lý-Cầm, LÝ - 
'Š 'tiến dưới dời vua .Long-Đế nhà Đỏng-Hán (160-181) 


+ 


(1 Vương-Mẵng chiếm ngồi nhà Hán trong 18 năm (9 đền 22.sáu ˆ 
—_' kỷ, ngưyên) Sau khi đẹp. tan Vương-Măng, nhà Hậu Hán trị vì bền 
+ _' Tâu tiếp nối nhà Bộng-Hán, & : 


=m ,a s x% 
` 


143 


- 
& — # 
ịt 


- 
+ 


Với cáo điều: kiện giao thông" -khó ` khăn nh 'xita. và. dưới, : 
chế độ: áp, bức .triệt đề của, -Tần trong: thời: th, đồ thó bì 


không, dần. phải: nhấn ranh cũng tổ. sự Hú? học: ñÿ. là tmỘt: đặc: ~- 


tăng PP đón tiếp 'các Sứ "giả của Tâm _ —... vn vết 


Với" 'chinfŸ giiilt đồng hỏa Và: bị , -đân ñy, lE: tất : Tnhiên. en 


ân rất hiếm, Cũng: vị vê độ” BỀN "tnÃ "tac sẽ: hy 4 sau nàŸ Tây ; RÑ] Hàn 


các. học. tHuyết - nói chủng và' các “học - thuyết: "về. pháp: luật. đu 


nỏi riêng không sao nhy nở .đựơc.” Các. luật lệ: “thời 'ấy chắc: 


v, 


thời ấy lệ F .' Là ` in - Ảnh Ai CHẾ =- 


- 


& `. : 
É ¬- ` '. ' : 
Ứz + sỉ ,Š . vế ... .. 1 Hy. 


Ta chỉ cần- "hiết ¡ thến một: 'điều 1 qua 900, năủ!, ở ở Trung” 


Hoa sau nhà Đông-Hán. là một thời kỳ phân-frauh. chính- 
quyền: Tam-Quốc (222-265) và Nam-Bắc-Triều (420-442): Sau 


đó, nhà Tùy. (689- 617) đã, thay nhau làm vua: Nhà Tùy. và nhà”. 


Bường đền- Có sOẠI ra những ° “bộ luật riêng biệt, 'TRiếng luật 
nhà Đường cỏ ảnh hưởng. rất lớn - không những :ở h ở:Trung Họa 


"trà cả ;Ở, Việt, Nam. nữa,, “Ảnh, hưởng ' 'ấy khả tö: rắt, đối - với, ' 
bộ luật nhà Lệ,, 'ntrng chắc chắn là: luật nhà Đường. -cũng --` 
đã được áp dụng ở nước ta.ngay từ: đầu thế kỷ: thử 7: đồng” .- 
thời: với: Trung-Họa, vì đó: chỉ là hậu: nn tất nhiên của chính h< 


* M 
sách đồng: hỏa !-'. ? ¬.. ¬- h 
: Ù 


_ phấn là các luật “lệ của. ˆTrung-Hoa : nếu . không' phải - là. - bu 
chuyên” - đoán thà, khắc, và phản pháp ‹ quật của: TT R quan , lái; 


Và: -theo quan niệm. của Tầu, củc bộ hình Iuật trong: thời “.. 


kỳ nguyên thủy sở, đĩ được soạn: -ta ,trước,, ;hết '1ã, đề, .áp .dụng ' 
cho - các dân. tộc lân bang bị ch†nHệ :phục-- Dân ‹ộc. ta lẽ Ất: : 


nhiên cũng - khôu§-: đuệ: tránh. được Hhộng đệ LuẺ m 


vài 1 “ư 


Ni, tôm lại,: trong, thời kỳ Bắt - Thuộc; . CÖ; - thê nỗÏ) “rằng nan 


Ệ 
luật. Trung¬ -Hoa : đã) được áp. dụng Ở, “ViệtNÑm À¿. chắc chắn 


trong những luật, lệ của Tầu đã áp dựng tr 'êu lãnh thồ Việt:Nam. :. 


hai "bộ luật chính: bia là bà nhà Hân và luật nhà - ¿tới 2 _ 


* * ^** “— . s 
144 - l : . : 
= s + 
* + : 


* + ..ộ s . 
- ` +.® + 
- - «+ ¬ * . + W`a _. .. -đ^ = 


- - Hộ luật nhà Hãn, do Tiêu Hà soạn dười đời Hảo Gao-Vồ, 
. ngày nay không cồn. _a 
——ñ. Bộ luật nhà Hắn. ì . 
“Độ Tnật này đã được nhà Tây Hân cấp dụng lại nước tụ 
sau khi đã sập nhập nước Nam Việt vÀ đất nần lắc Thuộc 
-Iên địa phận Âu lạc cũ, nghĩa là từ nău— {l4 củo đếu củộc 
- khởi nghĩa củá Hai Bà Trưng (40) 


.; — L đŸnhiên; sau khỉ Mã -Viện đã, chiến thắng hai bà Trưng, 
"bệ luật nià Hàn lại được đem ra áp dụng trên đất nước la 
. cho đến khi nhà Háu bị mất ngôi 'bảu. 
+ “. Ghủng ta đã phân tíct bậc nót đại cương cửa bộ luật nhào 
- Hàn, nên ở đây, -chỉ cần bàu đến bộ luật nhà Đường hay hộ 
'- Đường luật sở nghị. . l `... 
>> B-B@ luật -nhš-Đường£— ——T~~~~-~~———— —— 
' Về. cáo đổi Ngụy, Tấn, Tống, Tề, [ương (220-550) hiện 
'nay tài liệu Lhiều thốủ, nên không rõ nội đúng luật pháp các 
đời ấy. Đến đời Tùy (385) có một bộ luật mời do To-Uy C Rä 2 
,80ạn ra. 


..= ! 
- Bộ luật này được sửa lại và chủ thích đdưởi đời Đường + 
Gao-Tô cho bớt ngiêm khắc thành bộ lường TLuật Sứ Ngâ£ (1) 
nhờ ở cong của các luật gia Phòng-huyều-Linh (2 và Trường: 
Tên-Vô-Ky t3). - 

..  ' Đây là bộ luật quan trọng nhất trong PPliãp-chế-sử của „ 
Trung-Hoa và cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với Luật Việf-...- 
Nam; từ đời nhà Lý đến nhà I2ê (Sau này ta sẽ có dịp so sánh" 
cách bổ. cục của Luật Hồng-Đức (145-) và của [Luật nhà Đường). 

Đường-tuật sở-nghị gồm: 12 thiên, cộng tất cả là ñ00 điều: - 
1_— Danhilệ #ø“ #j ˆ; Điều luật định nghĩa tông quát 
_ 9 ÄWệ-cấm (` 3© —: Linh nhà vua và các điều cấm ky 
Mứ 3— Chức-chế ïíR®- 3] — : Quan chức 


@) # Œ mg d6 @ ÿ + Mu @ k 3 5 &. 


` 145 


„... 


4_. Hộ-Hôn .# 4£ 
5.. Khái-khố ‡# # 
6~ Thiện-hưng ‡J ## ; 


: Kiểm tra đân số —. - Hôn nhân, ` 
: CÔng khố : _ ".. k 
'Cbuồng voi, chuồng ngựa, của 


¿ nhà 'vua — Quân, đội . 
7—:Tặc-dạo # #.  -z Trộm, cướp . ty hy Ty TÔ 
. 8— Đấu-Lụng §† + : Đánh nháu , : HN, F sv 
',9_ Trảcnguy # # - : Gian-dối - ` kêu lân: " 
10— Tạp:luận ‡ f#?? : Luật: linh tính tàng Ty 3 
-11— Bộ-vong + lñ : BẤI các. tù.trốn. NG 
13 Đoản-ngục #ƒ #8 : Tạm. gïam ' VN 
Khi nghiền cứu về hình luật và các định chế phần tỷ liên 
hệ đến.gia đình, ta sẽ có nhiều dịp.-so sánh nền pháp luật nhà, 
Lê với Bộ luật nhà Đường, đè chứng minh sự Sai hy ao sec kỷ, _". 
của biện pháp triều su : - SP ca 
X ` ¬ 5 sự'Ê ‹ sàn : 
ˆ _ KẪn 
: Ũ ¡ R, ` 
` hc N ụ 
th : ..a nệm hải 
1. , . 1 : s b «` nh 
Vì sẽ 
: _. " ` sc .. 
để AAS.. ¬ tin 
` | ti 
+ ' F TẾ "h $ 
146 +" 


t- 


' 


=- CHƯƠNG :THỬ' BÀ 


NỀN CỔ PHÁP TRONG THỜI KỲ ĐỘC LẬP 


"`... 'ˆ (939-1884) 


Thời kỳ độc lập bắt, đầu với nhà Ngô giữ. ngôi bảu dược 
năm năn.(039-944). l : 
_ Nối theo nhà. Ñgoô, nhà Đinh, và nhà Tiền-Lê làm vua. 
mỗi nltà được một,hai chục nắm (Đỉnh 986-980 : 12 năm; Tiền 
Lê 981-1009 : 19 nắm). 


* 
. 


Song, troig khoảng vài chục năm cầm chính quyền, phần 


"côn phải lo đối phó với những phản ứng, quân ' sự, về phia 
+' Trung-Hoa, §hần. cần phải chăm chú vàošviệc. dẹp các giặc cướp? 
"+ trong nội bộ, cho nên về phường điện pháp luật—các~-nhà- ]gô;- - - - - 

- Đỉnh, 'Tiều-Lê cũng chữả thực hiện được sự cải cách gì quan 


trọng, vẻ 


-'frong lhời ấy, việc binh đã chiếm hết cácnỗi ưu từ của 
nhà cầm quyền ; ÿÌ vậy, việc san định luật phấp chưa được 
đề cập một cách chu đáo, ~ 


_ “Trong sử có chép, hình luật nhà Đính rất nghiêm khắc: 
BÌnh-Tiến- Hoàng phải đùng oai đề trừng Urị cúc bọn gian ác 


..jïhư đặt vạc dầu ở trước điện, nuôi bồ báo ở trong vườn để 
- bắt các người phạm Lội bổ vào vạc dầu bay cho hồ ăn tHủt, 
.-hoặc đóng vào cũi ngâm dưới nước. Song đấy chẳng qua lA 
' những thủ đoạn nhất thời của một nhà độc tải vừa đẹp xong 


nội loạn, bình được 12 sử quân, thu cả giang san làm một miấi, 


. mưốn củng cố uy quyền và địa vị bằng một bàn tay sắt nên dữ 


không từ nau trước những biện pháp ấy đề rnau đạtđược kết 
qua; Tịnh trạng ấy, sau thời loạn nào cũng thường thấy, la 


-_ không thề coi những cách xử đoán vội vàng và không khỏi bạo 


ngược ấy hhư một nều luật pháp gố hệ thống của nước ta. 
Ngoài những sự gia oình khủng khiếp này, ciắc luật pháp của 
nhà Đường còn tạm thời ấp dụng tại Việt-Nam. Cũng vì vậy, 
` : Xa: Tái 


"` 14? 


F 4 


trong sử không ché) tời' sự ban hành. một luật lệ. mới nào»: ˆ- 


dưởi các triều ấy, : . 
Tù đời Lý-trổ 'đi, cơ sở chính trị dã vững vàng ; hơn nữa. 


nhà Lý, nhà Ttần, nhà Lê, nhà Nguyễn nối tiếp nhau làm vua. ˆ 
nắm quyền bính trong wmnột thời gian -khá lâu, chó: nên nền ` ` 
pháp luật cũng được hoàn bị hơn, + ¿ vội 


. VÌ vậy, chủng ta sẽ lần lượt 'bàn lới các tiền nháy | luật đười: 
cáo triều: ấy trong bốn. Hết : . 


.. ~.. 


Phảp-Tuạt triều lý, -  - mô . Xa 4 
Pháp-Inái triều Trần, § ro iẾ A..... 
Pháp- -luật lriều Lá, ` _ #“.. 
PROP CHIM triều Nguyyễm, ¬ bi TY ha 

PHÂN CHƯƠNG P TRI NHẤT... -''`., 
3 .. TP % * A02) 


PHÁP-LUẬT TRIỀU-LÝ (1010-1995) (1). | 


- Cách đây 10 thế kỷ, nước ta dưới đời nhà Lý, về phương 
điện chính-trị, đã giữ vững nền độc lập. Bắc chống Tống, Naim 


ví ĐẾ c^ 


xã 
I 
r 


bình Ghiêm, nhá tan riần ngoại xâm de dọa bỏ?cöi, Trong thời, .- 


gían làm' vưa hơn 200 riăm (1010-1225),' ngoài những 'chiến công. 
rực rỡ ấy, nhà Lý“đñ hoàn toản tô chức lại nội bộ. Không côn: 
là một chính phủ võ biền đóng tại nơi địa thÉ hiểm hóc, cuối, 


nủi đầu ngân, đề còn. lo tự vệ, nhà J,ý đã thiên đô từ Hoa- Lin ` : 
ra: Thăng- -Long và, thiết lập SUENE Đinh KẺ (riều HẾN mông 


chế luật pháp... : l 
tTuy nhiên, nếu về phương điện 'cổng Bếp vấn đề nghiên : 
cửu nền cai trị nội bộ ngày nay tương đổi dễ dàng Mã còn nhiều 
tài liệu, trải lại, sự nghiên cứu Về: nền tư-pHập, củn triều Lý-: 
gặp nhiều nỗi khó khăn đặc biệt. "Theo sử. vua J- Thái-Ÿ ông, 
năm 1012 (Minh-Đạo ngủyên- PP SêN có ban bổ mội. bộ, Hình- Thư. 
(1} Phỏ-Thông số 3 và 28: "Một gương tỉnh thần, tự, ,chữ: Nền 
EDXP. tuật triền Lỷ của Vũ-vãn-Mẫu, Ma 


s ` k ' 
148... : 


+ 


L 


ˆ 


5u 


.Song tốn tay; sáo Ì ấy ngẫy nay không cõn bữa, Theo 6ố: 
-_ Ljch-friều Hiếu-Chương loqi-ehi của Phan- Huy-Chủ (Văn-tch>, 
ˆ chÍÿ,, thÏ trong thời kỳ. nhà Minh đô hộ nước ta vào đầu thế kỷ. 


' thứ L6 (1407-1427), họ đã dã-tâm tịch-thú. các sách vở của ta 


đem về T0n-lãng, tñi@ec-dicii lầïủ tiU-110ï0 nề! văn-1Ớit cỗ- EƯ tuyển 


- củi dân -Việt và do đó mưu giữ vững nền thống trị của họ bằng 


- bại lợi: 'khi nguy hiềm: chínH sách ngụ-đân và đồng-hóa. 


Trống củc số sách vở bị f,eh thu như vậy, có quyền Hình 
"thư nói trên, như vậy ta đã mất một lài liệu qui báu nhất đề 
nghiên-cửu rành-rọt về tên pháp luật Trieu-I.ý.' 


- Tuy quyền Hình-thư của Lý-Thái-Tông ngày nay đÑ .thất 
“lạc, sóng không phải là mất hết hy vọng nghiêu cứu luật pháp 
triều Lý. Ta có thể cắn cứ vào các điều ghi chép lrong sử và ( 
—-fang_các sách khác, để có một ý niệm tô; tông quảt nhưng cũng - 
-không đến nỗi sơ lược yề thời đại ấy. 


“Một phần lớn,' chủng tôi đã cắn-cũ ở bộ Lịch-Trìiều IHiến- 
.Chương loại-chí (quyền thứ 33) của Phan-Huy-CGhú. Ngoài ra, 
: chẳng tôi đã đối chiếu sách ấy với các điều ghi chép trong náo 
bộ sử của ta như Khâm-Định ViệL-Sử Thông-Giám Cương-Àuc, 
'Đaại- Việt Sử-Ký ýà Đại-Việt Sử Kỷ "oàn-thưr do Lê-văn-Hưu soạn 
dườởi đời Trần, nghĩa là không cách đời Lỷ quả ba thế ký, và 
sau lại được Ñgô-s1-Liên dưới đời Lê hiệu bồ, Gần đây, có sách 
Lý- Thường-Iiệt của ông Hoàng-Xuân-Hãn cng giúp ích cho 
nhiều cbi tiết liên quan đếu các hoạt động của đân tộc tả về 
thời Lỷ; nhất là về phương. diện tôn giáo. Nhờ các tài liệu vụn 
VặL tần mắc trong sử cũ, ngày may ta cũng có thê cỏ một quan 
niệm tông hợp về cái tính thầu đặc sắc của luật pháp: ]riền-LÝ, 
phản 'ehiếu .rõ rệt cải cá tính độc-lập_ truyền thống của dân lộc 
Việt-Nam,` Hơn nữa, những tải liệu ấy còn chứng mình rằng 
trên lập trường thực tế, đân ta tuy bị vùi lấp trong chính 


.Sảoh ngứ dân non 1,000 năm, song chỉ cần một thời gian độc 
:lấp không đầy một thế kỷ cũng tiến đến một trình độ phấp lý 
' rÃi khả quan.,NÑhư vậy, lịch sử dä chứng !ö là đân tộc Việt- 


NÑảm có đủ những khả năng tiến triển về phương diện tỉnh 
thần không thua kém đân tộc não trên thể giới, 


119 


TIỂI THỬ NHẤT... . .. '.:j 


TƯ. 


Tính- thần Lo 00g của Pháp: luật Triều Lý | ¬- 


- Nền pháp, luật Triều Lý không. phải chỉ gồm”. vốn; vợ: „ 
bộ: Hình thơ cửa Luý-Tháj-Tôn. Các; triều vua Sa, ›eẴnh có lan 


1u. 
tk 1 


AI 


hành một số điều luật hiện.còn ghi. chép trong: sử. 'Một, đổi :- 
kùi phững luật này được phân tích khá rành mạch. và ;8iúP, ca 


nhiều cho sự nghiên cứu. ma ni 


Ngoài ra, luật pháp - triều Dÿ cũng không ` thể nảo: không. 


chịu ảnh-hưởng!oủa luật Tâu và. nhất. là bộ luật nhà Đường. - 


Đến : "Triều 'Lý, ảnh: hưởng của bạ, luật nảy vẫu tôn, Chủng' K. 
cở đầu liên là đến 500-nằni sau;, ảnh hưởng ấy cũng vẫn _* . 
phai lạt : một" phần lớn của. bộ: Quốc - triều Hinh- luật gủa' 
nhà “Lê soạn ra về cuối thế kỷ lhể 15 vẫn:bòn pliẩn chiếu một ý - 


phần nào các điều khoản của Luật nhà Đường. - 
Song ngày, [rong cáo “điều khoản luật phắp triều tỷ được 


phi lại trong sử ta cũng nhận thấy ảnh hưởng này. Trong, luật: 


nhà Lý, chép rằng các ki h giả cả hay:trẻ còn. niên. tHiếu 


phạm tội thì được xử nhẹ. Trường hợp giảm khinh này vốn -_ 
' mượn trong luật nhà Đường, Các bộ luật Hồng-Đức. và Gia- cố 


Long sau.hày bũng quy định tương tự như vậy: (Xem Gồ- luật . 


Việt Nam ,Thôhg. khảo Quyền hai. Phần : Hình › lột, chượng. 
Phân loại .các phạm nhân). - „ai , 


Một chứng cớ thừ hai la. theỏ,sử, bộ luật 'iriều Lý. rất Sóc 


khoan 'hồng và cho phạm nhân được chuộc tội bằng tiền, trừ 
khi phậm vào tội thập ác. Đây cũng là một điều khoản: mượn 


ở luật nhà Đường (quyền 1 1.điều.14). Điều đáng nhớ; à- 'điều x 
khoản Về. lội thập: Ác này, các bộ luật sư và Ho‡ng Việt 3 


luật Jệ sau nãŸ cũng vẫn DMU Ô 9 VAO, tác chc 


%9 * 


' Tội' thập ác gồm :cÁo ` trường hợp : sâu trong tắt nh, ' 


Đường (1) : : cà ... 


(1) Đối với luật nhà Lê và nhà: NH trong sự định nghĩa về. .- 


các tội thậ ập ác chỉ thay đồi một vài chỉ Liết nhỏ nhặt không đẳng kẽ, 


Ís 


I— Mưu phẩn : lật đồ nền cai trị của vua, 

2— Mưu đại nghịch ; phá đền đài, lăng tâm nhà vua. 
3__ Mưu bạn : phục vụ niước địch. 

Á4Á— Âu- nghịch : mưu giết hay đánh ông hà .. 
ð— Bất đạo ; vô cố giết ba người cùng HH. 


6— Đại bất kinh : lấy trộm các đồ tế trong lăng tầm, làm 


J 
giả, ấn vua. 


= 7— 'Bất hiếu : cáo giác hay chửi rửa òng bà, bố mẹ, hoặc 
òng bả, bố mẹ chồng, không phụng dưỡng bố mẹ, Lự ý bỏ nhà 
phân chia tài sản, cửới xin khi có tang cha mẹ, vui chơi (raug 
sức trong khi tang chế, được líin bố mẹ, ông bà chết không 
chịu tang:hoặc-phát tang giả dối. 


~ -#= Bất mực: mữu [ giết hay bán các thâu thiệc (chø đến - 
. ngũ đại), đánh hoặc cáo. „giác chồng, hảy các tồn thuộc (cho 
đếu tam đại). : 


' g— Bất nghĩa : (giết quan lại sở tại, hoặc thầy dày) : 
- không để tang chồng, ăn chơi và tải giá. 

10— Nội lơạn, tức là tội loạn luân (thông dâm với thân 
n với cáo thiếp của bố hay.của ông). 


Tột thập- Ác Ở Trung-Hoa mới đặt ra đười đời nhà Tề 
TH -ð02) và đến nhà- Tùy. thì được bồ cứu. Song phải đợi dếu 
- đời : nhà Đường, tội thập-áäc mời được quy định rổ ràng lần 
đầu tiên trong bộ luật hình. : 


Như vậy, đây là một củng cớ rõ rệt mỉnh xác rằng luật” 
triều Lý còn chịu ảnh hưởng của luật nhà Đường. 


Tuy nhiên, ta cần nhấn mạnh: rẵng ảnh hưởng của luật phả 
Đường đổi với luật pháp Triều Lý không có nghĩa là một sự 
- bắt chước triệt đề; như bộ? luật Gia-Long, đối với bộ luật nhà 

- Thanh. Một chứng cở cụ thê: bộ luật Đường, về hình thức 
"gồm "œ6 12 thiên ; trái lại, luật nhà Lý theo sách Đại-Việt thông- 
sử (Nghệ-văn-Chi) của Lê-quý-Đôn và sách Lịch-Triều Hiểu - 
Chương loại-chí thị chia làm 3 quyển, Lễ tự nhiên, sự dị biệt 


-~ 


151 


«- 


trong cách bố cục tất phải đi đôi với mỘt' sự "thay đôi: quan 
trọng về nội dung. Ta tiếc khồng thể biết rõ nội, dung chỉ tiết 


"ñ sad, Song, các tài liệu rất hiếm mà ngày nay ta còn tìm, „dược, 


cũng tỏ rõ rằng linh thiẩn đặc sắc của. nền pháp luật triều Lỷ 


đã phát huy mạnh mẽ, và biềù lộ mnột trạng Ìhái tân kỷ của nền .. 


độc làp.mới khôi" phục: được của "dân: Việt thời fẤy, 


Ở giữa một thời đại mà văn hóa 'ftang-Hok đang" hinh -° 


vượng đến cực độ, khiến các nước trong khắp cối: Viễn: Đông 


. GOI như một văn hỏa khuôn mẫu, mà nền pháp luật của triều, 


_Lý vẫn giữ được cá tỉnh riêng biệt đó, lhực là một sự kiện vinh 


_ dự biếm có cầu được. đề cao đề , rõ tinh thần tự chủ của - 


_ đân ta vẫn có-lừ ngắn xưa, +, 


Tỉnh thần đặc sắc ấy, ta, ta có thê tìm thấy t tr onế ‹ các $ pháp, 


luật triều l.ý về bai phương diện :'-: -' '... 


a) Pháp luật triều Lý: chịu ảnh: hưởng của đạo Phật. 


% 


Nam. 


Đoạn thứ nhất : Ảnh. Rưởng Đạo Phật : : 


ở Trung quốe„ như ta đã biết, về phương. điện "pháp luật 
cuộc tranh luậu' đã diễn ra rất sội nôi trên lập trưởng lý HE ÁU 


giữa hai phải nhân (rị và pháp trị chủ nghĩa: `. 


Quan niệp nhân trị "tin tưởng ở ở lòng thiện thiên: "nhiên 


của nhẳn Toại. Nhà cầm quyền chỉ tài bồi cải tính thiện ẩy, sẵn. 


sóc 'vấn đề Eu đưỡng nhân cách; mọi sự khó. khăn khác, trong 


xã hội sẽ tự tiêu tán. Trọng ở lễ khiến mội người-Lu nhàú, thieÐ: 
kịp dức độ của người quân tử, chính sách nhân trị sẽ èoi: luật _ 


pháp là, thừa. Từ chỗ tu thân đến cáoc-vấn độ -Lềtg]a,; trị. quốc; 


bình thiên Bạ, chỉ có một tiêu L Lầu và HH phương pháp 'dúy, 


nhất: dùng 1ễ: và Nhạc. 


r 
' 


Trải với quan niệm nhân trị, chính -sách pháp trị rất, bí. 


quan về Ề điểm tin tưởng ở bản tính Luàn thiện của nhân loại, 


k2 
_. 


152 


s * R ` ° . 
-“đ^é * " , s ".. sự l'n . VN 


b) Pháp Iuật triều có thích ứng với nhụ, cần xã. hội Lá. nh 


.) 


Bề giữ trật tự trong xọi tô chức xã hội cũng thúc huốc cầc xu 
hướng vị kỷ và hỗn độn của cá nhân nhà éầm quyền phải dùng 
đến pháp luật. Luât pháp cùng dãy đủ, càng nghiêu khắc và 
công minh, lòng người:càng. Sợ hãi và không dâm lâm điều cần 


rỡ. Hạnh phúé: của xã hội loài người không phải cán cứ ở Lễ 


mà căn cử Luật. ` 


Ở nước ta trong- hai quan niệm nhân trị và pháp trị, quan 
niệm nào đã lâm giường mối.cho luật pháp nhà Lý ? 

Phần đông các nhà khảo cứu, qmải phân tích - cuộc tranh 
luận gaÿ go và đầy hứng thủ giữa hai thuyết nhân trị và pháp 


' trị, đã quên rằng ngay tr đời Lý, cách đây trên dưới một nghìn 
- năm, nước ta 8 phát buy được một nền pháp luật có một tính 


thần tự chủ : không hẳn là nhân trị mà cũng không phải là 


"pháp trị lãật pháp triều bỷ -đã-chọn-được--một—~phươn g_pháp- 


' chiết trung nhờ ở ảnh hưởng của đạo Phật. 


I. Nguyên nhân phát triển đạo phật. 

Nhờ hai nguyên nhân, đạo Phật đặc biệt phát triển đirời 
triều Lý. : : 

a) Yếu lố thử nhấi là chữ: sách ngu dân của người Ta áp, ˆ 
dụng tạ‡ nước ta một cách triệt đề: trong mười thế kỷ đỏ bộ. Sự 
phát triển nlio học ở trên đất Việt Nam vào đời Trần; Lê san này 
là mộŸ sự kiện hoàn toán do ở ý chí dân lộc Việt :Ñam, khêng 
khải.là một kếi quả trực tiếp của nền Bắc thuộc. 


"Vì vậy, cho tới Triều Lý, Nho học còn ở vào thời "kỷ vất 


- phôi thai. Đến năm- 1075. năm Ât-Mão, dưới đời Lý-nban-Tòng 


mới.có:kỳ thì tam trường tưyền người văn học ra làm quan. 


Kỳ thi đầu, chọn được hơn mười dgười, thủ khoa là 


. Lê-yăn-Thịnh: 


Xem. như vậy, các quan niệm của,Nho giáo nh quan 
niệm nhân trị và pháp trị chưa thể có ảnh hưởng rõ rệt và 
mạnh. mẽ đổi với luật pháp Triều Lý được, 

b) Yếu lố thủ hat là sự phải triền đạo Phái tạL Việt-Nam dưới - 


thà 


v.v... c. . 


triều kủ, Đạo Phạt được truyền bá: 1a8fN nước In đã.từ lầu, có - 


lẽ trước cả Trung-Quốc, 


Sách Thiền-uyên tập- T TT viết đười đời Trần, đã, .- 
ghỉ chép mội: câu chuyện giữa Thái-hậu Lãnb-Nhàn tức Ÿ-LaN"" ¿ 
(tợ vua 'I2ýj-Thánh-Tông mẹ va, BA NR nh HỘI với mộ Vị SH, 


. 
Lên 


uyên- “bác là TIỀP Không, - 


_ 


Ngàt. rẩm tháng hai nănh “Hỏi pionŸ tứ nữn (1096). 


Thái- Hậu › đặt tiệc chay ở chùa. Rhai-Quốc, thết các tăng vả 


đàm [uận về đạo Phật với các vị sư già:học rộng., Về nguyên lý „ 


của đạo Phật, aư. TriRbhông trơng cuộc, đảm-luận. nây đã cho 


ta biết là sự truyền bá không phải do Càng cá 0 nông mà do Ẩn-Độ Xổ : 


trực tiếp truyền, bá sang ‹ xứ ta,.. 


Đề chủng mỉnh lời nổi trên, sư "Trị. Không đã viện lời. của 


pháp sư Đảm-Thiện., vua Tề-Cao-Đế - (479-483), vốn dĩ mộ --` 
đạo Phật đã chỏ xây “dựng chùa chiền khắp ttong nước Tề và -° 


1 g0 ÿ với sửr Đàm-Thiện muốn đern đạo Phật sang truyền, bá 


- Giao-Châu ; '€Äứ Giao-Châu tuy nội thuộc, nhưng chỉ là một ˆ 
xứ. giảng buộc. mà thôi. Vậy ta chọn các sư môn có đanh đức, 
sang đó đề giảng hóa; họa PhN dân chững sẽ được phếp Bộ- Đề : 


chăng ?». À: SN 


Nhân địp ấy, Pháp-sưử Đăm- Thiện đã ngỏ cho. vuả TẾ 
biết là Giao-Châu.đã được giáo hỏa từ lâu, trước cả vùng Sơn :. 
Đông (tức là nước Tề) nữa : «Giao-CGhâu vốn tiện đường thòng,. 


xởi Thiên-Trúc, cho nên khi đạo Phật chựa lới Giang-BĐông 


(Lức là nước Tề) thì ở Luy-Lâu, (kỉnh-dô Giao-CGhỉ ngảy nay s. 


thuộc địa phận làng Lũng-Khê, phủ "Thuận-Thành, Bắc-Ninh), 
đã có xây hơn 20 ngồi Chùa, chọn 50 vị tăng và tụng 1ð bộ 
kinh rồi: Vi đó mà người ta'nỏi rẵng Giao`Châu đã theo: đạo 
Phật trước Tề. Trong số các vị sư tới Giao-Châu hồi ấy cở Ma- 
La kê. vực, KHANH HÌUE; hội, Chỉz PS HN Luưu- Chí vài Mâu-Báoo, 


Theo sách ' «Phật- Giáo tại Việt-Ñam» của ông Trần- văn: 


Giáp. (Le Bouddhisuaec en` Annam), lời sư Đàm-Thiện hiện nay 


3 . ' 
19544 : pc. 


w 


`" 


P. 


không thấy ghì ở sách nảo. Tuy nhiền; những ở ví sư uỏi trên 


" "đều Jà các nhân. vật có thật ở trong sử,. (1) 


Mâu-Bác, nguyên người , Thương-NÑgô, sang Giao-Châu 


_n HH... ..Ắ to 18D. Thời H tổ by MT iếny ca? 1H10) '€;ian-~ * liân, l3ận 


ở với to nữa ấy, 57 Nhiếp co? qù 
Tầu có loạu, hên nhiều người cỏ:học đã tản ow.sang tìm an 
ninh. rong số các người tÌ:nạn; có Maâu-Bảe, trước theo học 
Đạo-giảo, nhưng vào: khoảng 194-195, nghĩa'là sau khi sang ta 
đỏ B,--§ năm, lại theo đạo Phật. Dỏ là chứng cớ, đạo Phật đã 
được 1rủyền bá sang Việt-Nam từ trưởẻ: : 


"¬ 


Trải lại, Ma-La kê-vực (tên phạn là Marhjivaka), Khang- 


ntng hội, Chỉ- -Gương „ lưu-chi' (tên.phạn là: Kátiruci) „dêu là 


—_- _— 


: người Ẩn- Độ hay Tày-Vực (xử Sogdiane) ở piiia bắc Ấn-Độ. 


Các vị sư này sau khi ở Giao:Châu it lâu có sang Trung-quốc 


t—— “TT 


„giảng đạo, vào khoảng ng cuối thế kỷ thứ bá. ——ˆ?"T—~—~~—~" 


..Chinh sư Đàm Thiện cũng là người Indo-Scpthe (Trung 
Hoa địch: là Nhục-Cbï) ở phía bắc Ấn-Độ. Sở đĩ am hiền tình 
hình Giao-Châu, chắc cũng vì đã lưu trú ít lâu ở bên In như 
các phấp su trên này. 

Xem như vậy, đã từ lâu đạo Phật.đã có những cội rỄ rẤt 
sâu xa tại Việt-Nam, và mỗi ngày một thêu bành trưởng. Trong 
khi chính sách ngu ' đản của: Tầu làm tê liệt các khả năng tinh 


-_ thần của đân Việt, riêng các nhà sư đã họp thành giai cấp trí 
ý thức ỗ ở trong nước, vì vậy qua các triều Đỉnh, Lê, Lÿ đã bao - 
' nhiêu'lần giữ một vaï trở quan trọng trong cắc cuộc giao thiệp 


VỚi SỬ Tầu. 


Dưới: triều Lý có thể nói là Phật- Giáo đã chiếm hẳu địa 
vị độc tôn trong xã hội Việt-Nam. Lý-Gông-Uầẫn dựng nên nghiệp 
nhà. Lý: :vốn là con để hoang, được một vị sư.nhận làm con 
"nuôi; tử lúc mới "ba tuổi, tại một ngỏi chùa ở Bắe-Ninh. Hơn 
nữa, sau này, trong buổi đầu triều Lý, mội vị sư |thác đã 


- có ảnh hưởng rất nhiều trong chỉnh'giới : đó là sư Vạn-Hạnh, 


(Q:Sách Le Bouddhisme enu Ánnam của ông Trần-vin-Giảp đã 


` được 'Puệ-Sỹ dịch ra Việt văn, nhan đề 1ä; Phật-Giáo Việt-Nam, Đại Học 


Vạn Hạnh ấn hàuh 1968. 


(55 


. không đầu thấy thở Không-Thánh» @). Aằ.... #8 - 


} 


k 


-CÁc sử đều chép truyện Sư Vạn-Hạnh đñ đoán được nghŸn câu 


sĩun, má sâu ln trên lá cây vông”, gảo; bảo trước sự sụp đồ của ˆˆ 


nhà 'Tiền-Úè và' thời vận sắp tới. của nhà Lý, Sứ Vạn-Hạnh đã... 
quyết đoán với Tự-Cảng-U ân là vận, trời đã dành' cho: :họ ` 


ngồi HN HỆNG: ‹ ph 


các đại thần, TM rất niệ đạo Phat và ä kính to Bi các Sứ tăng: 


¬—— 


sử chép rất kỹ-các công việc liên uan đền đạo Phật đã. được 


thực hiện dưởi các triềun-vua đời nhà Lý (1). Các đền chùa ,CÔ l 
"kinh mả hiệm tay còn .di' tích tại: Hà- Nôi; như chùa _Diễn Hữu; 


hay chùa, Aiô(+Cột (1049):(2). - c1 


Trạng nguyên Lê-Quảt; trọng bia chùa Thiên- Phúc -dựng. 


đời "Trần đã phải còng nhận : «Làng xóm nào cũng có chùa, nhà 


II, Ảnh hưởng đạo Phật đối với pháp luật. - 


Lễ tất nhiêh trong bầu không. khí thấm nhiễm sắt :4:q tướnh 
lj. từ bí của Phát-Giáo như Dậu, nền dày” luật ir ..~. $ao không: 


chịu ảnh hưởng ấu ? - ( 


Sách Lịch-triều Hiến-Chương của L Phan-Huy-Chú đã HhÉP 


rõ trong: quyền đ3, nguyên nhân thúc. ,dục: vua Trý:Thái-Tông 
ban hành quyền Hinh thư năm 1042. Trước các cuộc cải cách 
quan trọng ở. trong nước, các việc án tăng gấp bội, vÌ vậy các 
(quan giữ việc sử kiện, áp dụng luật một cácH` quả nghiềm. thiều 
khi đã trở nên bất công và hà khắc. Tình trạng ấy đã khiến 


vua Lý-Thái-Tông phải động lòng trắc Ân và ra lệnh chơ viên 
RUN DHU, san. định luật hình. đón, thật lệ hiện Bãnh được xất = 


_ (1) Trong sách Lý-Thường-Riệt, trang d28:430 của ông -Hoàng Xuân. 


Hãn có kê' các công Việc này thành một 'bản. rất tưởng. dân, = đời bực, 


sˆ 


Thäi-Tö đến Lý-Huệ-Tông (1010-1225). - -”... ` Ề Ty 


'@®) Ngoi äi BẠy: nhiều riền cũng được xây dựng dưởi triền: -ý ñ nh naÿ 


vẫn cỏn đi Lích ở .ngoài Bắc : Đền.Trän-Vũ tha gọi là đền qưản Thánh, 


(1100) đền Hài Bà (1160)... "- 
(3) Hoàng- Xuân-Hãn : Lý Thường Kiệt trang 402. : 


156 


lải và chọn lọc, xếp thành loại và biển soạn thành một bộ luật 
: đề tiện việc tra cứu...). F " ý : 

« .“ Lý-Thái-Tông vốn là một vị vưa chịứ ảnh hưởng sâu xa 
của.đạo Phật nên rất sẵu lòng Lừ tâm. Ngay đối vời các kẻ dịch 
như đối với giặc Niing-Irl-Cao. sau khi y bị bắt, vua cũng dã 

: iö độ lượng khoan bồng không bắt tội chết. 


-Tấm lòng tử bi ấy, ta đã.thấy bộc lô rö rệt trong lịnh vna 
truyền san định bộ Hình-thư..Lễ tất nhiến các điều khoän trong 
luật Đường. nến có được dùng làm kiều Immẫu cho bộ Hình-thư 

_'Priều Lý, thì những hinh phạt ấy cũng được cải đồi rất nhiều ˆ 
Trên đây ta đã có dịp nhấn mạnh là theo sử, luật nhà Lý cho 
phạm nhân được chuột lội bằng tiền, trừ những tội thập âe. 
. x Tỉnh thần.từ bị ấy và ảnh hưởng đạo phật, ta cũng sẽ 
x".. .__„_nhận.thấy dưởi các triều vua khác, — 


——— — . 
"———— ~-— +y 
—~ — ¬ 


Mùa -đổng năm 1055, trời giá ¡ch Lý-Thành- Tông nói với 
các quan rằng: s?u ở trong cung kin; sưởi lò thau, khoác ảO 
lộng, mà` còn rét nh thế này. Tá ngÌữ đến tù nhân bị nhốt 
. trong ngục thất, chịu trói buộc khồ sở. mà chưa biết phải lrái 
_ raao, Ấu không nọ bụng, ảÖ không đũ che thân vì rét, trà bao 
`. người ohết không nơi nương tựa. Ta thật thấy làm t+bương#9: 
Hồi vua sai phát chắn -chiếu cho “fù; và cấp cho một ngày bai 
bữa tơmn (Ú). ng 
¬ "Lại trùa Bạ năm Chương-thánh Œia-IKhánh thứ ñö (1051. 
; VưA Lý-Thánh-Tông ngồi xử liện ở điện Thiên-khănh, cả Công 
- Chúa Động-Thiêu đứng bần bên cạnh. Vua chỉ Gông-Ghủa nói 
.vởi cÁo quan cöi việc kiện tụng. «Lông Ta yêu. đân như ruột 
“thịt, chẳng khác lòng ta thương cou đề. ŸI dân không tiểu luật 
' nên mắc, tội ta rất thương liại. Vậy: từ rày ` về sản, la miiốn 
"rằng -các tội dù nặng đù nhẹ cũng dược xử một c&ch khoan 
hồng». 
Gó lề vì chịa ảnh hưởng đạo Phật sâu xa như vậy, cho 
. : # 


-- 4 


- 


(1) Đại-việt sử-kỷ toàn thư.. 


157 


: * 
" s k . Ni 
_ 


%, 


nên đối với Vua Chàm là Chế-Gủ, sau khi thân chính bắt được,. ” 


viia Lý-Thành-Tông cũng tha cho tội chết, : : : 


Trên lập. trường pháp lỷ, các.việc vụn vặt này đã tỏ, cho 


-ta rũ vài điều đặc sắc rất quan 'hệ của luật pháp triều,. dể, d6, x 


_ ảnh hưởng. của” ,đạo Phật , BẦY: HỆN -' ,.... _NIỆP 


"a) Sự tôn Níu ong nhắn: gu uền. lộ 


_.-- 
† 


- Theo quan 2 'niệm 'cồ 'điển của:: ;ifvtng Non? án IN dung.) . 


_ niệm nhân -trị hay- quan, "niệm: pháp - krị, cá nhân: ` sống đrong;` 
lhuôn khô .ehể độ quân chủ chuyên ˆ 'chế và đưới quyền người”, 
gia trưởng, hoàu toàn lhông được pháp . luật, công. nhận một., 
quyền-nảo cả. Trái..lạt, lễ. cñug như :luật chồng chất lên vai họ,” 
không Hiết bao là nghĩa. vụ: trong: gia, đình, nghĩa vụ đối với: 
chồng, với cha ;:ngoài xã hội, nghĩa vi đối -với-thầy, với -vua.. 
Trong các mối tương quan cô điền của xã hội tuyệt nhiên không" 
bao giờ người ta nghĩ đến :vấn đề nhân: ›quyền; đến những tự; 


do cả nhẫn, mà mọi phần tử xã hội' đều phải được hưởng với: ki 


tr cách làm người, Quan niệm ấy đã đem lại bao nhiêu sự bất: 
cöng .hà. khắc không hề được ai đề ý lới, : 


Việc ,vưa L-Thánh- -Tông: xét thấy tới. cảnh ,khồ cà, th, 


nhân đang bị gỉain cầm lthỗ gực trong khi tội vạ chưa xói rõ, và ` 


truyền đối đãi với họ tử tế,: -quả thật là bước đầu tiên công. 
nhận nhân quyền trong lịch sử nưởo nhà. Đó là một đặo sắP - 
rất vinh dự _cho:luật` pháp triều Lỷ. 'Do, .ở ảnh hưởng đạo PhẬt,, 
phươhg pháp. đấy vượt lthỏi n hững. quan: niệm thông" thường. quá „› 
khắc nghiệt của cắc nhà làm IuậE Trung*Hoa.. em số sánh: 
những: ý tưởng cao thượng đượm” rong nền luật pháp ấy với; ' 
phioag nguyên tắc của bản Tuyến-ngôn: nhâd-quyền quốc tế đó? 
Liên-Hiệp- -Quốc công bố ngÄY, 10 thẳng 12 năm 1948, điều: thứ", 
„11, 'khoảng thứ nhất, về quyền, của bị cảo, ta sẽ rỡ Lử,Í .000) ăn: 


trước, luật pháp của ta đã BI tới NT) -trinh độ vinh: tang, : 


+” Th 


về vấn đề hày.. Ỷ 


(Theo điều 11, khoản thứ + nhấi, trồng bản Tuyên hyền' chu ˆ 


quyền : quốc tế, ephảm ai bị cáo về một tội phạm gì đềuđược. 


phỏng ơi ph là vô tội, _" đến: khi tội trạng Ấy được: chứng, : JG: 


.‡, 


+ 
.* ` 
b ` `. , 


158 ˆ~ VỘ 


`. - 


! , 


. 
„1 K" 
¡HP 


h AT 
-:mỉnh rõ rệt trong một vụ xử công khai có đủ bế Ì đâm bảo 
` ¿cho bị cáo về quyền bào chữa (1), 
Sự sơ sảnh này sẽ đưa ta đến chỗ kết luận rằng quan 
niệm cũ cũa luật pháp Việt-Ñam không phải nhất thiết thoát 
thai ở quan niệm nhân trị huy, pháp trị của Trung-Hoa. Nó có „. 
: s'tỉnh lhần riêng ĐHiệt vã ngay tróng thời kỳ phổi thai, ta đã nhậu -, 


ì 


_. xét, thấy một sự tôn trọng nhấn quyền mà tả mời thấy phát huy -ˆ 


- trong, một vài nước Âu AIỹ. vào :cuối. thế kỷ thử 18, và mãi đến 
: giữa thế kỷ,20 này, Tö-chức ÌLiên-Hiệp-Quốc mởi công nhận. 
.“... b) Ấp dụng -chính sách cẳi quả đối uới tội nhắn, 
- Chính sách nhâu trị trọng lễ không dùng lủnh, đứng về 
[phương diện lý thuyết thuần túy, có một tính cách rất cao siêu. 
Song có lẽ vị mục địch quá siêu việt nên khó lòng thực hiệu 
được hoàn toàn trọng xã hội loài người. 


"Trong chính sácñ "pháp ứí; trái lại dưới: đôi _mắt- yếm- - 
.." thế của - phá pháp g4, loài người đối với nhau như bầy thú đữ, 
phải cẩn có những hình pháp nghiêm ngặt mới giữ được trật lự - 
. cùng thuần phong mỹ, tục trong xã hội. lJo quan niệm ấy; 
không những luật phải đự trù những trừng phạt rất nặng, mà 
_ hơn nữa trong việc xét xử các phạm nhân, không thể có su 
- nhân nhượng, khoan hồng. _ ï " T 
_— Luật Triều Lụ đã không theo đuôi hẳn mút phương pháp nào 
.'tên nàp..Chỉ: thị của vua Lý-Thánh-Tông' về việc xử các Lội : 


',nHân một các khoan hồng. thông kê tội nặng nhẹ, là một hìnlị : 
` "ảnh diời lạ của một chỉnh sách về hình sự (pợlitique ciiminelle) 
-, chứa hề thấy áp dụng ở Irung-Hoa: cbíinli sách cải quá tội nhân, 
Chính.sách này tiÏ mời phát triển :ở Âu-Mỹ vào, thời đại cận 
kim. Theo chính sách ấy, các phạm nhân được coi như nạn 
nhân của xã hội. Đổi vời họ, không ñên dùng những bìnÈ phạt : 
¡.-quả nghiêrà khắe dường phứử- muốn loại họ ra khỏi xã hội ; đó - 
sữ vn (1) 'foute Personne accuseé d*un aete délietueux esÍ pvÉsumée lonG- - 

© GeHtẻ ]MSQú“a cø que §â culpabilité aiL élẻ [ẻzalement etablie au cours 

đ'un.prơcès publie où (ouLes les garanHcs péccssaires xä Sa dểÏeirse lui 

auropnt été aSSurées, ' 


H 
` 


là một sự bất công. Trái lại, cần. phải xử xét. hợ như đổi. với .; : lộ 
mỘt người có linh š ; cảc,sự trừng phạt phải được;cân nhắo Vũ 35 * và 
ấn định một cách hợp lý và nhân đạd -đề đối với họ sể ,iên ` 
thành một phương thuổc tịnh thần,- đem lải cho, họ. lòng "hãi cải, 1. 
Sự khoan:dung mà :ti đã thấy Ở vua [ÿ-Thántt- Lòng, chỉ. là. ¿ 
phẩn-ảnh cũm lòng. Lừ¬bi ` "gà sảh: hối' được đề d0” đrong, đạp - nhà Hà 
Phật. Sự khoan?dung ấy phảt?sijli›Fa một cưộe ?eái tồ, dung 2 "~-: 
trọng 'trong. chính sách: về ,hìnH2sự 1nà 1Ì người đề ý: stới2ÑếN T:ểi +.. 
Ihéo được. tồ ` cHứe “sự cải tô trâf' nãỷ,cỏ, lẽ đã đưa nữởe. tá SH HẦU 
tới chỗ thực hiện' miột chinh sách về hình-sự có thê lãm: khuôn ¬ 
mẫu cho thế-giởi, Nhưng dầu! saoacñng là :một viñh dựit thứ, - cv 
hai cho Triều Lý;,đã ỷ- :thức đượn, một: - quan niệm. E2 LNNG: ¬. 
"trong hìnhluậtu:,.. . - .. . 
c) phái Nho. gia kHông hiều tinh; quất pháp- luật trời Lú Úc £ v, 
Lẽ.tự “hiên? tỉnh thần. đặc: thù của sự, .đäi-tð này, : „pPHÁU: , - 
Nho. gìn không saO. thấu hiểu được, `wI quả thiên, svề GÁc quan --'`„' 
niệm nhaân:trị, hoặế pháp-trị.. Bởi lễ. E,đó, trọng sử, cũ, juật: pháp ¡: ' ¬- 
Triều LÚ thường? bị phát” Nhệ gia chỉ trích ,nhự: tiệt “kiRh-lua| TU li 
nhu nhược ` ủy¬m‡.. : ki j 4 
- Về những 'xét đoán RẦĐ, lời "Mit: bình: của" Ngô Thì. SẼ, - .ở 
trong quyền Baại- -Việt Sử-Ký đã là :một. chứng cớ hùng biện về " í 
thái độ cö:chfp “cửa phải jNho-gia, chỉ cần đơn-cử. thí- đụ SaU'. — 
_ceñhg rõ. Năm Thiên-phù _ duệ-vũ thứ ö- (1125) mỘt'. đạo luật .. v2 
được bạn -hành bắt phạt những kể, đã, đánh chất người phải: 
tộï- đồ làm khao- -giáp, 100 trượng, và: khắc, vào mặt 00: chữ. („ LuP 


. 


(1) Đại-Việt sử-Iý toän-thư H 194a- = Đại; -Việt :Sử-Kỹ - II 305 độ 
Đại Việt Sử Ký toàn thư của Ngô- Sĩ.[iên' được khá ắc in lải ở" “Hà- Nội?” 
. năm 1800 (Nguyễn Quang 'Toän, ảnh Thực thứ 8) quối (tời “Tàảy Sơn, do. 
sử quản vâng. mệhh Vua biên định. Nội' du ng cũng giống: nhữr c. Những, nh Nua 2 
` có thêm.lởi- chủ cùng lời bàn của Ngõ tú vì và Nguyễn Nghiễm; Thân 3, k SN 
l phụ của Nguyễn Du. : _.ủ “_.. 
- Ngữ thì ST (1726-1780). hiệu Ngọ- Phóng. naivii đướền xã ,TÀ. “Phan: 4 Độ 
Oai: (huyện “Tbanh Oai, Hà đông), đậu. tiến, SĨ năm 4l tuổi. tài dường: l 
phụ tiời Lê Hiền Tông, là một vấn gia 'nỗi tiếng đương, lồi... ... vị 
Nguyễn Nghiễm (1708-1775),' hiệu Nghị- Hiện, nguyên quản R. TIỀN: si Ẻ 
Điền (huyện Nghỉ-Xuân, A-Tĩnl) đậu- Hến sĩ năm 2† tuổi dưới. đời Lâ-p. 
thuận-Tông (39, sau đánh giặc có công được phong Xuân Quân, Công, 
Thân sinh của Nguyễu Du, tác giả truyện kiều. : ÿ. Tu 


160 ` _ = _ ' ` ¬ -- 


. 4 - ¬ “sử ¬... - s. vn . 


"¬ Nhân đạo luật nây, Mgô-Thi-Sĩ đã phê-bình như sau : qBDất ° 
- kể giết người chịu tội kử, đó là luật cũ, cở sao ehÏ phạt những - 
kê đánh chết người một bình-phạt nhẹ: như - tội đồ và tội- - 


.trượng ? Nhân đấy những kẻ cànrỡ có thể tự-y phóng-tâm 
trả cáo mối tr-thù, không cói trạng nhân mạng ` nữa, Các kẻ 
tiên-nhân, rất đễ không tôn-trọng luật pháp, mà người quản 
tử hiền làúh thì phẩi chịt các sự bất công của chúng. Đó là 
một điều lầm rất.lớn trong sử 'quy-định luât-phả? » (1). Đề kết- 
luận, nhà sử-học dạnh tiếng,họ Ngô đã tiếc rằng các nhà hữu 
- trách triều Lý, trong khi cai trị dân, đã không nöÍ theo lời của 
- Tử-Kiều, Thôi-Thực. . 


' Tử.Eiều, biệt-hiệu là Tủ-Sản hay Tủ-Mỹ là một luậL gia 

danh tiếng tại nước Trịnh vào thế kỷ thứ sảu trước Thiên-Ghủa: 
_-__-_-__giáng-sinh (581-522) và cũng là một đại-biêu lỗi-lạc của phái 
pháp. giả:- Sinh; thời giữ chức 'Tễ-Tướng ở hước Trịnh. Tử-Sin: 

đã đúc,vạt,đồng khắc rõ các bình phạt cho dân gian biết nh 

một bộ luật hình đầy đủ, Gbinli sách thị uy ấy có thề tóiu tắt 

tróng lời sau đây cửa Tử-Sản : «Thấy lửa chảy dâu sợ hãi 

đứng nhìn cho nên Ít người chết vì.lửa ; trải lại, nước dịu mắt 

nêu khiếu đânkhỈnh-tbị, chơi đùa, vì vậy nbiều người chết 

vì nước. Trong việc cai trị cũng vậy, khó mà - sai trị bằng sự 


+ 


hiền LÌU l ï# 


-Ý-kiến ấy cũng là ý kiến Thôi-Thực viết trong sách Chính 

: luận :cĐổi với những người kbộng có tư cách siêu việt, nếm 

+a nghiêm khắc, họ sẽ phải ở theo đạo, nếu tả khoan dung họ 
8ể làm: löạth, “ : 


NI Những lý trrởhg : cổ chấp của phái Nho-gia, không vượt 
khỏi giới 'hạn-cỗ điển của hai quan piệm nhân-trị và pháp-trị 
càng làm -tôn vã đặc sắc của tính thần luật pháp. triều l.ý. 


- -Song:luật pháp Ấy-còu có một.phương điện tân kỷ khác : 
tính cách thực tế và thích ứng với nhu cầu xã hội: đương thời, 


() Đại Việt Sử Ký II 30b, 


h 


~— =——=~y 


\ 
* 


Đoạn thứ hai : Nền Luật- pháp triều: Lý thích-ằng với nhự-* ˆ.' ä# 
_P NHH ‹ „#' ,cầU, xã-hội đựơng-thời `... _ ng” gIẦN 
cà CÀ s) 3 Me... .ẽ.... kẻ bể Hổ . ấu _- 
: Ngày hay,.sạu khi lâm quên 'với!" các quan Hiệhi về: QÁBS bề 
_ pháp của,Tây phượng, tạ COI sự thiếo ứng với nhụ cầu của xã'Ho | ĐT " 
là một tính.cách tất nhiên của luật pháp: I.uật là m;`nếu ›không #5: ' 
phẩi' là tất cả crặ qui tñc được các:ˆnhà “hữu trách đt Ni" dẫn: - . 
. chỉ phổi mọi mối liên quan giữa cáo "phần ử xã" 'hội:3Š†héöi: ƒ hà? 
định nghĩa ấy, luật lề tự. nhiên phải?cắn đứ.Vào  -thực lệ YvÁo Hs, 
những giây liên lạc hiện có giữa các' cá nhấn, luật” phâi:;theo TING 
sát các tình trạng kính tế xã hội và tôn giáo' đề biến. “chuyền ”. -` - 


cùng một nhịp với trào lưu tiến triền của xã hội. 


- 
+ 


_ '§ong, nếu ngược giòng thời 'gian, - ta trở về: với ',cÁc ` 
luật cũ của Trung-Hoa và gần đây với: bộ Hoàng-Việt quật, liệt. tt ` 
tức luật Gia-Long: của ta, ta sẽ rõ nhà làm Tuật' ngày: trưởc cớtt ng 
một quan niệm-khác hẳn. Vốn sẵn có tỉnh thần bão',thủy?nhÀ :z n ÉP" 
ˆ làm luật. bao giờ cũng còi sác' bộ luật cồ nhừ những dônglrình 
bất hủ, những khuôn mẫu bẩt:d? bất địch, ŸI vậy bộ lưật nHà ` 
Đườug(Đường luật sở nghị), tuy. được thảo ra .tử năm 653, - 
song qua bao nhiêu thể kỷ, vẫn : được “đằng 'làm: khuôn * vàng: .“': - 
thước ngọcÿcho các bộ luậU Trung-Hoa về sau,và cũng ÿì vậy”. 2), 
trong bộ luật của Tàu hay bộ luật ŒiatLong, người-ta đã quên?: ”. 
tay chép lại nhiều điều luật eñMuy không còn giá trị. thực l6: .””. v. 
hiện lại. ˆ ˆ vn = `... ứy xa. w & KÁU 

Trái lại, luật pháp triều Lý, theo các tài liệu: hiện. naý£5 
còn lim thấy, chứng mỉnh rõ là.các Vua Triều Lý đã ;sẵn. sóC 5ˆ 
tởi tỉnh 'trạng của đân một cách rất thực: tế, trong địa hạt: nông. ni 
nghiệp cũng như trên phương tiện -tố tụng. "¬ vn vở t8 nụ 

- lLL. Phương diện nông nghiệp.— - Ÿgày nay,; trong: khi ' Ni” 
các nước tân.tiến trên thế giời đã mạn] tiến đến mội.:dền ›kinh ° ' 
tế kỹ nghệ; nườc ta vần. còn ở trọng giai "đoạn kịnh:tễ bông - 
nghiệp. Vậy 1ẽ (ẤL nhiên trước đây. mười thế kỷ, nghề mồng phải . 
là nguồn lợi và ngành hoạt động -quanirọng nhất cho đản ta. 
Trong khuôn khô một xã hội trọng nông, 'nhà làm luật triều n 


162 


.¡Lý :đã chăm nom đến sự thịnui.vương của nghề chân lấm lay", 
;¡bũnÿ lắm giảm bởi nỗi cực thô cửa giải cấp dân cày. hàng ngày 


;#tHường bị. hao hỗi đè tiên liấm dọa, khác bẵn vỏi luật ”Truug-. 
' *hglốc đồng thời ˆ”. :, 
`, DĐười đời Lý-nhân-Tông (1072 1127), sắc vụ trầm trần hồ 


: —ẩ xảy ra #ất nhiều ở các làng mạc, khiến cho đân quê làm ẳn không 


' được yến ôn. Hơn nữa, nhiều kế chỉ chuyên môn trộn ctrớp 

“cäc trâu bỏ của đâu gian khiếp việc cày bừa phải đìúh trệ, có. 

. khi bốu năm, gia định phải chúng nhàu một cơi trâu hay một 

on bò. Vốn sinh trưởng ở-nơi đân quê, Hoàng Thái Hậu Linh - 

Nhấu: (tức Ÿ-Lan Nguyên-Phi, .vợ vúa Lý-Thánh-Fông), thấu 

- rồ:nối thống khồ của đân quê trong tình trạng ấy nên [thuyền 
vua`ra tay trừng trị các kế, gian. .ơ : 


_--—--_ Ê đ N8 Hộictường đại-khánh - thứ 8 (1117), vủa Lý-Nhân- 
„Tông ban hành một đạo luật về việc:trộm và tIút trấu bò +«&ở- 


' nào ăn trộm hay thịt trâu bò phải phạt 80 trượng và tội đồ làm 

tang-thất-phụ nghĩa là bị tội đồ ở các sở nuôi tìma, Ngoài ra 
"còn phải hoàn lại giá tiền con vật: Gác người lân bang lhhong 

.tố cáo tội phạm cũng sẽ bị phạt 80 trượng». (1) : ộ 


 SÓ Song šự: che chổ: đân cày không phải chỉ tóm tắt trong - 
' " việt trừng phạt các sự đạo thiết trâu bò là dũ Bi với dân Việt 
. 'sâu ca dao «tấc đất tấc vàng» tự ngàn xưa đã phản chiếu một 
sự kiện kinh tế căn bắn. Tấtcả các cơ nghiệp -của người dân 
quê đời xưa cũng như: đời nay vỏu vẹn gồm có vài thửa ruộng: 
thửa vưởn. Cuộc sinh nhai hàng ngày, các thuế mà và mỌi 
việc đóng góp trong làng; trong xóm, hết thấy đều lrông mong 
vào mối -lợi độc, nhất ấy, , : 


_'*`'Trong trường hợp phải cần tiền, nếu không sẵn của dự, 
_... của để,-lo chỉ còa cách. đem cầm đem bảu các bất động sầu ấy, 


" \$e ˆ 


" () Đại Việt sử ký 1H, 4b, Có lể trong sử. cũng không ghỉ chép 
T ' điều luật này được đầy đủ, Theo sử, troug tuật trà liệu tội đồ lâm 
Ttang thất phụ, nhưng đây chỉ là một hình phạt đối với đàn bà (đân bà 
làm việc tại sở nuôi tầm). Vậy chắc chắn là sử đã bỏ sói không 
-. .,ghí hình phạt đối với người đãh ông ău trộm trầu, 


-~ 


ø d7 | mm... cm 168 


Vì vậy, trong đời sống" cNất phác của đân quê, cáo việc cầm, | 


Bán ruộng đất cỏ tỉnh cách quan trọng đặc: biệt. Ta có thể nỏi- 
là hầu hết các việc đính liu đến pháp luật ở sau lũy:Íre xanh: 
đều do các việc mưa ‹bản ruộng đất gây-nên, Hiểu. tỉnH: trạng 
ẩy, vua!:Lỷ- -Anh: Töng (1188-1175) nắm: Đại- Định thử bả (năm 


Nhâm-Tuất 1122), đã ban hành một điều luật” về việc kiện tụng sẽ 


và chuộc lại ruộng đất (1) «Các ruộng .cây cấy đã đem cầm cố, Fì 


có thêchuộc lại trong một hạn là 20 năm.' Các vụ trơng lranh. 

về điền thổ không thể xin vụa. xét xử .sau một thời hạn ;5 5. hay 

10 nắm, . t4 . jwz Kệ 
Phàm: vườn min bỏ ' hoàng . đã có guiới cây cấy, HÿWÖ(; 


chủ chỉ cỏ quyền đòi lại [rong j. một năm. Trái se xo Ác Sẽ ˆ 


phải phạt 80 trượng. 


TKẻ nào, tranh nhau ruộng:'ao mà _ dùng lo: đả» thương- n 


hoặc đánh chết người sẽ bị phạt 80 trượng và bị tội .đồ› Cáo -. Hếi 


ruộng ao tương tranh sẽ đền cho người bị trương hay bị giết.. 


Các ruộng cày cấy hoặc bỏ hoaug, đã cỏ văn tự: bản đứt ˆ 
không thề chuộc lại, Ai trải lệnh cũng phải phạt cùng: một Lộl»¿: 


Đây là điều luật Việt-Nam cô nhất ' mà ngày nay Ìa còn" 


thấy ph chép rổ ràng trong sử về quy chế các điều thôz ‹Đạo . ¬ 


luật ấy đã bênh vực “quyền lợi của pin đân về hai, SA nh 
. diện xã hội và pháp lý. 


A— Phạm vi xã-hội : : Phương ‹ điện xã hội đã lân môi niín : 


tố quan trọng trong sự qui định.về ruộng" đất: vừa"'nóï trềnh£ 


- 


Có thể:nói những lý do:xã hội đĩ thúc, đẫy, nhà làm luậi Triều”... 
1, cách đây 1.000 năm, đặt co-sở 'eho : 'một- nền: cải cách điềm. -  : 


địa mà. nguyên tíc được dựa théo + “những: cuột:: đải cối miờÄƑ*?' 


~ 


N 


') Khầm- định Việt-sử thompgiin cương-mục” IV - 39a 9— Đại việt 
Sử ký.V, 3d và da, .&©/ÑZ#2-<† 17? ữ‡tfAẲn + T7 Ko) bộ c 


H# nảy rã ƒ CA z#2 ›: 8 Ƒ#-) h4 ? s1 360 độ 225 


ft › —?-h 'ñ Ÿ ?h * ¡8Ñ Mu# ; ao g3) '&Hh?$: di "¬ 
„2# 9 HO S4? /XT†? KẾ ? na) Na 7222077 | 


tụẹm + 61424 ? ẨIÊH ? đủ ĐI + s. _ 


104 ` 


. \ “ˆ ' 


TẾT, Thục hiện tại '8& uưởê đuẳn “Mặt töhg những giải 
Tên, được ban bành là, ,sự trọlp qưển J lợi. của hgười nông, đân. 


&¡HỀU chủ. những xưng, dấu - §ảu miệt thời. giản (bày . M 
Bì KhU) . " CHỦ) ca LÀ nà HÀ 

Nà đhùo; đe Nnế M Sử: ti %ừa đụÊh thuả ÿe'riểu ¡hà để: 
Ảnh lắc BHÙIh ta: TỔ, 'BhánB-Sách: xã hội kiôn dgöat ấy đã được de: , 
App - -dựn|ộ dong hước -đ4: tưới đây Hiười Nữế kỷ. Cuộc cải .cádh” : 
vn 'riều. lX: bÔn có tlnh cặch tiệt .đề hưi từấ; Vì tiieÐ: điều luật ban 
hành: :năút' Đại- Định thứ ba; Các ruộng bỏ Thôah) lÈã được người 
* thác: 'ipBg" tcẩ lựi La sạu thời" . HIẾN, đã. _HÀM: HỆ đôi lụt 


!ữa. Ti 


12) 


" -: dùng dạnh từ,.:'«điền',thục.. điềnz” nghĩa¿ đả cầm cố ruộng ˆ đã. 
.oăy, gấy:. lÁ dh - :RR wĩ.)., Danli từ ,điền r"ại hiện nñay:-vẫn còn 


- Đường 9 và nhà: Thanh. .,'.' 


NữnnG thường h manh lâm chiếm độäI. -củn? họ, vua 'Lô-Ành; -Tòng: đã Ất) 
Đ, £ụyỂ e4 thời hạn jkhã 'dài là,20 hăm .chobhéÐ' họ. được chuộc?# 


¡ Tđân; quê ssau khi.câmn cố tuộng nương còn hỳ-vọng một ngàỷ:. 
: ga. ä8. lại; được: lâu chữ thửả:ruộng của mình; hư trước. - 


: mất $ñ-S8hững: ruộng ao, :tướng” "tranH:đỄ đền ho kế “bị 


.x*». 
shing : 


_- Tinh Hhữ BH) thay, thuật mạn với diệu khoản tầy, ta cần dáuh dấu ` 


„ 
. tay s . " lì Lê . 
Tu ñ 


Ẩm, š được. lưu: -dun8;, một. đạnh, từ, hông, thế tụah Hệ, luật, nh 


lệ: đào, người dàn. duẻ, trấn thổi nậ: Hé ti số của thủ ngà, 


SN 5, Để: Sư bảo: đấm ï của luật pháp được hiệu quả, -hhài lành Tuàtn, 
: tôn, mì Hy - phạt. kê:Hào ' Ÿ tảo sức mạnh đề lự ỷ- 'gÌẢi: 'juysbến: 
¡CÁC việc" tưrợng;tFanh vẽcđất cát; VÌ. VẬY) kẻ não đã dùng đan đánh ° 


Hoski igiếtit thgườỡi, : 'kHống những ph; lội về. mặt hình toòn Bị” : 


° CÀI „ ri „ : ` . b II. h . ` 
— .3 2 "—- a * `. , -168 
Tà ' . ...” l š ` H Hả 
“ + . ' s , 
" 


.- =,Phạm-vi TỶ 7 Truộc Hết da, đà lần đầu tiên; dịu 

- nÚC: đài luật vác định sự phần _b HexrirEeieEil Co. 

ty dhường g9] nà diễn THẾ 'với Sức -bán đửi (fa, thườ nộ. 8) đ8yt đạc 

k loại, hại). Eh Ssà ¡ HIẾU „ : VN Mu 
lnc v, : ® 
- ZEP2" - Danh từ -dđiÊnn, ,(nghĩa tà cầm tổ): tả, 'thấy 'được*dig" dần 

Ta tiên” trong tài. liệu pháp luật . Việt-Nam. Trong . luật: dã : 


‹ 
„ 
b 


nh 


, “Tuộng - đất? troúg- 'thời hạn Ấy: 'Với “quy 'ehế này, người 


§ U ' . 
ý = . mẻ. TC mm - Ì; : 
một đặc điểm mới của luật pháp Triều Lý. Ở đây,'?a đã buốt : co 
-t địa hạt luật hình sang địa hat luật hộ thuần tủy, Đề: ban - ˆ 
vực người dân quê bị kẻ cường hảo hà hiếp, như. trưởng hợp: « 
một người muốn thuộc ruộng bị người chủ nợ đánH, nhà làm; 
.Juật đã'cắm- thấy phải đi xa hơn là các sự trừng phại về hình _. _, 
sự. Thực jà một vinh ,đdự cho, nhà làm luật thời ấy đã ‹hiêu.. '¡ -” 
rằng, duy trì trật tự công cộng trong xã: hội bằng hình phạt- + „:" 
chưa đủ ¿còn cần phải hòa mình vào đời sống của dân chúng, ' '; 
hiều thấu, nỗi. đau khô, oan ức -của - họ, phải nâng đổ họ, và-. .. 
làm êm địu những sự bất công: họ đã-phải ehju đựng. Và tì lẽ 
đó,kê cầm dao đánh người, ngoài dào hình phật, còn phải miấU” +- 
ruộng ao tương tranh để dèn cho kế bị đánh, "...- 


s: Tuy -hhiên,. ta cñng không: nên lãng quên rằng luật pháp::- ” 
triều - Lý có một. tính. cách rất -thiết thực. Sự bênh vực quyền. -°.. 
lợi của lớp nông đâu không phải là một chánh sách hoàn toàn-: , 
đạp đồ quyền sở hữu. trong mọi trường họp, Vi vậy, nhà. làm: --, 
luật đẩ. phân biệt rồ ràng sự cầm cố với sự báu đứt hay đoạn ˆ 
mãẫi, cáo ruộng nương không thể chuộc Ìại được. ma. 

.Đây là một nguyên tắc rất 'cần,thiết cho tính cách vững - : 
ồn các hợn đồng đã được ký kết giữa các tư nhân. Nhờ 
nguyên tắc ấy; các sự mua bán mới.có cắn bản vững chắc; 
và các sự kiện tụng mới mong giảm bởt được. ' N 


— H— Phương diện tố tụng.— Về phương diện tổ: tụng, - 
nền luật pháp triều Lý cũng có tính cách rất thực tiên... - 


Đề tránh cho dàn quê các vụ kiện tụng tốn kẻm,. nhiều 
khi quả lâu ngày, vua Lý-Anh-Tông định rằng các -pụ lương „ 
` tranh 0ề ruộng đổi không được xin 0ua sé! xử nữa, sau hạn ` 
5 hoặc 10 -năm, tùy lrường hợp. 7 "`... TY: nã £ 
. Gùng bởi mộtlý do, trước vua Lý-Änh-Tóng, vua T,ý-Thần- .. - 
Tỏng (1127-1138) năm Thiên-Thuận thứ nhất (1127) đã 'ra lệnh ', 
răng các vụ kiện đã được xét xử dưới các triều vua trước, 
không thể đem ra thưa kiện lại được. Ai trải điều khoản này sẽ ˆ 
phải phạt.  - ` ¬ 

Xem như vậy, các vua triều Lý rất am hiểm tâm lý của đân 


160 


-. ¬ ..àc Ẫ ẨU, 
- đ^x * _ 5 k .. -. -_" .v = 


quề.ta thường hay thích kiệu cáo. Đề điêt trừ thòng bịnh ñy,, 
các điều luật trên đây không những là một liều thuốc rất hiệu 
giả, còn nêu cao trình độ.pháp lý thời ấy và chứng mỉnh rằng 

' luật pháp Xiệt-Nam, ngay trong thời kỳ phôi thai, đã có nhữug 
phương pháp rất tính vị về phương diện chuyên môn, nh 
thời hạn tiên định (é?aipr¿ƒ/(œ) (Ù hay nguyên tắc: Ites rlicata 
nrọ 0eritate habetnr (nguyên tắc; phảm các oiệc kiện đã được xử 
đều coi như chán lý) (2) mà ngày thay, nền luật pháp lân tiến 
nào cũng coí là căn bản trong các thủ tục tố` tụng. 

__ Những trang trên đây đã vạch rõ các điểm đặc sắc trong 
uền luật pháp triều Lý. Song muiễn khảo xét một nền pháp luật 
chỉ đứng riêng yề phương diện lý thuyết cũng chưa dủ, còn 
cầu phải bước từ địa-vực nguyên-tắc sang địa-hạt thực liằnh 
đề xét xem cách: áp đụng những luật-lệ ấy và kết quả đã thu 

- -—--hoạch được nhữ_ thế nào... 
TIẾT THỮ HAI - ' 
Sư áp-dụng các Luật-phấp dưới triều Lý 

_—_ .,ĐÐR sẵu đượm một tỉnh thầu từ-bi do änh-hưởng của 
Phạt-giáo gây nên, nền luật-phát: triều Lý ' còn (được äp-dim§g 
trong thực-tế một cách khoan-hồng. Về sự áp dựng ấy ngày nay, 
trong sử còn it nhiều bằng chứng tổ rõ các biện pháp và kết 

quả thu được rất mỹ-mẫn ; c—. 
Đỏ là hai điềm cần phẩi. bản đến, sau khi đã phân-tich 
tỉnh thần của nền pháp-luật đời l.ý. - 


` * 


Đoạn thứ nhất : Tính cách khoan-hồng trong ' việc áp-dụng 
: ELuật-pháp 

Chúng ta đã fö năm Chương-tháng Gia-Khánh thử 6 
(1064). dưới đời Vua Lý-Thánh-Tông, mùa hạ, vua dang ngồi 
TT”) Thời bạn liên định (dẻlai préfix) là một Hhới hạn đu diRàc 'n 
luật định. Nếu trong thời hạn ấy, đương sự không sử dụng lở? quyền 
của mình, thì sau nãy không được quyền khối tổ nửa, Tiú dụ : thời 
trạn 5 hay 10 nấm trong đạo luậL nău Đại-bịnh thứ ba. : 

(2) Res dtdicaEa pro verilate habelutt nghĩ là một vụ kiện đị xử 
xong thì được coi như lá êhân lý bất dí bất dị:n, khẳng thể xin Lôa ân 
xử lại nữa, 


tũ7 


"- 


Vừa chỏ công-'ehúa nỏšvới ` cád quan xét việc án:: ‡ eFä :thưởng › „ 


.dân như con ta vậy. Sóng dân;khóng .biếtÍ tòng : tay- phậm , “ác N nỊ 


điều tội lỗi ¡ tarẩt: thương tình,- -Tử nay, la muốn tấi tả:. các dội: 
HỆ 


mặng. nhẹ? đều, được xử, một cách rất ,Rhoan:hồng đ): : ĐỖI m hàn 


.TRo' sách: 'Lịch-Triề êu Hiển. Ghương đoại chị của: Phêm Huỷ:: 
- Chú¿N§gô-thisST, một sử gia cò: tài:(/725:1780) đã ;binh fúận việd ° 
này, như .sau zĐọc- việc ;hày,. dahấy? rõ lòng'-tuä ,Thánl#Tổng” 


- thương đận :tấ chân 'Íhành,: Tất cả sự khoan.hồng tông 2š? # áỦ, 


,ấp dụng! luật pháp và tấm tình? thân mật Án vúa" và dân hô, lv 


r*t "ớt „ri 


hề bị bệ ngọc : đa: cáchò › ... TT, 


- Muốn, đẫn:chử „g một :pải "I2 Tả 0ề tình đn "khoản hồng 


lr "ohg ' tiệc. đp dụng luật: pháp, thiết, tưởng, Gó thế mượn trong „. 1 A 


sử Kã vài trường: 'hợp” rất rổ: Tết. “... L1 lộ 


QHẾE 4 ở 


cÍ= Trường hợp. Chế: Củ quấy + lại biện: Thân p N 


_Xứ ta vốn giáp giới Chïêm- thành, 'người Chiêm thưởng dâng. 


quấy rối các đất, đai ở biên thùu-nên vua Lý-Thánh-Tông. thắn " _ s. 


chỉnh eầm.binh trừng giới. “Từ ngày: .Vna- -Chiêm là Chế: Củ hãy :ˆ 
Đệ-Gủ: tức: Rudraocrman -JÏI lên - Dgôi; người Chiêm : lại nồi - 
chi phục thù, gjao thiệp với .nhà: Tống bên Trung-Hoa , đề mua 
lửa ngựa, lồ ,chức lại quản đội. vua [,ý-Thánh-Tỏng" 'gỎ - lỆ vIh 
Thường Kiệt: giũp, thân chỉnh Dễ đánh dẹp, phá được, kinh thành 


Chiêm là Đồ-bàn hay Phật-thệ. TƯ bắt cho vua “Chiêng h4 


đem về kinh, - : v. 


Bởi với một kẻ thù. địch nhì vẬY, lề tất nhiên Tình phát 


` 


' thông thường ngày lr ước phải là tử ,hình.' Fuy nhiên, Lý;Thánh-. : 


"Tông đã. tha 'cho Chế-Củ về nước vả Chế-Cử xin .dâng ,bã châu.. 
, Bố-chãnh, Ma-Linh, Địa-lý đệ: chuộc tội. Đất ấy ngày nay' là' 
_ địa- pHẨP. Quảng-Bình và phía' bắc: Quảng Trị (1069) : Kc , 


'‹ _ = H + 


(1)Bai-Việt Šử Kỷ 1H, 4b, Ji Việt Sử Ký" toàn ‹thư. 1H .Khôfn: định 


việt sử thông giảm cương mục ÏI, 25. Trong sách Lịch: triều Hiến . Nà 


lurơng; chép sailà năm Long thụy thái bịnh thứ 6. R tớ: hiện Lone thuy 
thải bình chỉ gủtn tất cíi có 5 năm (1054:068), - - ì la. 


- 1688 


` dế y2 
KT 


“1 nh 
TH .... 


:xú' Án Ở' điện Thiển- Khánh có cống- chủa. Đằng: chiến đứng ca khỶ a 


Vì ho SN 
. .x® " 
Tội M » .ẻ 


- 


án đọng: 
` cÐ" Hà 


H Trưởng: lộc Lẻ văn Thịnh xưựna phản. 


Ho tiữa, ngay đối uới những kể nưng tội nu phẩn [rong 


nước, một chính: sách TEDfig cóo và khoan hồng cũng được đem 


+ 


,Lê-uằn-Thịnh. vốn. là nghời đỗ thủ khoa trong kỹ thị đầu 


tiên" tỗ chức dưới triều Lý; năm 1075. Lảm quặh .đến chức tề- 


tưởng, Lê-văn-Thịnh, 12 năm sau (1086). bị cách chức và' đầy 


. lê, ảniÊn- nước độc. Theo .Đặi-Việt sử kỷ: toàn: thư, thì ông Bị 
" đầy: lên miền Thao-giang (thượng lưu sông Nhị). TNhưng theo 
_- Việ Nam ,sử lược, tì ông đã bị đày lền:Lương-giáng (miền 

- Thanh-Höa). Wì đâu Lê-văn:Thịnh đã bị tách chức và bị ải 

đầy như' vậy ? 


'`§ử cHép Lê-văn-Thịnh có. một người hầu cận nguyên quần. 
š Tả Ở  Vân-Nam,- biết làm phép thả hoi mũ và biến thánh hỗ báo? 
- 'Ông : :họp, được "PHÉP ấy, bèn lập tân giác vua đề la ngỏi 
TRỘ, báu. 


- Năm ấy vua Iÿ-Nhân-Tông dạo chơi ở hồ Dâm-Đàm (tức 


chải có Mục-Thận, người phường Tây-Hồ, đứng đầu mũi buông 


lười, Ihỉ thuyền đến giữa hô, tỉnh lình trời mù tối, không : 
nhì rõ gì nữa ống cỏ một chiếc thuyền chèo vừn vụt, 
. tới, lrởt qua thuyều vua. Trên thuyền, qua ¡màn sương mù 3Ì, 
Í cũng trống thấy một con hồ lớn đương nhe rằng gầm gừ. Vua 


cả sợ: Mục-Thận trong cơn .nguy cấp, sẵn lưới trong tay, tung 
Ta tưởng, bắt được hồ, lúc xem lại là Lê-văn.Thịnh. 


- Vua sai lấy' giây sắt trói vào -cñi mà: giam: Song nghĩ tới 


ˆ công lao cũ, rên tha tội chết, chỉ đầy lẻn miền nước độc mà 

, thôi. Truyện này có thê ]à một nghỉ ản trong lịch sử, khỏng khác ' 
BI, 8Ì vụ án. Ñgưyễn-TrRï — Thị-Lộ. Song đầu sao, éách gia hình 

.của vua Lý-Nhân:Tỏng đối với Lê-văn-Ihjịnh cũng tỏ rõ là luật 
_ PHHE: triều Lý nhiều ` kui đã được giấm nhẹ trong lúc xét xử. 


'Nếu ta nhớ. rằng “ 'năm 107Ì đã có đạo luật định rõ các số 


" tiền: nộp đề chuộc tội; trừ lrường hợp lội thập ác trong đó có 


” 


169 


-Höồ- Tây bây giờ) xen đánh cá. Vua ngự trên rmñột chiếc thuyền „ 


tội làm phân, ta sể.rö các hỈnh pháp đưởi triều ` đã áp dụng = 


klioan hồng đến tmức nảo, khi Lê- -văn- Thịnh được tha Bội NHờG: 


-Đoạn thứ hai: Các biện- tháo và .kết-quả 


Trong thực tế, các vua Triều Lỷ đã áp dụng - nhiều ' biện . 
pháp thê: hiện được "những kết quả khả quan về mặt ,pháp n. ' 


I. Tổ-chức kỳ thí các pháp. quan. 
Trải vời các triều vua saù, chuyên về _nho-họe, và: trọng 


từ chương, đởi nhà Lụ đã có một biện pháp tuyần lựa cúc pháp 


quan pả: luật gia một cách rất xác. đứng. 


Ngoài mục-đdích tuyền lấy những người văn-học; sử: 'côủ' 


chép là nắm Đứth-TÌJ: (1072), có hhững kỳ thi, chuyên : miôn đề 


chọn lấu các người chữ tối, giốt uề loán mà luật hình: đề bồ ` 


vào làm lại-viên ở các viện, như thư-xã và các bộ như bộ Hộ, 

bộ Hình, Sự phân công đielt đáng ấy cố nhiên phải là một.sự 
khích lệ cho phong trào bọc luật, mà cò lễ cũng vì vậy ta thấy 
trình độ luật pháp đã tiến tởi mộtmức khả cao, không những 
giữa các giới người hữu-trách, ImÀ, còn Ở cả giai- cấp Ky ng PA 


H. Quan lại giỏi luật.. 


Tuy ngảy nay không còn nhiều ching- -cở, song cũng cổ thể 
lượm .lặt ở trong-sử. một vài chuyện để chứng dẫn trình độ 


hiểu biết luật khá cao đướởi Triều Lý. s. `... 


Trước ` khi bị tội, Lê-văn-Thịnh được vua rất :tin- đúng. Sau 


- khi phả Tống, vua sai Lê-văn -Thịnh đi xử sang Tầu đề đòi - 


các đất bị người Tầu xâm-chiếm ngoài biên-cương vả các đất 
đã do thộ-dân nơi biên-ải đem dâng cho vua TU kở thần- 


phục. Trung-Hoa, 


Tuy binh Tổng đã bị Tỷ-thường-Kiệt đảnh thụa,, đan” xã... 


song vua quan nhà Tống khó lòng mà gột sạch, hẳn ngay được 


cải óc thực-đân 'mà họ đã bị tiên-nhiễm lâu ngày. Vì vậy nên ' 


vua: Tổng chỉ sặn lòng trả lại nước tẢ các đất-đai dơ người 
.(1) Danh từ lại'viên- có nghĩa như cộng chức ngày hay. 
cá cà : 
170 


_ ` Muyy2 .".. ` = 
1$ * - - ... tờ _. * HIẾP - - 


- — "fổng xấmi-chiếm tại nơi biển thấy. Gõn các đt do thẫ-dân nộp 

đề thän-pbục nhà Tống là hai động Vật-dương và Vật-äc, họ 

_ngoän-cổ khỏng chịu trả lại, viện lý những đất ấy là của thö- 

dâu tự-đem sáp-nhập vào Trung-quốc chứ không phẩi là đất 

đai của hước Việt. u. 

: Cho :hay, vấn-đề đâu-tộc thiêu-3öø không phải là một vấn 

- đề thởi được nêu lên +ại thế-kỷ thứ XX này! Một nghìn năm 

“lrưởc đây, nó cũng đã dược đem lên (ấm thẳm xanh quốc-tÊ 

_,để ohe-đậy cho cải đã-tâm thaht lam của vua quan nhà Tổng. 

` + lê văn-Phịnh tả Tời Tổng: «Đất thì có chủ; các viêh coi gjE 

- mang đất nộp cho người khắc và trốn đi, thì đất ấy -thành vật 
ăn trộm của chủ, Sự chủ giao cho mà tự lấy trộm đã không tha- 

.thứ được; mà thộm của hay tảng-trữ thì lúật pháp cũng không 

chơ phép. 'Huống chỉ nay lại mang đất lấy trộm đâng đề làm 
NườnG Iơzbm-xô~sách-nhà-Vuas(E) : 


. — Đại diện cho nước Việt, Lê-văn-Thịnh đã trả lời. cứng 
` sồi,jkhiến cho ngày nay ta đọc sử cũng hân hoan được nưột 
“người đại biêu xứng đảng biết bênh vực quyền lợi của tö quốc 
một cách họp lý. Đối với luật trong một nước, khi người nào 
_,ò nhận một vật vì đề canh giữ, nếu đem vật ấy bản hoặc hủy 
_' đi, tất nhiên còn phải: tội, huống hồ là các thộ đân, chẳng tua 
chỉ là những người được vua.nước ta tin dũng, cho cai quấn - 
.c&o châu quận ở nơi biên-äi xa xôi, lẽ nào họ tự tiện có thê 
đem đất cát nước ta dắng Tống đề xâm phạm váo lãnh thồ 
: củá Việt-Nam được! - 

- Iuận cử trên đây có tổ cho ta biết rằng nền pháp lý 
thời ấy đã tiến đến một mực khả quan, cho. nên Lẻ-văn-hịnh 
` đã phân biệt rổ ràng các khế. ước ủy nhiệm (manda() hoặc lý 

- tháo (đdépóÙvới quyền sở hữu (droit de proprt¿14). 


Người thụ ủy nhận cai quản vật gì,hay được kỷ thác 
__ + vật gì phải trọng quyền sở hữu của người chủ vật ấy. 


:„ đ) Hoàng Xuân Hãn.- Lỷ Thường Kiệt tr, 377 


171 


* 


đ, “các người ;h8gđáÍ; qước, thông mhốn; ;ohd: vào: duh Hộng 


1 


Độ „ 
“ " , t h 
án Ho *4 , HÀ “ ‡ 


- Nà 
TA NÀY | _ Tuy 
Ý PP với các: miễn luật tập ưệp Phhớng thỏ Hi 
t r6 Ẩn 


ì 


2M qĐậm, .chải be te Đng ị 
sU xo! hành ì l, tủ 
th lang cÁd} 'kểU qưả TT tiàế Ï'dqb Ni ðá0H.. 
giữa: ¿ ad 20061 :t hức, jthoge #ằcrgiời: :phấP; quali “Ta PHI m 
chỉrth tróng: ¿hẩn: 'ölnh: dảii, tạ: 'cñhg (nhận) thấu thiột linh 
tôn tr 071 . thật Pháp, dưới tất cà: /CÁO, hình 2t: HN si căc É 


hả 3 đc ni " 
k 


¬H đợt lẤY tr L 


HÌNH 'v 1 7 Ẵ 
ˆ môi: dhời Buni P1 việc; buồn: Bàn, ;giữa người: “Tổng xế viên: Hà, tr 
thường: giØ dị&h: Tại cáo šđŠrẻ, động. ở. gần” 'biéủ: YHhÿ v vừi duân › vinh 


; 8Ì ; gỌI? là „ -Jqe-d|cl-tnzrliNn, ( l)¿:G Gách -tô: ciiứé,;nhưế VÀ 6 THÍ 


_ không lấy: g lắm) :lạ, VÌ _thpảy, -xiến: - củ shướp, nhàng TP HH XÃ 


'OHg: 


muấ nộp A nÓ danj hải thiểu tú ek€: giản 240M AhDC nà ĐỀ, 


+: VỆ bộng V R- sá 2 SU II : 

lên ; ng: khi: TM thủa. Thiện, H, dẫu. §du,.cở: : người: tt 

ó. #ắt;:ÿố .bóii dân: kg “ng, 'không bản.- Xem: ;hhữ WVẬWế ho Tô 

dận: :ViệbNam đi thời, -ảy xẩU ;ượng: chê. TÌM? tròng | BI giao, địch: Đệi, lRẺ Đốc The cất 
một, °bẳng thứngi|ô rõ lÄ? dân, tìúh; đã;¿ó một qilan- “Hiểm? ý Si dữ, #bfei Đen 
về, mãi Jbhập” Jý: lSự.- lrọng;. dời hứa: ẮƑ ong: :hợpbiệ đồng Hữn 


:ngti luận 1ẫế: thiết yễu trong luật pháp. ;Gó: "Nguyên ác lấy 1 nởi dt; 
- có *sựu ôn? “tững? :trong'ˆ mỌọi' sự' giao “thiệp ° 'yềt luật;pHáp 2: Khôngiếi: 
_ những. yđốisvới? :đồng-bảp, mà. .ngay: đổi? qyếi: người, “Tống - TẢ %- 
người. lạ. ở; miền 'xa đến, dân, ta vẫn" giữ được „ ải, tỉnhg #HHựez: 
thà ấy. thật. đả) một, ,điều,, quỷ, bậu: chứñgmịnh. „8Ự: lên jong lệ 


luật-phập¿, lễ; PhÁI, hương. nhiền: ở rƠng, H8, \ hp, thời ty ND TƯ n 


LWN Qộ hân 
l„® Là] 


sa: THÉP 
'khảe trắtg! ló. đắt: 


t7atg 


lc 


_ Một, bác. “HIÈE truờbg viên, PHỦ tiết Tấn” :,, đâu tVân thận (cử: 
lao'Cât' "Bả)- .-hăm '1149. đưới, đời 'Lỷ: anh' Tông, và' có tUhuýBBE4 2 hước. hi 
; Qualgn" (Java?) Tiêm-]a vá : Lô lạc (hông:rõ" -lãintớc? nÃo) Xi: xỈn .„ 

. buôn*bán. Xem Hoàng, „Xuân ng 2 — đun Hai RNhÂn th SN 

„ học, Vận _Hạnh: 1987, Hang, 2Á, H : 


h .. - - 1¬ * 


ˆ : 7 ˆ. , 
-s & Bo * «. xa “; 1!" .q@^ * 


k Đề kết luận, chúng ta có thể. tôm-lŠL hai điều kết-tinh 
`. _ các đặc sắc của nền pháp luật triều Lý. : 

. Vượt qua khuôn-khồ cô-điền những học-thuyết nhần- 
"trị và pháp-trị của Trung-Hoa, nên pháp-luật triều Lý dã bắt - 
nguồn ở tỉnh-tiần từ-bi của Phật-học gôy nên một nên pháp 
_,lý đặc biệt. Đó là một nền pháp-lý duy nhất ở nước ta, chịu - 
ảnh-hưởng của tôn-giáo. - 

.JI) Dưới triều Lý, nhiều biện pháp chuyên-môn dĩ được , 
ap-đụng :và đưa lại nhiều kết-guä khả-quân, Trong sự ảp-dụng „, 
hìnhaluật cũng như trong công-cuộc bang-giaảo, triều Lý đã 
có những nhân: tài tô rõ, là pháp-luật của nước tá thời Ấy có thể 
không hồ-thẹn khi so-sánh vời những nền pháp-Ìý .ngoại-lal, 

- kề cả luật La:Mãä.về các nghĩa-vụ và khế-ước, mà: người ta 
thường coi là tấm gương cho tất cả các nền luật-pháp .Âu- 


§ NGA %1 ưnớ  "ẽ ếẽẽườưnn — 
- PHÂN CHƯƠNG THỪ BAI 
_“ PHÁP-LUẬT TRIỀU TRẦN (1995-1400) 

Cũng như pháp luật triều Lý, nền pháp luật của nhà Trần 
không lưu truyền lại một tài liệu nào toàn vẹn. Các bạ Đổật 
của nhà. Trần: đều chịu chung một số phận vời bộ 1jinb-Lbtr 
nhà Lý, ngày nay không còn: Đề'tìm hiểu một cách sơ lược 
tỉnh thần của luật pháp nhà Trần, chỉ còn phương pháp duy 

ˆ ï nhất cầu' viện:đến những tài liệu giản tiếp ghỉ chép.trong các 
sách sử kỷ. (Những tài liệu này cũng rất hãn hữu). ` - 


_— Theö sử, dưởi đời Trần. đã có hai bộ hình luật được ban 
' hành đười đời. vua Trằn-thái-Tông và' Trần-du-Tông, nhưng 
cũng có miột giai đoạn, nền pháp luật của triều Trần đã bắt 
chước theo luật nhà Tống đưới đời Trần-dụ-Tôỏng. Lầu lượt 
chúng ta sẽ xét nền pháp luật triều Trần trong hai giai đoạn này. 


x -TIẾT THỨ NHẤT 
Ỷ ~ Nền pháp luật đặc thà của triều Tiần | 
\. ._ * Bai vấu đề sẽ được đề cập đến : các bộ luật đã được ban 
h hành dưới triều Trần và tính thần các bộ luật này. 


123 


- Đoạn: thứ nhất : Các bạ luật của 'nhả Tran ` yết % : 


Dưởi triều Trần trong non hai thể #tý, 'hai bộ: quật đã, được. 
ban hành: ¿ = đậm: ) s “ g ' ø iP #, CHIẾN, k 

.1 “Trần “Thái-Tông dsis- À2n8) vừA| l4ần. “tiến nhà: Trần, sau (ấp: 
khi.lên bôi? đã nghĩ ngay đến 'việè lập' pháp:T heỞ: -Đại: Việt SN l 
ký, thẳng, lã niên hiệu Kiến-Trung' Thứ- 6: (1280) 'Vũa 'chơ" 'khảo ?' 
định lại 'ñhững lệ của các triều vua-lrrớc, sửa. đồi hình luật lễ” 
nghỉ, soạn/thành quyền. Quốc-triều tHông=chế; gồm; eó-20. quyỆN,, 
Œ). Các tấách. sử: KÝ khác đại để cũng: đhép ñhư vậy: @®).¿ q- - nã HH 


. TheÐ- T8:Quỷc Đôn, vua .Trần-Thát*Ÿông, đầu niến'-hiệu 'kie? 


trung; cho nighiên-&ứu thể, lệ cáo ` đồi; va: trước đề làm thànH tà ") _ 


1uật, nay không: cỗn.. ; À “ad lo Kc 


“The8. sñèh Lịch- triều "hi Ghướng: đöại-ehỉ: của: cEinide l : 
Chú XVăn-lÌh - eli Ợ. XHỊ) 'ceñng'chép bộ Quốc- triều - thônigchế sý: hi 
gồm 20' quyên, nay- khôn còn. (Phan-huy-Ghú lại ghỉ thêm là `? 4.” ` 
bộ sách" nãy (còn :: một. nhan đề khác : Triều- đình thông, 
'chế hoặc. Quốc-triều hình-luật). ` ` ï“"..ẻ.  .k 


Về: bộ Quốc;triều thông-chế, . ngày, nay, .chỉ. đỗ một .đoạn.: 


.. 
cơ) 


trong ,bộ - 'Lịch-triều: thiến¬ch ương; . . mục «Hinh-luật.. chí». chép ty A. hi 


như sau i năm "thứ: 6, niên :biệu Kiển“Trung đời .vua ,Thảj£Tôn,° 
. .nhà. Trần,:làm sách Quốc-triều hìnhxluật, khảo xét những, luật :, 
lệ đời trước lắm ra. Lại định luật về tội đồ ; tội nặng vừa thÈ „ 
ˆ phải đồ) làm điền hoanh giả, (kể: nỏ.bộc làm ruộng) ‹ và -phẩi'ù 
thích vào mặt 6 chữ, đến” ở xã, Quả" (nay là Nhật: Quả): cây. 


' .cấy ruộng công 3 mẫu, mỗi năm nộp 300 cân thóc: EU bắn - vn 


chép là làng NẠI, tảo như trong Khâm định; Việt sử).+: ẤN 


“Những: kể phải làm. linh ở Lao Thành, thì phải: -tgh 'vão : 
trán 4 chữ, bắt làm quân Tứ-Sương, cắt cổ:ở: “Thăng-Long vÀ ; 


Phượng-Thành. ' Lại định lệ: câu ' tụng (đòi bẫt các đương sự”: - : TU 


đến hầu kiện), $ $ho phép : «những ; viên. dt cân, giảm. tạng c. 


-@ Đại Việt Sử Ký V 9a:° " ,Ế| `Š ïổ, SN ` _¬.. Ôi ÿ He 


‡t.\UU Â' 46, 0m 1g SÂU ?, 2V n. ` _ 

(2) Đại Việt Sử Kỷ toàn Hit tý, 6a : Khâm Định - Việt. Sử thông. tên” 
LG CHUNG nhục, VI §b, 9a, ạt q `. \ Men `. 
ÙA "`... 


h) 


(nh đi đòi bắt các kê bị kiện huy bị.can) được lấy tiền «Cưởc- 
lực. (tiền đi đườn g, đi. chân), tỉnh theo nhật trình xa gần (l).. 
. ` Vãn dưởi đời vua Trần- Thái-Tông năm Thiên ng Chính 
"`. kh (1344) có cho định lại cách thi bành các luật hình (2). 


J1— Bộ Iuật thứ hai eủa 'Trãn-l tiều được 


đời vưa T rần.dụ-Tôu§ (1341.1369). . : 
`_ Theo 7 Lê.Quý-Đờn, đầu niền hiệu Tife: hóc (1341), 

Trần-Dụ-Tông sai Trương-hán-Siêu và Nguyễn-trung-NÑgaạn soạn 

;quyền Hình Luật Thư, hay kôbg còn, 

rò" Theo-Đaại-Vi ệt sử-ký VI, 11h, mùa .tũu, thăng 8 nắu 


._ Thiệu-phong thứ nhất (1840, vua sai. Trươ ng-bán-Siêu và Nguyễn 
- đrụng-Ngân biên định qnyêneHoàng-triều đại- điện» và khảo 


.soạn quyền «Hình- thư» ban hành (#). 

lì: =Hải- -bộluậtnhà-rần.ghỉ trên _-đây, ngày nay ÿ kiếng: GÒN ` 

. đi tích. Tuy, nhiên, theo Phan-huy-Chú. các luật dười ¡ nhà TT. rần 

' “cũng như luật nhà Lý, tuy không biếtrö các điều khoắn, song ˆ 

“chắc là châm chước theo luật 'nhà Đường và 'nhà Tổng, chỉ 
thay đổi (f nhiều các. hinh phát. 


` . Đoạn thứ hai :'Tịnh thần luật phấp kiểu Trần 
- Những tài liệu trên đây không dủ cho ta có mnột 'quan 
niệm sơ lược về tinh thần pháp luật triều Trần. Song ta có 
.thề dựa vào vài việc đã chép trong sử đề hiểu rõ hai sắc thái 
c đặc biệt của nền pháp luật này. 
: A.. Luật nhà Trần rất khắc nghiệt 
. Các sử gia thường đem. so sánh tính cách nhân nhượng. 


bnn hành đười 


: : 

(0 tịch trình hiến chương. Đoạn 4Ú6 tr. 25. Dưới triều Lê, Iuật, 
puắäp cũng qui dịnh tiền qGuớc lực». Xem chương nói về thủ tục tổ 
tụng, (Quyền I1). 


” ¬ (2) Đại, Việt sử đý toàn thư V. 14a, Đại Việt Sử ký V, 2Ib, Ihầm 
_ ¬ định Việt sử thóng giảm cương mục V1. 20Ù,, 

ˆ @) £ "'Ế: X út † #8 dã £ tản k 0 # {tt Ủ 
ˆ Các SỬ khắc đại khải cũng chép như vậy — Kẻ việt Sử ký toàn thư 


_ŸH 10b,.. 


` 175 


ˆ xẻ» - 


f 


". '} † 
s uy 


dư bỏ 


khoan hồng tia Ni! pháp triều Lý' vởi các. hình hy x nững' BE: 
của triều Trầu. Khâm-định Việt-sứ' thông-giâm. cương"mụe: ' c 

(Q. VI!2äb) 'chép rằng «,V1 nhà. Trần. thoán đoạt ngôÏ-vưa:của, 

nhà lý, nên không đặt: được luật lệ phẩm mỉnh,. mỗi' triều . - 
vua thay đồi mỗi cách luật pháp thường rất. khắc: nghiệt». 


Sau đây là một vài thi dụ còn đi lưu trong sách cổ : -¡ ... 


Theo sách «Cố: sự sao ngôn»: củn Trần-cương- HT) — nhÀ Ý TH 
Phan:huy-Ghú đã chép lại, — (ngày nay'sách Cố sự sao: ngón) 
khôug còn) thì các nô' Lỳ trốn đi lhi hị bắt đều phải chặt ngộn.- : n, 
chân -và;giảo lại cho chủ cũ được TOỂN quyền: định, TH về SINH „ 
mệnh - hoặc cho. voi đầy. ¬ . mã S „HAI " 


Ngoài ra, để tránh cảo sự trộm cấp, luật ha, .Trần ,eñbd 
trừng phạt. rất -nghiêm ngặt tội này. Kê phạnh tội, tiệm cấp; bỈ - 
thích. vào trán hai chữ «phạm đạo» (nghĩa lả phạnh ÍQÏ ăn trộm,.., 
và phải bồi.thưởng 9 phần 10 đồ vật đã: lấy 'trộm. .Nếu ' không”. 
bồi thường được; sẽ 'bị tịch:thu vợ con: -VàÀo trường: hợp. tái... 
phạm sẽ bị chặt tay chẩn KH ˆ bị voi lưi Tái CÓ lân, -Thứ Đài; , 
sẽ bị giết, ' đúk UẾP 

Đàn bà đã có: is mà còn can tội : ngoại tình; ,gẽ: bị tử? 

- làm lỷ (dầy. lở gái) và chồng Có; quyền gã bán -chơ 'hgười khác, 


` 
là 


Thân phận củá coú nợ cũng. bị. luật pháp qui định rất 
khäe nghiệt, Nếu không, trả.được nợi' cơn nợ bị chủ nợ: được. 
. quyền tự ý giam cầm cho đến khi trả' xòig, được HỆt eâ vốn”. 
lẫn lặi: Nếu không' trả.được nợ; thỉ phải đờ:mìiúh cho chủ nọi: 
đề làm" việc n công cuộc nợ. (Đại Việt Sử [fý: toàn thư, nn lv 
Quyền Š, cờ 8¡ — Khâm định Mi, sử Quyền 6, tỜ 4b) © vé “7 ‹ 
B. Lý ‹do Đnp+ thị. `... : _ VN 7 " ` 
. Song. các thí dụ kế trên. cfliig tinh bộc lộ. được: hếỂ tỉnh 
thần luật pháp đời nhà, Trần. Ta có thể căn cứ ở các sử liên đệ. ¬ 
nói rằng các hành động, 'về phương: điện. tuậi pháp của”: các vúa, 
triều Trần không đi ra ngoài mụec-đích chỉnh trị,! đũng cổ ngải!. 1%, 


vàng. TẤU cả đền hướng về một mục địch z quốc: thị: (raisoiy N nhà 


t 


) 


Ai 2 ,Ê 
` . F 
k ' 

... 


" 
- 


176 - 


_ 


“N Bà! 'duốc thị trong. nướo gắn igät uẩt: l¿ô&lmớp loàn lạế; ° 

T 5⁄'wâ uy quyền. tmổi lập, cần pHải được lôn đọng, ñgay, nên: ›bìdh › 

`" phạt phải rất: hãng, nề, 'ác nghiệt ; và cũng, ớì quốc, thị, các vua 

nhà Trắn¿: tuy .đã. đặt ra pháp Luật như: thểu: :clng không gĩn \ 

An... AC quyền. lợi: TIR, đãa ". khối: các, lộn khoản. ni 
ke ¿ Hân Bình kc —.... ng hà “8 : 


* ° 1 


- Ác chứng. cở trong le, sử về: hưu ,Bày- Tất BAN: HỆ _ 


`... .- ,"" : . : l Ja 
cổ 20đ'EtaÐ :hte là quyên lợi ni già Dài các vua- nhà Trần thữUz"- vi 
Na SẺ biều . — . —-: Lệ CN | 
lễ # 


vẽ 
Kể : sở Đ Những sự giá thứ: loạn. luân tròng Ti8àng: -gia-› 


DAI -Phân huy Chủ đã cHẻp.-là luật nhà ?THẬn; đại “hải chấu 
- đhước Ở các, luật cỗ _Trung Hoà : Thật dhà/Đường, và luật 
"“... Tống. Như vậy, về phương diện hóa nhân, -lất cũng có. cáp, 
: `". nghiệm 't cẩm 'Về Sự tt4i:gái lấy ñidh, dtoñg Hưiọt họ, 
sảng %', Điều: khoản hày là một giáo - -điều? “quận. trợig 'ttöng _hền ]ưãn ˆ 
.. l Kiiönÿ. 'Mạnh; và đã 'Iược trhà lam lật Trung Ha ông hhận 
.. từ đời:Hán như ta đã biết, “hai thễ: ki THếP ký ngiyêu, trong 

th luật, do Tiêu Hà goạh,.. „ ú 


£ .. Nưà ` Tử: vậy, đưới đời nhà Tiầu, ng vụ tonl lủah, ảnH emj, Ì 
„ SA bi ftbng gia đình lấy nhất la Hiệt sự rất thường. Cúc chỉHh. 
¿„ hách, nhà T2 hAp thời ấ La chỉ chú trọng vào một điểm: ấm vững 


nu dứỦ ngữ thắc chắn lẽ 
- Hy thöán đöật. ` - X sẻ ¡.S v 

¬ Người cổ công đầu gây dựng' TT An: chơ nhà Trấn 
hy Hạ "Trằa-thủ-Độ. Trầu-thä-độ, sâu hi đẩ-ép bức T.ÿ-huệ-Tỏng; 
3, Ông Vua cuối cùng nhà Lý phải tự äi, đã giáng vợ Lý-Huẻ-Fông 
.„; lắm Thiềr-Cức Côöng-Chúa, rồi lấy làm vờ, lhônÿ kẻ đếu chỗ 
cc Thiếu: Gực Gôhg-Chúa và Trằần-thủ-Độ là hai ảnh em bọ ! 


: Mật sự loạn luấn. còn táo bạo hơn nữa công do tây. Trần- 


bia “Tiẳủ- Tàn chả Trần tp” XNG: sau RHi ¡ÿ) bệ- -Chiêu- hpdt 
ÂN. -gẲI thề SP, ta nhà Trầu lức là Tráh, Thái Tòng: .S0Ng 


= ' . TH) l k . : ' 4 

. .. bu ® .s : 

- bất : : 177 
Ha Tà, , `, cà. R k í 
—¬ : . Ề 


Lá 
lấy: han: được qười Hai- :năm; T;ý- Chiên, töáng' Hnnh đyi di „ilểU : 
-tuôi. (Trần-Cảnhˆ20, tuổi), vẫn chựa:có :con:: tTrần- -thủ;Ð@x1g' HðtED _ 
tương-la‡ nhà Trần không Tigười. nối đội, ¿ NgÔÏ : báu,ynân bắt 
Thái-Tông phải bỏ, Lý-Chiêu- Hoàng. và lấy; ;người, chị: Lỷ:Chienê thiên 

- Hoàng ]à, CHiêntThánh, Công-Chúá vì "Chiêu-Thánh: Gông-Ghủa ` LẶ ii ã 
vợ của: 'Frần- Tiếu, .đã cổ, mang sẵn. 3, thắn Í .›... Trắn-Cảnh) VẬN, 

'Trần- Liễu ,vốn -là. anh êm. (1):..VI ;duðe-|h{; gia, đạo nhà. Trấhi tà nnị _ ' 

:,đã:dÍ' đến: chơ 1đồi-bại triệt-đềy anh em :l#ãnh "đành ; HIMM ` 
thực lì huyện, nhi luân 4 chưa, ;hị thấy in 7 lịch, sử! SỆ: “hp, 


TN TM 
+4: 
* ~ 


lan Irotg Hóàng tộc vội Xihadj tông. .phảt, dả "biết lệ. bền mã Két 
dưới đời: t1rận, điều đó hàuÓ nhữ c một ‡ #Rujên. đắc: $ Ngôi Mi, 


vn 
* 
đt ! 


Iấy Thuận thành Hoàng' Hậu, .cHảu nội “ rần Hưng Đạó$: Vi LÊN” 
Trần -MỈnh Tông lẩy em›Ho lả L4. Thánh Hoàng: Hậu: šơh gi” ` 
- của Trãy LÔ NN) Chân chứ của .VỤ4, “Vua ÔNG đế đây: chỉ: :họ lÀ?" ?t: 

t k3 BẠN & ¬. HỆ s) tÌ hà ? 
N đũng vì chuyện Tn mà Trằn-Liến, tức' giận lâm: loạn; củã.? 
Thái-Tông bị áp bức, đương đêm bỏ cung tiện. lẻn'trốn ' lên ở: chữa. 
JPhù-Vân trên núi .Yên- tử (huyện Yên-hưng, tỉnh - Quảng: Yên) - -Hay' tủ! 
Trần- Thủ-Độ đem, „quần thần: đi đón. về Thánh,Tông không chị); đấyn 2. : 
nghiến“4Trẫm còn- nhỏ. đại, không kham -nồi việc to- »lớn;' các" 'quẨ bi 
nên chọủ) , người khác“đỀ khỏi: 'nhục xã "tắc, Mời: mãi „ không”, được; Thú, 
Độ bẻn nỏi : 'qHoàng thượng ö ở, đầu “Triều đĩnh,ở dấy lơ %à “truyền GHb 5; 
xây cung: xdiện: ở Phù Văn. ,.Quốc sự, chùa) lấy An van, Jạy¡ mãi › h 
“Thái ¡ Tông, mới S-- Yề E82. 1+ Ki - Ta: 


Hoài li đậu" là on gÃI- “Tran HN bạo; Vua “Tiần: km thi 


* 
p 
„-. 


1t“ 
“%suel 


tho. °' Ÿ 
Liễu ; nhở có Trần Thái Tông che chở: :Trần tiếu hat khối- n: Sau ï“ 
“hải “Tổng lấy đất Yên phụ; Yên đường,' -Yên siÍh- và: Yên' bang: (uyên TH È T 
Đông Triều, phủ Kinh môn, Hai Rở cho Trần: Liễu : 'và phoúg, cHụ,* MP 
-lầm An Sinh .Vương. : ` tớ Ð PS li vi cl W 
` ˆ \ - *$© $ ` R Ã s kề 
-Ý, + _. " ỉ 


l. Ả Šj) 


LẠ 


Thiên Hay Công Chúa, con gái vua Trần nghệ Tông, báo của 
vua, . : - 
Ngoài ra trong Hoàng gia, các bà con tron6 họ lấy nhau, 
cũng là sự thường: Ngoài trường hợp của T rần Thủ Độ lấy em 
h , bọ, Hưng Đạo Vương Quốc "Tuấn lấy cô ruột là công clula 
Thiên Thành; em gái vua Trần thái Tổng..: 
Tuy nhiên, có luật gia đã coi rằng « đây lÀ « gia phân » 
: của họ Trần biệt, lập' với quốc pháp » (1), oũng như gia pháp 
-_ của các vua nhà Thanh không bao giờ;lấy vợ người Hân, Vì 
vậy, các giá thú loạn lnần nỏi trêu không có gì trải luật, mà 
«lại hợp luật, tuy là một luật bất thường?. ` 


Suy luận như vậy, có ba điềm không hợp lý: 


1, Trong sử không hề chép bao giờ gia pháp họ Trần đặt 
= ~—~—ya-lệ-cưới-loạn-luân..Phẳn_chứng rõ rệt là các vua cuối triều 
` Trầm đã lấy vợ ngoài họ Trần.. b 
2. Các vua nhà Thanh tuy đặt ra lệ thông lấy vợ người 
Hân, nhưng không làm giá thú loạn luân. Hai trường hợp không 
thể so sánh với nhau được. 


3, Chính tác giả cũng công nhận là nhà Trần đï ' ưty 
gương nhà Lỷ mất ngôi vì lấy ngoại thích, —nhà Trần clúnh 
là ngoại thích của nhà Lý, — nên đã đề các người trong Tlòn 
thất lấy. lẫn nhau. Như vậy, quả nhiên vì lý do quốc thị đề cứng 

‹,„ 0ố ngai vàng, nhà Trần đã rầy xéo lên luật pháp, và luân thường 
đạo lý. . 
Chúng ta không thề nào bênh vực một quan điểm vì pháp 

.và bại luân nhữ vậy, mặc dầu dườỡi triều Trần khỏng cỏ một 
nho thần nào đảm lên tiếng chỉ trích. „, 

- Và hài lưước thay, mặc đầu lệ cưới loạn luân đã ngự trị „ 
tôn thất nhà Trần hơn một thế kỹ ,cuối cùng lệ này cũng tan 
rã, và nhá Trần cũng mất ngôi báu vào tay ngơại thích Lê quý 
Lỷ hay Hồ quý Ly ! 


(I) Nguyễn-Toại. Phê bình Cổ luật. Tạp chí Đại học Huế số thắng Í 
"năm 1959 trang 94. ` 


179 


* đ¬ 


_#9. Những vụ án chính-trị. — Ngoài những việc đảo lôn 


luân thường đạo lý, ngảy.nay ta còn nhận xét trọh. sử những 
sự sử đoản trái ngược oới pháp luật øì quốc thị, - + 


“Tháng năm, năm: Dại-Khánh' thứ hai (1315) Vua Trằn- 


Minh-Tông (1314-1339) ban hành một, đạo luật cấm cho 'con vợ 
chồng, không được cáo giác lẫn nhau và đầy tớ không đước cáo 
giác chủ (I). Điều luật. này, theo sử gia Ngô thì Sĩ (2), nượn 


ở:luật Trung Hoa. với đời vua Tuyên Đế nhà Hán (78-49 trước 


kỷ nguyên) đã có điều luật chớ phép cảẻ thân thuộc. đến ngũ 
đại được che đậy lẫn nhau, Dưởi đời vùa “Thải-Tông nhà 
Đường, cũng có điều luật cẤm các đầy tở cáo giác chủ. Các điều 
luật trên này không ngoài mục đích bông nhận những bồn phận 


thiêng liêng sẵn có ở trong lòng người, và giữ cho phong tục “ 


được thuần mỹ. 


Tuy Trần minh Tông đã ban. hành điều lật trên này, Lột ` 
vụ án chính trị oan ức cực điểm đã xẩy ra chính đưới đời vua ' 


ty," 


+ 


là Trần quốc Chân, trái ngược với: đạo luật trên, ` 


Trần quốc Chân vốn -là con Trần nhân Tông nghĩa là ' 


chủ vua Trần Minh Tộng. Hơn nữa Trần Minh Tổng lại lấy 
con Trần quốc Chân làm. Hoàng Hậu, Đây. cũng là mội trườäg 


hợp loạn luân nữa trong gia đỉnh họ Trần). Ngoài ra, Trần - 


quữc Chân có công đi đánh Chiêm thánh thắng trậi nhiều: : ' 


lần, nên, được phong làm Phục Quốc thượng tễ 4 ø r *). 


- Vưa đã già, Hoàng Hậu không cỏ con nên năm Khai, Thái 


thử 5 (1338) lriều đình chía làm hai bè đẳng. Một dáng dó , 


Trần quốc Chẵn dứng đầu;- muốn giữ địa vị cho 'ebn pái 


Œ) Đại Việt sử kỷ toàn thư, VI,32 đ: Đại Việt sử ký, 32a; Khâm: 


tịnh Việt sử thông giảm cương: mục, IXIId. 
(2) Đại Việt sử ký, n2nb, 


180 


Trần Minh Tông đã quả nghe lời dèm pha, không áp 
đụng điều luật này mà giết bại mất một người công' thần ' 


„9 


Â) 


mình; chủ chương nên đợi hoàng hậu sanh thải tử; đẳng 
đöi lập có.Văn biếu hều Trần kbắc Chung f) đề nghị lập 
npády cón của Lhứ phi, là hoàng tử Vượng làm thái tử. 
" Muốn được đắc thẳng. Trần khắc Chung cho một tên 
đầy iỚ của Quốc Ghân là Trần Nhạc (ñ£ 2ì €2 trệt trểm 
lạng vàng, xui nó vụ cáo là Quốc Chân làm phản. ' 

Minh Tông bắt Quốc Chân giam ở chùa Tư Phúc, sau 
Minh Tông lại nghe lời. dèm của Khắc Chung, lấy lề rằng 
bắt hồ thì đễ, thả hỗ thì khó, cấm không được tến tế đồ 
ăn cho Quốc Ghâu, Hoàng Hậu thương cha phải lấy ảo nhúng 
xuống. ñước, mặc vào người, tới thăm cha vắt cho cha uống ! 
Uống xong nước, Quốc Châu chết. ¬ 

Mãi về sau, vì có người vợ lẽ của Trần-Nhạc, ghen 


-~~ ==nhau-với-vợ-cä- đi-tố-giâc-ra_sự vụ. cáo của Trần-Nhạc,, miới 


mình: oan cho Quốc-Ghân. Trần-Nhạc bị lăng trì ; Khắc-CGhụung 
được tha tội chết nhưng phải truất xuống làm thường đân 
và của cải.bị xung công ! @). x..Ÿ 


Dù sao, ta cũng thấy trong vụ án chính trị nảy, vưa 


Trần Minh-Tộng đã hai lượt rầy xéo lên đạo luật của mình. 


ban hành : 


‹— Một Tần căn cứ vào sự cáo giác của đây tớ đổi với, 


chủ, đề giết. chết Träần-Quốc-Chân ; 


—- Một lần căn cử vào sự cáo giác của vợ đối với chồng 
đề xử tội Trần-Nhạc và Văn-hiến-Hầu, Trần-Khắc-Chung. 


~ ˆ 
TIET THỨ HAI 
“Giai đoạn luật nhà Trần bất chước luật nhà Tổng. 
Trong quyền «Việt Sử tiêu-áno, Ngô-thòi-Sỉ đã cho trì 
biết rằng nhà trần, trong thời kỷ mạt vận, đ bắt chước 
(1) Văn Hiến Hầu đối vời Trần Minh Øông là bàng ông chủ. 
_ (1) Deloustal dịch nhấm là (ƒ} #;) Trần Hữ, 
__@) Khâm tịnh Xiệt-sử thông-giảm cương-mục LX ?ã b. 


161 


.x» 


luật pháp của siÑã Tống long một giải đoạn 19 nấm, Sau 


khi giết Đương-nhật- Lễ dã chiếm ngôi nhà Trần, vua Trữn- 


nghệ-Tông đã thiết lập lại các chế độ như eữ (1376). “Theo. `, 
_ Ngô-thời-ST, Vua nói (1): «Tiên-triều ta: lập quốc cũng đã có ` 
pháp độ riênH, không theo 'chế độ nhà Tống, vì rằng Nam: và, 
Bắc mỗi bên làm vua một nước,. không nên rập "theo của : 
họ. Trong nấm Đại-trị bọn: thư sinh làm việc nước, không X. 


hiểu rỗ sơ ý, khi lập pháp, liền bổ cả pháp độ. cũ của lồ tiên, 


theo về tục Bắc. Nay là lúc sơ chính, nhất thiết bong thê, ân: 


năm Khai- thái».. 


[hai-thái là; niên _ hiệu thử hai của vua Trầi-minh-Tổng, 
(1314-1321). Thời gian trêu của ưa KH TM PEHE L HE Gó ˆ 


hai giai đoạn :; 
.  a) Niên hiệu Đại-khánh 1314- 1ả2ä,, 
b) Niên biệu Ihai-thải 1524-1329. - 


Đại-trị là niên hiệu thử hai của vua Trần- Dụ- Tông (daiẺ 
1369). Thời gianitrị vì của vua Trần-Dụ-Tỏng cũng BI hai. -: 


giai đoạn: 
_a) Niên hiệu Thiện- Phong (1314-1857). 
b) Niên hiệu Đại trị (1555-1569), 


' 
¬- 


Căn cử vào các tài liệu trên, có thể nói rằng nhà Trẳn 
đã bắt chước luật lệ và điền chế của nhà Tống từ đầu, niên 


hiệu Đại-Irj (1358) đến đầu niên hiệu Thiệu-Rhánh 870) của 
Iriền vua, Trần-nghệ-Tông. - h 
Kbi phâu tÍoh: các bộ luật của triều Trần trong. giai đoạt 


thứ nhất. chúng la đã rö là đầu niên hiệu Thiệu-Phơng của vuä; ˆ 
Trần-Du-Tông ; „vua đã' sai Trương bán Siếu và Nguyễn †]rung - 


Ngạn soạn quyền Hình-ILtật-Thư (1341). Chỉ đến niên hiệu 


Đại-Trị (13858). nghĩa là 17 năm sau, bộ luật này đã bị Ì ' gạt ra ` 


ngoài đề bắt chước luật nhà: Tống, Sự kiện này. đã đánh,. đấn 


một sự suy vỉ của nhà Trần về phượng diện chính trị, đề cau thể : 


đoán trước sự sụp đồ của triều đại này. ˆ 


—.———— 


(1 ViệI-Sử tiêu án, (Bẳn-dịch của Văn- hóa Á-Châu) (Saigon 1960) ` 
trang 252. ` h 


. ‡» - 


- 
S2” sẽ 


so. " 


;? 


đụ 


“ 


.Ñối ngồi Trần dụ Tông là vua Trận Nghệ Tông. 


Vua Trần nghệ Tông, về phương điện chíuh trị, chỉ là một 
ông vua nhu nhược, mọi việc triều chính đều nhất Lhiết ÿ lại, 
vào Hö- quý-[2y. Là một chính trị gia có rẤt nhiều, sáng kiến, 
Hồ-quý-Ly sau này đã chiếm ngôi nhà Trần và thực hiện nhiều 
cuộc ,cải cách: Như vậy, có thể, auy đoán' rằng khi nắm hết 
quyền binh đưới đời Trần- nghệ- Tông; Hồ- quý-Ly cũng đã là, 
linh hồn của sự cäi cách về pháp luật nỏi trên, 


Đề kết luận, có thể nói rằng luật pháp triều Trần Hi 
đánh dấu một giai đoạn suy đồi trong pháp chế sử Việt Nam, 
mạc dầu không nói tới sự bắt chước luật nhà Tống trong thời 
' Kỳ 1358-1570. 


Vi quá say mê về quốc thị đề giữ vững ngai vàng, nhà 


~~=Trần-đã-quênuất-những-lý-tưởng-chân-chính.từ bao nhiều thế __ _ 


r  kỷ- .vẫn được dùng làm tiêu chuần cho các vua chủa ở Đông 
Phương trong khi sử dụng quyền lập pháp. 


_—— ĐặLra hình phạt khắc nghiệt, phải chăng nhà làm luật 
dưởi triều Trần đã dời xa nhân trị chủ nghĩa đề theo nhảp trị 
"chủ nghĩa, một chủ úghĩa duy vật, thực K thích ứng trong 
thời loạn by, 


Sự thực, nếu luật pháp triều Trần đối lập với chủ trương 
của Không-Mạnh, thì: cũng không thể coi luật pháp ấy là phản 
ảnh của chủ nghĩa. pháp trị. Thẹo chủ trương của Pháp gia mã 
Hàn-Phi-Tử dã biều đương được hết tỉnh thần, pháp luật phải 
tề nhất và bất di bất dịch. Pháp luật cũng phải là cái hàng rào 

- ngăn giữ các nhà cầm quyền không được vỡ đoán, ức chế kẻ 
bị thống lrị, theo tình riêng hay quyền lợi riêng của bọ. 
Nhưng nguyên tắc này các vua nhà Trần coi quá nhẹ, vi chỉ 
ĐI NT vào bạo lực để phục vụ quyền lợi vị kỷ của giòng dõi. 


Phản đoán về luật pháp triều Trần nhân vụ án Trần-kbiic 
Chung. sử.gia Ngô-thời-ST đã viếi ; «Lệnh ra như thế nảy, mà 


18a 


. _= 


việc làn nh -thế kỉn, thì làm sao bê dần Phê) tử Dê, khuyên : 
đâu giữ tín nghĩa được». lạ) 


. Khi pháp luật không lấy công lylậm gốô, mà, chỉ, biếj, Hưng. 


vào bạo lực đề: phục vụ quyền, lợi một triều vua, thiết tưởng nói ` 


tằng ý niệm phúp luật đã trải qua, một. thời. kỷ Uy, vì, cũhồ, 
“HỐNg phải là quá đẳng.!. .".. "su. 


PHÂN CHƯƠNG THỨ BA 
PHẮP-LUẬT TRIỀU LÊ (1498-1768). 


* 

Trong s sự nghiên-et cứu ắc luật- lệ triều Lê, ngày nay chúng, : 
tan may mắn còn tin được khả nhiều tài-liệu, Trừ mội vài! 
quyền ỉn mộc bản, các tài liệu ấy hầu hết đều được chép tay lại" 
Một phần các lài-liện cũ ấy rách nát ít nhiều, :một phần, trong '. 
li biến chép lại,-cũñng cỏ nhiều chỗ sai lầm, nên. công việc... 
nghiên cửu và giải- -thich không sao tránh khối nhiều nỗi. khó, 
khăn - phứửc-tạp. Dầu sao, trong giai-doạn này,, nhờ cúc tài ` 
liệu ấy, chúng ta cũng có thể có một quan-niệm khá đầy "` 
về tỉnh- -trạng. và tỉnh- thần các luật lệ triều Lê. ,”. 


- Vậy các tài-liệu luật-pháp triều Lê hiện 0n, lại những gic : 


Tỉnh thần nền luật-pháp 'ấy thế nào ? 
- TIẾT THỨ NHẤT 
. Các tàiliệu luật-pháp triều Lê hiện còn di-lại .... 
Nhà Lê làm vua được .360 năm, kế từ khi Bình-Bịnh:: 
Vương Lê-Lợi, sau kùi đánh đuổi .quân: :Minh, lên ngôi Hoằng ¿. 


X» 


Đế tức Lê-Ghiêu-Thống bỏ chạy sang Tần. (1788), đễ cầu ngoẠj' rr" 
viện chống lại vua Quảng-Trung: nhà. Tây:Sơn:' Tuy.. nhiệnjL; 


(D Lịch triều hiến chương loại-chi tr 628 : aSở lệnh như thử, nhỉ sở ¿ ' 
vi như bỉ, hựu hà túc-đĩ dạo, đần chỉ từ-hiếu, khuyến dân chỉ: lín. 
nghĩa lai», ˆ. - . ¬ : : 
ñỆ 4š de dụ  ĐẾO § do ` 8 tp 8n 
*.#.# dù RK lì Ã ` | : 


154 


- để lấy hiệu là Lê;hải- Tổ (1428) cho đến khi, vua. Lê- Mẫn-: 4i, ¿ 


.* 
“ 


sơ vẩ¬ 


choàng, thời gian 360 năm ấy, có thể phân, chỉa làm hai thôi 
kỳ: - . : vã : 
_. 4} Thòi-kụ- Lê triều toàn thịnh (1428-1522 
Trong một thế kỹ, các vua Lê kế tiếp nhau làm vua Irong 
qoàn thê cối Việt-Nam. Sự tực, töng thời Kỳ này, ta cũng 
phải phân biệt hai giai đoạn: `. 
q) Giai-đoạn cực-thịnh trong 70 nănt đầu (1428-1497) gôm 
cỏ các đời vua Lêẻ-Thái-Tồ, Lê- thái-Tông, Lê-Nhân-Tông vÀ 
- nhất là vua Lê-Thánh-Tôn, là các đời vua cai trị có tài (1497- 
:1527). : 


cỗ), Giai- đoạn ` quả-độ gồm 30 nữm sau, tyy quyền-hành cáo 
vua Lẻ vẫn côn,.song- các vua đều kém lài cai-trị, chơi hời, 
'tửu sắc, không biết đến chính sự, do đó cải mầm Nam-Bắc - 
-= —-—phân-tranh-đã-nÃy-nở ra-trong nước từ giai đoạn giao thời này. 

2) Thèi-kỳ Nam-Bắc phản tranh (1528-1768)  _ 

Thời-kỳ này cũng gồm 2 giai-doạn : 

a) Giai-đoan Nam Bắc triều (1528-1600) Nhà Mạc nôi lên . 
cướp ngôi nhà Lê, làm vua ở phía Bắc còn con chấu, nhà L;ê 
được các trung-thần phô-tá lui về vùng Thanh-Hỏa, Nghệ- 
Au, thiết lập một triều-đình khác chống với nhà Mạc ơn 70 
năm; đấy là thời kỳ Ñam-Bắc Triều, Sự thực trong thời-kỹ 

. này các quyềun;binh của vua Lê chỉ hữu danh vỏ thực. Gây 
lại nghiệp cho nhà Lê, bọ Trịnh đã nắm hết cả quyền lưành 
. trong triều và nghiễm-nhiên xưng chúa, 

b) Giai-đoạn Trính-Nguuễn phán-tranh  (1600-/755). Sau 

kui nhà Mạc bị đẹp fan, sự phân-tranh đất nước lại tiếp-diên __ 
"dưới hình-thức Trịnh-Ñguyễn- tranh-quyền cho đến khi nhà 
Tây-Sơn nồi lên, thống-nhất toàn-quốc. 

Sự ôn lại các biến cố lịch sử trên này rất quan trọng vì 
nhớ đó, có thể hiều được sự tiến hóa của nền luật pháp triều Lê. 

. Lê đĩ nhiên, các luật pháp' quan trọng của lriều J.ê đều 
được ban bố vào trong thời kỳ cực thịnh. Cô thể nói rằng sau 
đời vua I.ê-thảnh-Tông nhà Lê đã bước vào giai đoạu suy vỉ 


185 


` v¬ 


và tử đỏ không có được Hiếih một đạo luật pháp nắo quan. trọng 


_ về hình sự hoặc đân sự, 


Vua Lê-hiến-Tông (1497-1504), nối ' ngôi Lê-thánh- Tông: 


cũng vẫn thường nói : «Vua Thái~Tô đã gây dựng.nên cơ đồ, - 
vua Thánh-Tông đã sửa sang mọi việc, ta nay chỉ nên lo gìn. 


giữ nếp cũ, và mở Inang sự nhân chính 'ra cho sáng rõ, công 
đức của ông cha ngày trước». q) Lời nỏi trên đây thật: miêu 


tả rất đúng Tịch trình Hiến hóa của luật pháp triều ‹Lê và trong. 


giai đoạn Nam Bắc phân tranh chỉ eỏ những luật lệ về tổ tụng 
(thưa kiện) được bau hảnh. 


Lần lượt, chủng ta sẽ xét hai thời kỳ này. 
„ Đoạn thứ nhất : Thời-kỳ Ùâ-triều toàn thịnh (1498- 1597) 


Trong 100 năm cũa Lê triền toản thịnh, nền pháp luật: 


Việt Nam đã kiến bộ mạnh mẽ dười các triều vua Lê-thải-Tồ, ' 


Lê-nhân-Tông và. nhất là vua Lâ- thánh~-Tông. Sau khi khỏi. 


phục lại được chủ quyền chính trị; các vua đầu tiên Triều Lè 


đĩ tổ ra là những vị anh;quản có tài trị nước, và đã ban lành ˆ 


nhiều luật lệ đáp ứng với nhu cầu và.nguyện vọng của dâu tộc: 
A. Lê-Thái-Tổ (1498 — 1455) 


—) Bình-định- Vương trong khi đảnh nhau với quân Minh 
cũng đã ban hành một it luật lệ đề cai trị và yên lòng dân. 


Vương trước hết ra'dụ cấm tả đạo : Ai dùng những phép : 


tà ma giả đối, đề đánh người ta th phải tội. Còn những đân 


sự bị loạn phải lưu tán đi chỗ Tác được phép ' về SHIyên 
\ ' 


(quán, làm ấn như cũ. . MP 2. t2 


Vợ con gia quyến của những người ra, làm. quan với giặe.': 
được phép lấy Hền mà chuộc : vọ con của quan Bố Chính `, 
phải chuộc 7Ũ quan ; vợ 'eon của những sinh viên và thồ quan - 
10 LiN, còn những con trải con gái, đầy tớ người, ở 5 quan. (2) : 


_ b) Sau khi lên ngói, niên hiệu Thuận-Thiên thứ nhất, Lê-- 


(1) Trằần.Trọng-Kitu V.N.S.L 250 
(2) Trần Trọng Kim V.N.S.L. trang 217, 218... 


186 


" ` 


#“' 


thái-Tổ- ấặt ra [uất lệ mới để xử kiện, Theo như hình luật nhá 
"Đường, hệ thống hình phạt của vua J,ê-thái-Tô cũng có nắm 
„hịnh- phạt ; xuy, trượng, đồ, lưu, tử (1). Tội xuy (phạt roi) chia 
- ra làm 5 bậc từ 10 đến 50 roi ; tội trượng (phật gây) chia làm 
5 bào từ 60 đến 100 trượng ; tội đồ (phạt làm việc nặng nhọc) 
chia ra lắm 3 bậc : đồ làm Bịch định, để làm lính chuồng vọi 
và đồ làm linh đồn điền ; tội lưu (tội đày) hỉa ra làm 8 bậc : : 
. lu đi cận chậu, lưu đi viễn châu và lưu đi ngoại châu. (Lưu . 
đi cận châu là đày vào Nghệ-an, đi viễn châu là vào Bø.Chỉnh 
ˆ tà đi ngoại châu là vào Tân-Binh). Tội tử cũng chia ra làm 8 
bậc: tội thắt cồ và chém, tội chém bêu đầu, và tội lăng trì.. 


.c.“^. m<« 


Trong sử cũng ghỉ điều luật liên quan đến trường hợp 

bát-nghị. Hễ ai được vào trường hợp bái nghị (nghị thân, nghị 

.cố, nghị hiền, nghị năng, nghị công, nghị qui, nghị cần, nghị 

_-__tân) thì Ífiröc phải tân xin nghị án, khi nào ugbj xong, lại phải 

tàu đề vua xét lại, Phàm những người cựu thầu cổ công Ùi 

ngũ-phầm dï thượng. nếu cổ ai phạm tội đồ hay là tội lưu 

cũng tha cả ; con cháu những người được nghị công mà có lội, 

- sẽ theo thử bậc tập ấm của ông chà mà giảm tội. Những quan 

` viên, quân đân ai cỏ lầm lỗi nhỡ ra pHạm đến tội lưu trở 
xuống thì cũng chu chuộc. 


- 


Những người 70 tuôi trở lên, 15 tuồi trở xuống hay là có 
phế tật mà phạm tội lưu trổ xuống, cũug được cho chuộc, 
Những người 80 tuổi trở lên, 10 tuổi trở xuống hay là đốc lật, 

: thì cử tự giảm bớt cho, Những người phạm tội như trộm cíp 

' mà thủ nhận trước, cũng được lượng tội giảm cho ít nhiều. 

- —,Các trường bợp bát nghị và trường hợp giảm tội vì Luôi 
tíc hay tàn tật cũng mượn tron, luật nhà Đường. 

Tuy nhiên, ngoài những điều kboản chịu ảnh hưởng của 
Trang-Hoa, Lê-thái-Tồ cũng đã ban hành nhiều luật lệ khác 

"chứng tổ rằng nhà làm luật Triều Lê đã bíct giải quyết 
_ c&c nhu cầu của xã hội đương thời một cách thực tế và độc đảo: 
Niên hiệu Thuận-Thiên thứ 2 (1429), vì có nhiều người 


(1) Tr. X. 59b Cm 19b V.N.S.L trang 235, 236. 


187 


-¬ - 


đu đăng, rượu chẻ, ©ở' bạo không chịu. Tàm ăn tử tế, LÀ: thá-Tô, 
ban hành một đạp lưật đề nghiêm: trị (1) trị: «Ái đảnH bạc, bắt ` 


được phải chặt ngón tay mất 3 phân; đánh cò vây (Mĩ c. ® 


3L ñl) bắt được; phải chặt ngón tay, nất một 'phâd ; không có!;: 
việc gì/ quẦH tụ nhau đề nống'rượu phải pÏhqt 100 trượng ‡* 


những” người 'dung chửa những -kẻ ấy: PHHối Phnn -lội, nhưngởÌ; 


được giảm đi một bậc. 


Ngoài ra, Lê-Thái- Tô 'cỏn ban hành các luật lệ về 'cÁc" 
công điều cóng thồ quân phân cho đâm gian. Cáo luật" lệ Ấy gau:; 


TàY: được đẹm vào bộ Quốc-triều hình-luật (điều 370 đến 373). = 


Các điều khoản nảy không có trông luật của “THUR? Hoä, và 
riêng biệt cho luật nhà.Lê.. : sử 4 : 


B. Là THái Tông: (1454- 1449) 


Quyên Ức trai di lập (2), bản in năm 1868 trong, phần cThế 
lục» về văn thơ do Nguyễn Trãi làm ra, có ghỉ chú tằng: «Theo ", 
chương Nghệ văn chí (trong Đại Việt Thông sử củá Lê Quỷ Bônh,. - 


trong thời gian niên hiệu Đại Bảo (1440 - 1442), Ông Nguyễn Trãi 
có phụng mệnh Vũa san định Bộ Lnật thư gồm 6 quyền (3) 
Trong Lịch triều hiến chương, quyền 42 Phan Huy Chú, còn 


ghỉ rõ rằng Bộ Luật thư do Nguyễn Trãi làm. đưởi đời Lê, 


Thải Tông. 


Tuy nhiên, trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, `. ghỉ chép 
gì về quyền Luật thư do Nguyễn 1 Trãi soạn dưới niên. Hiệu, Đại 
Bảo bà 2š Tnhh - , 


C. Le.Nhân-Tõng q442- 1459) 


‡ 


Dưỡi đời vưa 'Lệ-Nhân-Tông ' (1442-14591, niên hiệu Thải : : 
hòa thứ 7 (1449) có ban hành 14 điều khoản về siêu thô tư đẻ, 


tăng bỗ luật lệ triều trước: ` 


—— ——___— 
Œ) T-t.X, 6ia ;-Cm XYV, 8b, V.N.S.L 236. 


(2) Ức trai đi tập gồm các bài thợ do “Nguyễn Trãi lim, Bản ï in nằm : 
1868 (niền hiệu Tự- Đức thử 23),-ngoài hơn 100 bãi thơ chữ nho có -ïn ` 


thêm 268 bài thơ nỏm của Nguyễn Trãì: 
(3) 4 & £, k Ÿ # Mli2 Ñ NT ®,# 


\ 
2 


155 


n 
:`¬ , 4N - 


: - đi 


* 
‡ 


(ế 


Các điều luật do .Lê-Ñbân-Tông-ban hành về điền thồ tư 


- được ấp, dụng trong cÁc triều vua SaU/ Những điều luật ấy, trong 


' qQuốc-triều bình-luật»- (điều 371 dến 287). Dây là một trong : 


sách Khàm-định Việt-sử thông-giâm cương-MQG, có gbi cbép rõ 


"ràng đưới một hình thức vẫn tắt (Cm. XVJI2ð, và các lrang 


sau). Nhờ ở tải liệu này, ià ta biết được f{ điều khoản ấy, 


sau niày đã được đem chép vao trong bộ luật nhà Lê tức là bộ 


những thiên tân kỳ nhất của luật pháp triều Lê mià ta sẽ nói 


" tởi sau. 
, 


Nên nhớ rằng Lê nhắn Tông khi lên ngôi mới có hai tuôi, 
nối ngôi vua cha là Lê thái Tông mà cái chết bí mật đã gây 
nên vụ án bỉ thẩm troug lịch sử triều Lê: Vụ ân Nguyễn Trãi 


_. ————leerennnnnsnne sunnassmnnmne 


chép yề.vụ án này như sau; «Niên hiệu Đại báo thứ 3-(FEl9y———~I 


- 


vua Lê Thái Tông ủi tuần du về phương đông và duyệt vỗ. ở 
Chi Linh (thuộc [Tải đương ngày nay: Nguyễu Trãi mời sa giá 


đến chơi chùa ở Gôn Sơn là nơi ông Ở. NHm trước, người 


mới phát tang, Mọi người đều nói Nguyễn-thị-Lộ ' giết vua, 


nên bắt nàng và đem giết, Lại giết quan Thừa chỉ: nhập 
nội đại hành kbiền (U đã về trí sĩ là Nguyễn Trãi và fru di 
cả họ». Khi ấy Nguyễn Trãi 63 tuôi, 


Thái tử Bang Gơ lúc ấy mới hai tuổi lên nối ngôi, lẳy 


_ hiệu là Nhân Tông. Vua trị vì được 17 nắm, cho đến khi bị 


- () CHức Thửa chl nhập nội:đại hành khiển 1à chức tương (tương 


như Thủ Tướng ngày nay: : 


- 189 


“đà - 


trgười anh là Nghi Dân Lạng Sơn Vương. làm loạn giết: chết: 


_ Như vậy trong khỉ trị vì, nhà vua ,còn nhỏ tuổi. Sử chép rằng 
mẹ là Tuyên từ Hoàng Thái Hậu, buông rèm xem ' việc. triều „ 


chính,:Gác đại thần phụ tá. đều là các võ tướng đã giúp vưa 


Lê Thái. Tô -đảnh Quân Minh như CN Khả, Lê Khẩo, Phục - 
"` Nguyễn xé hộ 
Như vậy ta có thể suy đoán rằng gối: Viểể đắm T4. 
"những 14 điều lưật tân kỳ về tư điền mà sau này bộ luật, 


Hồng 'Đức đã chép lại, đều đo ảnh hưởng nhiếp chỉnh! của 
một phụ nữ là Tuyên từ S00 BỆ lu TT một điểm " rất 
Ít sử gia chú M tởi. 


Song. kể từ Lâ-Thái-Tô đến -Tê-Nhân- Tông, các vua nhà 


Lê hoặc chỉ làm vua được trong mội thòi gian. tương đối ngắn 


ngủi hoặc khi 'lên ngôi vẫn côn nhỏ tuồi (yuaLê-Thái-Tồ - 


làm 'vua ;ð năm 1428-1433 ; vun T,ê-Thái-Tông: lên -ngôi năm '11 


tuổi, làm vua được 8 năm 1481- 1142; vua Lê-Nhân-Tông. lên - 
ngôi năm 2 tuôi; làm vua được 17: năm (1442-1459) "nên nền. 


pháp luật cũng mới ehi bắt đầu phát triền. 


D. Lê-Thánh-Tông (1460-1497) =1" 


Nền pháp luật triều Lâ phải đợi đến đời sua: Lè-Thánh= 


Tông, một bậc anÌi-quân trị-v] trong ngói 40 nam. (1460-1497): 
mới thực phát-triễn mạnh-mẽ. Trong khí ở ngôi báu, : vua Lê- 


Thánh-Tông, thay đồi niên hiệu hai lần : 
— Niên hiệu Quang-Thuận ;: 1460-1469 ¬ 
— Niên biệu [lồng-Đức : 1470-1497 : 


Hai thời-gian, này là hai giai-đoạn xán-lạn nhất trí xế: 
lịch-sử nước nhà về phương-diện luậi-pháp. Không biết bao, 


nhiều luật-Íệ đã được ban hành đdưởi đời vua Lê- -Thánh-Tông : 


các luật lệ ấy ngây nay còn di-tích rất PHIẾm trong số đó có 


ba quyền chỉnh. yếu, 


1— Bộ Quốc Triều hình "¬ bộ luật He Đức. Ì ¬ 


Từ trước, khi nói 'đến luật- -pháp triều Lê ai cũng. nghĩ 
ngay đến bộ luật đo Deloustal đã: dịch sang = Pháp (1900- . 


& 


190 : 


. xể¬ - 


* ể» 


, 


21810) La ?ustice đe PÁrnicf¿n- nhanh ; Traduetion M cortinenidire : 
Lâu sau: code: des Lễ: : Hanoi. IDEO 1911, : 


Xr.k-> 
ý VI PnO 


vã Lúc :khởi- thủy, Delonstal căn-cứ vào. bộ Lịci-triều. hiểnz 
x"s“ằ¬ -2GHữơ ơng loai- chỈ tủa Phan-huy-Ghú và dịch thiển Hình-luật- chỉ 
Tn: tổn bng hộ sách ãy gầm cổ các quyển -33 đến 38. (11. 


“ 


_ ch + Giảo-sư Gaspatdone. ö Collège de lì rance cỏ dịch các tục 

+ Vän-tịth chí của; Phan-Huy-Ghủ (trong - bộ Ljch-triều hiển- ' 
n .scbữơnig) vä mục Nghệ- -văn-chi, (trong.Đại-việt thông-sử: của 
'¿sLê-Quý-Đôn) trong tập-saản của trường Viễu- -Đông, Bác-Cô. năm 
M S41 985, và có chủ thích thêm nữững điều sổ-kiến về bác thư-tịch 
ni ve trong. hai mục. này. 


Đ ni tin xí về Bộ. Hình- luật nhà Lê, (3) theo lời ghú- he củn giảo0~ 
¬ .Gaspardone, tác-giả có một, bản nhan-đề qQuốc+triều điều- 

—- —=È : _-luglo-_ổ- cuối-bẫn- ấy, có th. thêm miệt tập từ-hàn - (các mẫu đơn- _ 
_"”'từ) nhan;đề: Bách-gia công-án tập», in thành 2l tờ; ở Liễu- - 
tràng, năm. Cảnh-hưng thứ 26 (E65) và ở đầu tập từ-hản, 

có một đạo chỉ-dụ ngây Í 14 tháng 10 năm Hồng-Dức thứ 4 


(6- 11-1478). 


= ˆ Chúng tới có viết thư hỗi 'giá-sit ÉãïhiđöfiR" xem. trong 
LỀa sách ñy Có. in niền-hiệu bộ luật nhà Lê không ? 


s, 


Tác - giả cho biết: là nhan-đề «Quốẻ-triều điều-luật: ïn 

.trong tập-san trường Bảc-cồ là nhầm. Sách của giáo-sư cũng 

_cùng một nhan- đề : sQuốc-triều hìph-luậb› và sách ấy tức là 

- "bản Á; -2754 của trường Bảc-Cô in'năm Cảnh-hừng thứ 24, 

` bu là ni 1767 63). Hiện lực, vì 'nh-hinh SHHENDI chưa 

' k n. 'q) Lịch, x triều" hiển chương: cla Phàn-huy-Chủ chỉa lầm 40 nục :.. 
¬ -" mỗi mục. gồm có nhiều quyền (quyền nay ta gọi là chương) 1 Địa-Dư' 

Đa, “'ehí (quyền ` 1 đến ð) 2 Nhân-vật chí (quyền 6 đến 12), Ỷ Quan- -chức-chỉ 

„ uyên, 13 đến 19), 4 Lễ-ngbi.chi” (uyễ d.20 đến 25), ð Ihoa-mc-chi 

- (quyền 26 đến 28), 6 Quốc-dụng-chỉ (quyền 28 đến- 32),.7 Hình-luật-chí . 

- -qquyền 83 đến 38), 8 Binh-chế.chí' (quyền 39- đến 41), 9 Văn-tịch- chí. 

_ ¡004 48 tiến:46), 10 (Bảng-giao-thi) (quyền 46-đến 49), nã 

: ` ch si Tập, san trường li C . Bác-Cỗ năm mg trang 4ã, số 19; 


. 
-p»« 
¬ —- 


1; . : — 191 


: không: , ạ „ % `, -NN, _ế Anh 


vua Lê-Lợi: đến đổi Lê^[hánh “tông?”  T, 


. hình-luật›. Bộ: nuật này -đã chấm: tehưởc các: bộ: lưật nhà: ?Tt ÿWä3Z 
_ nhà: Đường t của Trung-Hoa, Phan Hủy~Ghủ? lại _ ghì, rỡ, TÔ, ] 


._ nằm Gia;Long, thứ 1: (1812) đã viết : 'sMở các bội hình- cihử GÁo!E 


nghŸá; đả, không cách" 'khoảng' “Lê-MậI, vải chục; -BÑm; tố, tế 


“Trần; Lê, đều.thiết: lập điền : phấp.. 'đÊ.. 'cai-tr]', và: 'dười' đời í $ạ 


"Nhưng '>HhỆ” in Hi: năm. “nào, tà cứng Seó; Thần 'CÖÏ.; tiệm: SỀ n 
là. tải-bẩn”' những - „-luậ(-lệ -đã được hậu "hết 'banhành:¿ jẺ 
Ẳứ 


x"a An là ý) Hi 


`. Phan-Huy-Chủ,, ở đâu qúyb 8 bột LịGh: :irigb Y6 Âmicj 
loại. chỉ cũng hỏi :về ` đời "vua? Lễ? cô": : bãi “hànhŸ ;hậ? Hỗg Stctÿ 


ĐH 


. ` œCác đời, ,sau vẫn.. theo "bộ Tuạt' .ấy. “Ty, ccÓ. „- NA §Ư; 
sửa đổi nhỗ trong lời văn, hay. trong. .cách xếp đặt "1oài-mgế“Š 
tùy theo thời kỳ, song các điều khoản : :cän bắn vẫn NHồng thay, ] 
đồi. Bộ luật ấy:đã được dùng làm” đưy ngữ gà cai trị tưởng: nước; 
và cải; thiện lòng) người, _ X88 Ni 


. Hơñ nữa; vua Gia-Long, ; đề. dựa: “NuÊt Rolgø ViệP Húiglề 


vs g$ 
pOg gốc . 
+? %4 
* 


triều cñ:mà xét, ta thấy drong mước: Việt.Ñam;.. mỗi; xtriểu: HN: 


Lê, củ? chế. độ đã được quí-djnhỷ /đãy đa, trong LuẬI gồhbĐức, ÿ Khu Ki 


Lê Trung-Hoa, các bộ luật bau bố 'đưới các, triều Lg n, vụ 


Đường, Tống; Minh, đã .được san>định. lại mỗi triệu) đà đếnh t` ': 
nhà: _Đải Thanh lạ lại đước bồ- Lúc ".. LYnC na li Ng K 
ẤN: vũa ¿ -Gia-Ìòng. đã truyền chỗ: Tẩy, đất Hồng: Đức Š 
và luật; ;nhà; ;Thành: làm. căn; ;bấu, đệ. soạn ra bộ, THẬT tri Nguyễn: 

sBAy: Jà 2 chứng-cở 'ou-thể? và chỉnh thức, VÀO: đầu thể '. ` 


l 


nhà đệ chính:]à luật Hồng:đứo:° Ty SỐ ng ci 


TH. 6 ÁN Tự 

- Ây qLe,code 'đes LỀ. .est pát Artples, 'Mon _4đion laudle Giốt. 7 TÊN 
triều: - hịnh;luật, '“ñb" 'portalt, đe. lés 'indicaions que “ai: irahserl lh§- thị ibÌ) „ v} vay 
aha.n/21/jf.La` đatẻ; de ai 28èrie. '2Hné& -tẳnh:Hừưng (1787): 0 3/EEsö "đái li. HỂN cự 
teuiliẻÌ 'đu: Htrẻ, ae †*a Tait: tabpr6Hor tu; /Tue-biễn Sous, đả mÊn|  ätii[ed15 ! Đổ - 
S185 đéméñägeurs để:Bảilly' tn°ỏñ §ưpileiaent hở: tế livrÉ§ 6n 1048, 


Mais 'thọ] - exenijlalre étái tị jẽ.crdlâ: lề qhêniẻ 06; lb: A2 tẹ 'EEEO NH: 


và Là ¬-  ^ ^x 
t. TP = 


về "'Ệ Ko 
Xề: 


¬". Lan sỸ n 
RUên lun `. bó LÊ vã „. tụ ,„ộ° 8 


L * 
về Wh + ki ' ¡t x KH. ti ề PS , 
192 An . 37 lÁC SỈ” Sâm 2Ú SH3Ế co 
. ghe củ, * ' ` v. ` 
" Hà Ẵ . c ° L) ' - 
ý II « NA, .*. KẺ B T Ð ợA ° ¬". Tin N- củ 
À T4 VN 4T .ÓÝ. on Hư ÊT VX ¬. ` 
s ... . ÔN ` tế 
s 
`. 
- : 
_, 5 .== : 
b 4 - * . 5 


- `" Ngày nay, trọng, dân: gian, khi nói đến bộ luật nhà Lê, 
ai cũng liên tưởng dến bộ luật: Hồng-dức. Như vậy: đủ 'biêu 


rãng - bộ luật "mhả ;1:ê - đã ' gây: ;dược một ảnh .hưởủg Sâu xa 
' rong xä:hội' Việt-ham và. còn truyền tụng mãi tới nuỹ; 7 


;..” .. ` . to .ˆ * ve F2 . ¬' 
+ Gñn-cử, vào cáu sự kiện trên ta có thể soi bộ Quấc-LIIỂU : 


c s hình;1uật, đã được ban bố tần đầu tiên trong khoảng niên-hiệu 


Hồng-đức (1470 — 1197); và phần chắc là 


vào những năm cuối 


- cùng niên-hiệu Hồng-đức, đưới. đời Lê-Thánh-Eông. Các đời 


- vua sau, chỉ cho ïn lại.bộ luật ấy, vä chắc chắn là bộ luật ấy 
. đã được in lại nhiều lần dưởi triều Lê. 


Kpi'ôn lại cáo biến-cố lịch sử đười 


triều Lê, ta cũng đã 


rõ các Luật,lệ, quau trọng; về hịnh cũng nHư, về hộ, đều dược 
.ban hành trong khoảng 1428-1497, dưới các -đời vua Lê-thái-tỗ 


=.a “1.4 tBáï-Tông, _Lê-nhân-Tông và nhất là Lê-thánh:Tông (1460- 


1497) (1). š 


+ 


' 
` 


Đến nắm 1787, vào quïng Lê-Mạc, vận nhà Lê đã suy-vi, 


giặẻ cướp nồi lên như ong, tronB triều thì chứa Trịnh cướp 


` quyền đâu phải lúc nhà Lê san-dịnh và ba 
_9; Bộ Thiên, Nam Dư hạ Tập. - 
-;¿ Về quyền "Thiên-nam dư hạ-tập; các, 


n-hành bộ luật mới Ÿ 


‡ + 


bộ Việt-sử (2), cũng 


.nhự bộ Lịch triều hiến chương của Pban-huy-Chú ()) dã nhe 


1n. biết sách ,ấy đã được soạn vào thời kỳ 


.nào, Thắng 11, nắm 


- :."() Trong tất cÀ các điều khoản của bộ luật nhà Lê, chỉ cố điều 
385 chủ thích niên biệu Hồng-thủận thứ 3 (1511) và điều 390, cựú thích 
"niên ,hiệu Quang-thiệu thứ .2 (1517) với tÍnh cách : lăng bổ tham chước 
kiểu: định hướng. hỗa, nghĩa 1à lệnh tăng bồ thêm về Hường liồa ; như 


-‹ " vậy các điền khác đều ã có từ trước. Yề vấn đề xác định niên hiệu im, 
- lại bẵn Quốc-triều bình-Tuật mà trướng Luật Saigou đã cho phiên dịc!t 


- yÃ`xuấE bẩn; Ehúng tôi đã bàn đến' ở trong chương nói Về nguồn gỗs. 


cỗ luật và phương pháp khảo cứu..Cũng chương này cuủng tôj:đã pHâu.' 
- dịch nội dung một vải điều luật của bộ Quốc.thiều Hinh luật đề chứng, ` 
‹- mình rằng Bộ luật nãy đã được ban hành vào đi niễền hiệu tiồng-Đức! ˆ 


(3) Cm XXUI, 40b, T. XI 36a: 
, (),Hiến-Chương, vắn-tịch-chỉ XI, 


‡ M 


193: 


_ ‹ k Ân tr so - 
- Flồng-đức thứ 14 (1488) ˆ vua ".Lê- -thánh-Tông sai Thân : Tăng uẾn 
Trung, Quánh .đình Bảo, Đỗ-Nhuậnz Đào Cử và Đàm-văn~Lễ thư, vếi PO 
thập các luật lệ, chiếu lệnh, phép tắc văn hàn v.v... .Liên “quận, -uẲ, 
đến chính sự của đời Lê đề làm thành một bộ sách nhử, cắc- sáON 
hội điển đời Đường và đời Tổng bên Tàu. Sách làm - 'àO0g, gồm”, ác 
GỠ: .100' quyên và do chỉnh tay“vua Lê thánh Tông: đề. tựa. b LỄ Hà SG 


- Theo Phan. huy Chú, sau khi nhà Lê truùg hứng, bộ. thiên XÓ 
nam dư hạ bị mất mắt, mười: phần: chỉ còn một, hai: Tuy có. 
lệnh nhà vua cho Hơn kiếm song cũng không đủ, “2° M t 


'Đến năm 'Mận lý, dưới niên hiệu: Cảnh, Hưng, .tức là. HH) ` 
1768, Tĩnh Vương, tức Trịnh Sâm, lại cho ra lệnh tìm, kiếm, 2. - 
cũng chỉ được chừng 20 quyền; nhưng, sau vì loạn lạc, quận... lộ li 
linh nỗi -lên đốt thành, nên cũng bị .chây hết, fhi Phan. Huy.” | 
Chú, viểi. mục Văn tịch: chí, tác giả cõ ghỉ, Tẵng, riêng về phần °' 

- Ông cũng chỉ được đọc cở bốn, i năm: qúyễn trọng bộ Thiêh, nâm:; *Ị-Ì P 
dư hạ tập còn được tảng trữ ở các gia đình đại nho. .“: tà KG, n 

Hiện nay, ở, thư viện Tr rờng Viễn. Đông, Bác CŠ Hà: Nội,: 
về bộ. sách này, - còn thấy có ‹chỉn quyền chép tay.: (số; sÁ6N. 
À. 338) Các) phần" hiện còn lại, là các phần ,aau ‡„ ` : 


1) Chính lây kỷ hành, chép, các thơ của Lê ` tiánh Töđj. 
làm- trong khi đi đánh „Chiêm Thành (1470- 1471), 2~ F Ũ sẽ 
2) Chỉnh Chiêm Thành SỰ VỤ, (công việc “đánh: Chiêm ; 
Thành) sạn năm 1470. # Hs è 
"`" "Thiên - Hạ bản đồ kỷ số, liệt kê 'các xứ, phủ, tng 
châu và làng dưới đời Lê thánh Tông, niên hiện Hồng Đức: SP Q 
4) Quan chế, ghi chép các phậm ngạch, chức tước các, quốả ` 
văn, vö;trong ngoài. »-. yếu lj 
: 0) Điều Iuật, ghi chép Si lật lệ Suý hành dưới. 'đại vận hộ, 
Lê Thánh. Tông, „ đo : GÀ ko ĐÀ nh 
ˆ Phần: -aĐiều luật hiện. nay thấy chép # Hroni quyền, thử bô: 
-1 và quyền thứ 9, hai quyền chép giống. nhau. ' 4. Ậ 
Quyền thứ 9. nhan đề; 70iên-nam đư hạ-lập, tập ngũ tập. 


194 


1c. Riêng tập ngũ nói về ĐiỀu-uật (1) và ghi chép các điều luật 
thí bành dưới niên hiệu Quang-thuận (1460-1469) và Hồng-Đức 
(1470-1497). Song chắc chắ là trong khi sách được chép tí 
ˆ . gao lại trải qua bao nhiêu đời, có nhiều sự thiếu sót boặt 
¡ nhầm lẫn. Tuy có sự di lậu và xuyên mậu không tránh được, 
+ Ô “bộ “Thiên-Noam 1-5 H0nG hiện trạng cũng còn là mỘt ti 
liệu rất quý. Nhờ sự 59 sánh tài liệu ấy với các điều khoản trong 
. bộ. Quốc-triều hình-luật, ta có thể hiểu rõ thêm một ít điều 
-khoẩn tối nghĩa trong bộ luật này. : 
| 5. Bộ Hồng-Đức Thiện-chính-thư 
. :Sách Hồng-đức Thiện-chính cũng gồm có các luật lệ dược 
ban.hành trong khoảng niên hiệu Hồng-Đức. Hiện nay ở hư 
viện trường Viễn-Đông Bàc-Gô cũng có một bản chép lay (A.330) 
— gồm có 79 lờ. Cũng như Thiên-naw dư hạ-tập, sách này sẻ 
———+ylïqg ta Tất nhiều để hiệu tõ-thệm nhữútg nghĩ vấn trong bộ hình _ 
luật.của nhà Lê. : 
Đoạn thứ hai : Thời *ỳ Nam Bắc phân tranh (1597-1788) 
Trong 260 năm từ 1528 đến 1788. quyền hành vua lê đã 
bắt đầu sủy vi do sự nỗi dậy của nhà Mạc và sự tranh đành 
quyều bính giữa hai bọ Trịnh-Nguyễn. : 
Trong giai đoạn đầu tiên; Nhà Mạc cướp ngôi báu tỉ vì 
ngoài Bắc, Nhà LỄ rút lui về vùng Thanh Hóa, nhưng quyền 
- hành thực sự đã nằm trong tay các chúa Trịnh, 
_ˆ Trong giai đoạn thứ hai (1600-1788), sự phân chia đất mirữc 
_đã phát xuất từ sự tranh dành quyền bành giữa họ Trịnh lấn 
ật quyền vụa ở ngoài Bắc, và họ Nguyễn lập nghiệp ở trang 


Ẫ 


Nam. 
Suốt trong hơn hai thế kỷ rưỡi, mặc đầu cũng có nhiều 
luật lệ được ban hành, nhưng không có có điều gì cãi tô quan 
sử trọng. Bầu hết các luật lệ này đều liên quan đến việc biện tụng 
. vị việc thựa "kiên mỗi ngày một nhiều do tình trạng xã hội loạn 
lạc. Các sách đảng chủ ý trong thời kỷ này là : 
”. ) Quyền 0 nỏi về phú Ø8 


hà 


tự 
\ 
` 


195 


: - \ No : : TỶ." 

. 1— Bộ Quốc;triều thư khế thể thức. cảnh sẻ ÔN 
2— Bộ Quốc-triều khám tụng điều lệ " ' . 
3— Bộ Quốc-triều chiếu lệnh thiện chính. SN ƯỜNG 
4— Cảnh-Hưng điền luật, ˆ mm * vH, 


5— Chrủc thư văn-khế cựu chỉ . ¬ ¬- `4 


1.-Quyển : Quá-triều thư-khể thẻ-thức, Bộ sách hày Hš, * 


.. 
s 
- 


một quyều tù-hàn (mẫu làm đơn lừ, gìấy - mả) niên hiệu ‹* -. 


ˆ 


Thống-nguyên' (1527) nghỉĩa' là vào cuối đời, vua -Lê-Dung¬ Nà 


_ Hoàng khi Mạc-đăng-Dung sắp sửa thơán vị, Sách nảy in mộc 


bản, và có lẽ là một quyển sách luật in cŠ nhất hiện nay còn. „ 


làng-Irữ ở trường láo-cỗ Hà-nội,: 
9. Quyền Quốc-triều khám-tụng điều-lạ.. Quyền này: gồm 


các luật lệ về tố-tụng, gồm, có ,đã thầy 31.-chương, tái: bản năm +... 
Cảnh-hưng thứ 39 tức năm 1778 (Số .sách À 2755-bis), Sách: Ÿ 
này còn một nhan-đề khác : Quốc-lriều tử-tụng điều-lệ (Á'', 


2709). Trong trang lầu sách có ghi rổ. Chuẩn-định Đinh-đậu. 
nghĩa là : năm Đinh:đậu thì được fín:định xong: Giáo:sư Gạs: 
pardone trong bài khảo-cứu về văn-lịch. Việt-Nam; cắn-cứ... 
vào điểm ấy, đã kết-luận : Bộ Iuật tố-Llụng- nhà ' Lê đã.. 
được söạn xong vào năm 1777. Năm Mậu-tùất là năm 1778, 


tất nhiên năm trưởc nghĩa là năm Đinh-Dậu phải là năm 1777. 


Sự thật, nếu lưu-ý một chút ta sẽ thấy điều 'kết luận Ấy -. 


hơi vội-vàng và không thể hợp -với sự thực. Không ,]§ pảo -: 
với tÌnh-trạng xã hội của nước ta ngày trước; vào cuổi thế: 
kỷ thứ 1§, giữa lúc sự nghiên-cứu luậtpháp chưa. được. phô; 
biến trong các từng lớp dân chúng trong hai năm liền; 1777, 
và 1778, Triều-đình thời ấy cần phải cho in luôn hai lần bộ 
luật tố-tụng, Vậy năm , Đihh-Dận ghỉ trong luật. phải là một . 
năm Đỉnh-Dậu khác. Tính theo lối âm-lịch, cử 60 năm,: tức 
một kỷ, lại có một năm gọi đúng như thế, Sự thật, 60 năm, 
trước, dưởi đời Lê-du-Tông (1705-1729) niên-hiệu Vĩnh-Thịnh; 
thứ 14 tức là năm 1718, nhà vụa đã giảng-chÏỉ cho các.nha... 
môn phải theo đúng các điền-lệ vê thủ-tục pửa được. khảo. 


196 ;mạẠc 


~ + 
- 


gẤ ra 3 
..g 


+ 


_ „định lại: Đạo chỉdự ấy, Phan-huy-Chủ có chép lại trọng (quyển 
„89, mục Hinh-luật-chi, và lời lễ gần giống đạo chỉ in ở đầu 

— „8ACh Quốc-triều khám tụng điều-lệ mà nay còn tàng-Hrữ ở, 
;„ thư-viện Trường Viên-Đông Bác-Cô (1) 

Như vậy ta.có thể kết-luận là sách này đã được khảo- 


` . ki 


` 3s: + r Š E1 _.. "^^. lá bà — 
c # định xong năm trước dưới triệu v2 Lâ-IDu-Pôna nghĩa Ì 


', năm 171. : : : ¬ x 
5. Quyền Quốc-triều chiếu-lệnh thiện-chính. Sách này 


` gồm có cáé chiến-lệnh ban-hành sau khi nhà Lê Trung-Hưng 
Các chiếu-lệ này được phâm-loại theo thầm-quyềön của ñ bộ, 
và hầu hết liện-hệ đến công-phảp hơn tư-pháp, Trong quyền 

„ này, có một đạo chỉ-dụ quan-trọng.gôm 47 điều giáo-hóa dân 


chúng, ban-hành dưới đời Lê-Huyền-Tổng năm 1662. 


. 4.-Quyền Cảnh-HÌưng điều-lệ gồm cỏ. một it điều-lệ được 
.: ban hànH đưởi niên-hiệu Cảnh-Hưng, có ba mươi hai tờ. 
« .15, Quyển Chúc-thư văn-khế cựu chỉ là một tập các chúc — —” 
."thư hay các văn-khế cũ niên-hiệu từ Gảnh-Hưng đến Thiệu- 
Trị, Tụ-Đức (hai triều vua sau thuộc về nhả Nguyễn). 
- Nhờ các văn-kiện này, ta rổ là về phương-điện hình-thức 
" các giấy tờ từ đời Lê cho đến nay vẫn không thay đồi lời lẽ 
_: mẫu mực, NHư vậy, đủ hiểu ảnh-hưởng của luật pháp nhà 
“Lê đối với nước ta sâu. xa đến thế nào. 
ĐC lu 4 „TIẾT THỦ HAI 
... mm ° Tỉnh-thần pháp-luật triều-]ê 
, Sau khi đã tiềm qua các tài liệu luật pháp của triều Lê 
biển.cón đi lại, ta cần có một ý niệm bao quất về tỉnh. thần 
:của một nền-Iuật pháp phong phú chư vậy. 


Ở nền luật pháp triều Lê, ta nhận xéL thấy bai diêu: 


'1) Các đặc điềm chung cho các hệ thống: pháp luật cô 
- truyền ‹ở Đông-phương, Š 


to (1) Delỏusial có dịch đạo chỉ này trong sãch La justico đans LÄn-, 
cje# Annam,.lrang äJ. : th xo 


197 


3) Các “đặc điểm riêng: nh của hệ thống hấp Tuật VIỆC, ` 
Nam. ¬.. Hà 
¬- 


Đoạn "thứ nhất: Các đặc điển chung. chơ. các chệ- thống lở lì 
pháp , luật kí: “truyền -ở;: Đông- Phương ¬- chế 


Những đặc tính, hung cho ,các hệ tống" pháp luật. cỗ ` ` 
truyền ở Đông Phường có. thể-quy ,vào. hai điều vốn: đà, hậu „ mm. 


(uả của hai chủ nghĩa nhận trị và pháp trị, „.. “* 


Í. Ảnh hưởng của nhận trị chủ nghià- 

Døö ảnh hưởng của nhân trị chủ nghĩa, nhà. lắm luật. đúe N 
nào cũng hướng mọi, sự cố gắng về mục đích eaỏ cả trau: đồi 
nhât cách, Quan niệu này đã xóa 'nhỏa biên-giới giữa hai phạm ' "5 
vị luân lý, và pháp luật;khác hắn quan niệm của tây phương:. : 

Ở nước ta, dưới triểu Lê, nho họa đương ở trong thời kỳ 
cực thịnh; (Í) lễ tất nhiên 'quan niệm của lời đ6nn phải, có 
một ẩn? hưởng sâu xa đối với pháp luật. 


Vì vậy nhà làm luật chủ thọng đặc biệt đến, những điều. " 
liên quan đến' luân lý, đến chỗ duy trì, _các thuần phong, 
mỹ tục. ` 

Đề chứng tỏ điều này, chỉ - cần lược: \ cử. một vài thị đụ. 

Thí-dụ thứ nhất .— Điều thứ hai trong. sả Quốc- triều s” 
hình luật nói về tÚ tội đại ác (thập ác),  —° .. 


Trong số tưới tội đại ác ( (2), Lội thủ bảy. lã tội bát: Xuới š 
nghĩa là cáo giác hay chửi rủa ông bà, bố mic boặc” “ông bả 
bố mẹ chồng, không tuân Lbeo THỆNG lệnh của bổ, . mẹ (đ)- 


Œ) Dưởi đời Lê- Thải-Tông (L431- 142), nắm 1449, lần đầu tiên, Phối: 
kuắc tên những người đầu Tiến- -sĩ vào bác bía đá ở văn miếu. Đời vua 
_ Lê-Thánh-Tông là mệt thời văn học cực thịnh. Nhã. vua .lập hội. đTao- 


. dân và thi ca phát triển rất mianh (Hồng-Đức., quốc-âm thi-tập). VN 9 = 
(3) Xem pháp luật triều Lý. _. tụ " Su ao 
@) Trong luật nhà Đường. điều này khác: tự ý bỗ nha hạn chia „ _ 
tài sẵn, ^_ An " 
TA: . 
195 
_'® _. vui - 
;- - - s^ ~ 


W 


trên —————mưru-ban=-pluc-va-nước-djeh-(1ội-äc.thức bá), 


vài không phụng dưỡng bố mẹ, cưới mẹ, cưới *in trong khi Sỏ 

tang cha mẹ, vui chơi trang sức trong khi tang chế, được 

tin ông bà bố mẹ chết mà không chịu tang hoặc phát lang 
...gia dối. -. n _ 

Tội ác thứ tíun là /j¿ bết¬mực, mưu giết hay bản các thân 

thuộc (cio đến ngũ-dại). đánh hơặc cáo giác chờng ÍÏiay. cac 


NÃ “su 


b tốn thuộc (cho đến tam đại)... 


Tội ác thứ mười /d nộ[-laqn tức lạ [oan-ttrân thông dâm 

: vớt thân thuộc từ hãng thứ tư trở lèn, hoặc với các tỳ thiếp 
. của bố hay của Ông: : mm" : 
: “-Những tội ác trên này, tuy chỉ thuộc về phạm vi luân lý 
nhưng được Xếp ngang hàng với các tội ác chính trị nÌtr mưu 
phẩu ‡ lật đồ nền cai trị của nhà vua, (tội ắc thử nhất) ; mưu 

- đạÏ-nghịch : phá đền đải, lắng tầm nhà vua, (tội ác thứ hai); 


Thí-dụ thứ lui .— Vũa Lê-Thánh-Tông đặt ra 31 điền giáo 
ì hóa, sức cho dân xã thường thường giảng-đọc đề giữ lấy huân 
IHuưởng đạo lý trong gia đỉnh và thuần pÍlong mỹ tục trong 
xử hội. : | 
_ Nhân trị chủ nghĩa thực đã được phát huy mạnh trễ 
quan những điều giáo hóa này, ¡nà một số lớn liên hệ đến hồn 
phận của các phần tử trong gia đình (1). 


M 


hà Điều thứ nhất : Cha mẹ dạy con phẩi có phép tắc, trai gái 
- đều có nghề nghiệp; không được rượu chè; cờ bạc, tập nự;hề 
hát xưởng đề hại phong tực. 


Điều thứ hai : Người gia trưởng tự mình phải giữ lÂ phúp 


M 


(1) Trần-trọong-Kim V.N.S.L. trang 241. Trong sách Hồng-dức thiện 
-„, chính thư cũng có chép một bản giáo giới ‡t ÿ( niên hiện IIönr.lức 
., năm thứ 2 (1470, gồm có 6 điều,;đại ÿ cũng như trên, nhan tề Tắt sgiáo 
„ giởi chương» (chương rần đạy). Chương này nỏi về bồn ` phản giiia 
: ‹; học trỏ và thầy; giữa anlt eín, giữa cha con, Riữa bạn bè, giữa các son 
trai và con gi. (Xem Hồng-đức thiện chỉnh thư, bản dịch Lrướng luật 

- Saigon trang 45}. Tố l 


® ` „ ° * f 


: t{[ . , { . * š Ộ . 
h ca 190 


‡ 


. lun 


để cho sẳ £ nhà bắt g5: ; nếu ö con. em lâm Tâm thì bắt đội: Bia ¬ va 


s. 


trưởng. . _ bu kêu N 


Điều thử ba : Vợ chồng cần "hiệm' làm ñn) ân nghĩa đưọn' 
vẹn, duy chỉ có khi nào người vợ phạm tội thất xuất, ‡h Thới - 
được bỏ, chử không được Ko bà cầu dung ( j1 h2) làm .hại. 


đến phong hỏa `. ¬-- ẳ Pó, 


Điều thứ tư : Làm con em nên yêu mến anh. em; hồi thiận “ 
_ với hương đẳng, phải lầy lễ ñghÏĩa mà cư xử, nếu lrải.,phép:. 
thì người tôn trưởng đánh đập kh bñG;: có tội to thì phải. đem, 


1Á” 


riệp quan đề trừng, trị. - X _ ` hy 


Điều (thứ năm : Bồn phận người vợ và 4 nhất là những, người ˆ 
quả phụ được‹chú trọng đặc. biệt; "% _ 
Điều tứ su : Đàn bà cỏ. lỗi HÀ: -eba: mẹ và WỀN: -chồng đã - 


trừng trị thì nên phải sửa ralnh đồi lỗi, không được tự Hện.. 


trốn đi, làm hư mất nết đàu: bàu -. : : 
Điều Thử bày : Người đàn bà góa không được khủa” những, 


trai trẻ trong nhà; nói àN là.c con nuôi đề làm HÙNG, việc gian! . 


đâm lén lút .. . k: in 

_Điều thứ tám : Người đàn bà góa, chồng, đối với các con. 
vợ cả, hoặc vợ lẽ nàng hầu, nên ‹có lồng: thương xót, -không _ 
được mưu mô đề chiếm đoạt gia :tài' làn: của riêng, 


Điều thữ chữ : Đàn bà gón chồng chia có còn bái "thŸ ĐẤT „ 
ở nhà chồng đề giữ dủ tang lễ, HN S. An chuyên, _vận tửa.' 
cải tang về nhà: mình! * +! vi 


Điều thử mười : Là đản bà phải theö chồng, khổng: đửợ&: ¬ ` 


` cậy cha mẹ: phú quỷ mã khinh nhà chồng, nếu không ìhư tế? 
thì bắt tội đến cha mẹ. Ng 
Ngoài ra một số các, điền giáo hóa, theo "đẳng; tqưan ¡ ni 
cö truyền. của nrền luận lỷ. Khiồng-Mạnh, ngăm đẫm 'sự tai tái 
trà. trộn, : "% ..Ắ. vẻ. 
Điều thác -nười lắm": Chỗ “đân gian; có mổ Irữờng đủ) hí” 
hoặc cúng lẽ.thì' eon trai, con gái dšn kem, không được dưng -, 
lẫn lộn, đề khỏi thói ,đâu. 


` . " 
f ..8 


200 


Su . ' “.. ." “hy 
¬ả ¬ k HA tn . sự còn SH N 


. 
s2 
« 


“# 
... 


ñ 


hP) 


tá 


H , 
ˆ 


"Điều thứ mười bốy - Các bàng Nhấn, bà. đường, có phụ nữ 


: đi:'xa đến trọ, thì phải . pbòng giữ. Nếu đề hà hiếp ô-nhụực người _ 
ta, việc pHát giác, thì: người phạm cùng, với chủ. nhà đều phải 


-EỆP nội cả. : 
.;....- Dhủ Eiuvến" phải lập Kia .‹ở sắc nơi 


: TA: H-; #Ÿ.„. 
tztGữ LỆ Chín qtướt K(Aták + —J TT H 


` sở tạt để cấm con trai, con, gáÏ' khống bái cũng: tắm một bến, _„, 


. đề cho tỏ phân biệt. 


Điều thứ mười chín: Các xã: thôn- phải. chợt” một sÑ người 
"già cả, đạo đức làm trưởng,, những ` ngày: thong: thả đem dân 


“'sá đình tuyên, giảng những lời cảo dụ; để khiết đân bất chước 


"tym điều thiện: thành ca mỸ, tục, - 


Hơn nữa trong điều giáo huấn cuỗ? cùng, vua Lê- Thánh- 


-Tỏng đã-nghĩ đến cả việc nâng cao nhần phầh. của các; dân. 
š —Cr—tòe:thiêu-số,-cẩmngặt. báo LuẬt 1 lệ trải với luấn: thirờng.., 


Biều- thứ hai mươi bốn : Các dân Mường Mán ở ngoài bởờ- 
cöi nên giữ lời di-huẩn, không được trái đạo luân-thường. 
- Nếu cha, anh, chú bác đã cliết thì con em không được chiếm 

“lấy những thê-thiếp. Nếu trái phép: sử bị tội rãi nặng. 


Dưởi đời mg. (1682-167 1) tháng 7 nắm Gảnh 


: trị nguyên- niên (1662), lại. ra chỉ-dụ thâu- mình 47 điều B0 


hỏa, liên-hệ. đến cắc bồn- nhìn làm con, làm anh em. lả¡ vợ 

: chồng; làm “cha mẹ trong „giả- -tình, làm 'bè bạn, làm người 
. dân trong làng, trong tước; “cùng các bồn-phận của những 
'' igửời cỡ trách- nhiệm, cäni-quyền “gai-tri. Điều thứ 30 đạo chỉ- 


_ đụ dày đã touutất cả tỉnh-thần đạo chỉ dự trong một câu, thấm 


nhuần , đạo Không-Mạnh: về bồn- phậu làm - người: Vi nhân 
hữu tami'eươotl ngữ: thường chỉ đạo» (Làm người phẩi lấy 
.tam-eương nøơũ- thường làn đường lối. mà theo (1). 


.II. Ảnh hưởng của pháp: trị chủ-nghiĩa. 

"Tuy Tuật- -pháp triều ˆ Lê; '€lng như các bộ luật cũ của 
la, .và của, Tầu đã chịu ẩnh-hưởng rất lờn cựa nhân-trị chil- 

“a Quốc triều Chiếu lệnh thiện. GEÍNH! mục Lễ khuốe (hạ) 


2301 


_. ' : : 
nghŸn : song. si: trị chẳ-nghŸa cũng thủ một vni Hỗ dNg:, 


kém phần qnan- trọng, xi ¬= 


Đề,cho cáo điều: ngiáo-lý. trong ' đạo. 'Khộng-Mạnh. W2 
mọi ñgười. Luấn theo triệt- đề, nhả làm Tuật đã dùng đến:nhữHg.. „, 
hình phạt rất" nặng. Ta.đã rõ điều-thứ hai. }iinh-luật ;nhà ` „Lê ¬_ 
cof tội: bất-hiếu. bất-mlc là những; lội đại-ác, c, “.” đảo 


Những điều giáo giới hay. giáo "hóa đân chúng clng' . . 
phải, chỉ là - những - chỉ. thị -thông. thường. “Theo ,đdiều ` 136: - 
Hinh Tuật nhà Lê, ai không tuậu, theo các điều. ấy 'sẼ. phải tội'.. 
lưu hay tội tử. Xem như vậy đủ rỡ, trong, nền luật phập' nhà” . 
Lê, không những thiếu một: sự phân biệt, la phạm, vi luàn : 
lý và phảm vỉ luật pháp; lại còù: có cả một sự.hàm hỗn giữa ˆ 
hình luật với các điu.luật về dân luật như bồn phận a vợ go 
'con cải trong gia đình, : 


~Ă 


Song, các điềm nói trên, lậu quả của các chủ: "nghĩa 
nhân trị và pháp trị không đủ đề ' chứng, kỗ cái tỉnh thần. đặc 
sïc của nêu pháp luật triều Lê. :. ˆ , : 

Suu ki khôi phục lại nền độc lập về, phương diện chính 
trị, nước Việt ta còn biêu dương được cái tỉnh thần Bất khuất 
cô truyền qua những điều luật, -tâu kỷ, chưa hề .. trong 
pháp chế sử của Trung Hoa... ' 7 ch, : 


Đoạn thứ hai: Các đặc s sắc: riêng biệt ‹ của pháp. 
luật Triều Lê.. : 


Các học giả _0go8Ï quốc - .thưởng công "nhận miệt cách - -qUÁ - 
dễ đàng ảnh thưởng của bộ luật nhà Đường đối vời .bộ Hình: 
luật “Thì siêu Lê. (1). Sự thực; bộ luật: Hồng Đức có nhiều, điểni- : 
đặc sắc về cả hai phương điện ! bố. cục và . nội - 7 đì 


J. Cách bố cục. ' l .  .. 
Về. cách bố cục, bộ luật nhà Đường: gồm „ có: "300 ¡ 
điều chia làm 12 thiên; bộ tật: :nhà Lê: chia lãm6 duyên, mỗi: 
- quyền có hai chương, Lrừ quyền, thứ la có ba 'chương, và. gồm TP 
_ tởi 722 điền (gần l gấp rưỡi số các điều trong, luật BH nh Sài, 


_—-———— 
F : r se S4 ¬ 


4) lscarra: Le-Droit CRIRSI traný' g7, m— V.c TRỤ 


LẮM 


Hộ 


202 


h : * - : § r `. 
ray * >. :) hệ *v. .. 1° J6 ° 


t_na 


Quyên thứ nhất ch.l Danh-ệ (các hình nhạt: 49 điều}, 
ch, II Vệ cấm (các cấm lệnh đề bảo vệ Vua 

: và Hoàng thành: 47 điều) 
 Qugền thứ hai ch. L¡-chế (các tội phạm của quan lại: 
: về 1ẠA điều). 


: ch. Quân-chính (eắc tội phạm của quân 
° ` eĩ:4ã điều). 


Quyền thứ ba ch.1 Hộ: liôn (gia đình và giả thự : 58 điều) 
”-= oi. Điền-sẵản (xuộng dất: 31 điều, sau 
"..Ắ thêm 14 điều và sau cùng l3 điều 
: ¬- về hương hỏa. Tông cộng: 29 điều) 
ch.IH Gian-thông (thông gián {Ô điều), 
' Qúyền thử tư. ch.l — Đạo-tặẶc (trộm cướp 5L điều). 
ch. H Đấu-tụng jộ. nhau, kiện tụng : 


Quyền thứ năm ch. ï Trả nguy (giả mạo. lữa dối :32 điều) 
ch. H Tạp- -luật (luật linh- tỉnh”: 2 điều) 


Quyền thứ sáu SÙ, IĐộ-vong (frỏce nã những : can- 


‡ 
ch. II Đoán.-ngưực (thê-lệ xử-Ấn và t-ngụe 
, “. 67 điều) 


'§o với cách: Xếp, đặt trong luật nhà Đường (1) ta sẽ rỏ 
nhà làm luật đưởi triều l-è không nhất thiết theo đúng cách 


_ bố cục của Trung- -Hoa. 


,l. Nội- dung. 


ˆ Sự sửa đôi không phải chỉ liên lệ đến cách xếp đặt vẽ 
hình-thức. Điều quan-trong lã về nội-dung, trong bộ luật 
nhà Lê đã có rất nhiều điều tân kỹ, không hồ được ban hành 
bao giờ ở Trung-Hoa. Những diều luật ấy giải rắc khắp rong 

Œ) Bộ luật nbà Đường gồm. 12 thiên : { Danh lệ ; 2 Vệ- -tấm; 
3 Chức chỗ; I Ilộ-hôn ; ; 5 thái khổ (công khế?; 6 Thiện hú: (cinồng 
voi, chuöng ngựa của vua, quân đội) ; .Tặc- tạo (giặc cướp) ; 8 Đầu 
tụng ; 9 Trà ngụy; 10 Tạp luật ;.It Bộ voug : 13 l3oau ngục. 


203 


phạm trốn tránh : 18 điều) - 


60 tiêu} ~ ~—— 


bộ Hình-luật nhà -ê, nhất là trong: -hai chương : Hộ- Hi? vẤn 


Điền-sản. Hai chương uày đổi.vởi luật của Tầu là một sự .e 


“eanii-tân mới. mễ, 
Theo quan- -nệm cồ-điền, các. điều thuộc về đân ` luật °,. 


cậ 


.. Tê 
$ẹ 


: thường không được nhà làm" luật ở Động-Phương quy- -định + ` " 


VÌ vậy, trong .luật Trung:Hoa,: không nói rõ “ràng. về 'cách „ 


. thức thảo các.văn tụ, chứng'thữ, chúe'thư. không định TẾ Về, " 
chế độ tài sẩu của vợ chồng trong” lúc sinh: thời;.cũng như, - «+ 


trong khỉ gôa bụa, không ấn dịnh minh bạch các việc thừa kế, 
- Trải, lại, tròng hai -chương 'nói trên, bộ luật: nhà Lê, đã 


qui định rỗ ràng cách thức làm chúc thự .hạy các chứng. thứ; 


khác (điều thú-86ð); chế độ tài: sản- của vợ chồng ,và nhất, là 
vấn đề tải sẵn. riêng của người vợ cũng -được ấn định : minh 
bạch từng trường hợp một, và đo đó, trong thời'kỳ cận kim, các 
toán ở Nam Việt thường hày căn cử vào các điều nảy đề - 


Lá + 


phân xử các vụ kiện liên hệ đến.tài sản.của vợ' 'chồng (điều si ` 


3 '4 tới 378). Hơn nữa, về cúc vấn đề thừa: kế, luật nhả-L.ê cñng ` 


giải quyết cặn kế. Các điều thuộc về hương: hỗa đã đề cập đến - . 


một: chế độ hoàn toàn !Việt Nam, không: -hề thấy: tHÝnG ` 
của Trung-Hoa (các điều 3§8 đến 400). 


Một điều tần kỳ thử hai là đười triều-Lê đã ban hãnh một: 


- hệ luật tố tụng riêng biệt : bộ Quốc-triền khảm-tụng điều-lệ hau " 


Quốc-triều lừ-tựng “điều-lệ, Đây là lần đầu tiên, trong -lịch-sử 
pháp luật ở Việt Nam và có lẽ cả Đông-gphương ' cỏ-.1hột bộ. 
luật tố : tụng riêng biệt, Và cũng là một sự vinh hạnh cho nhá. 
lâm luật của I,ê triều đã-biết phân, biệt rö tàng các điều lưật 


về nội dung và các điều luật:về tố tụng, liên quản đến cách tô - : 


SHÉG tiền tư pháp và cách thưa kiện. (1) 


- Sự phân biệt ấy' rất quản trọng, nhất là trong các vự tranh Wl s 


chấp pháp luật #ề quốc tế tự pháp. 


Đề kết luận, ta có. thể nói rằng các luật lệ nhà kê (trừ „ề 


: _@) Tuy nhiên, trong bộ Quốc triều. khám tụng điều lệ, thỉnh thoảng ¬- 
cũng có 'một vài tiều khoản liên hệ đến. dân tuật, như chương 'thưứ 35.:. - 


Cáo đền lệ tố tụng và hôn : nhắn. 


+ 


L - 
. . ˆ X 
- . * * 
* * ... . t 
+ . ' "` 


° .. `. 

ý . + 

- .. è P : 

3 h ' x s¬/§? + 

0 : H. .. JÊp. &ẽ 
. 
h : . nh = : 
* : . ' ..., 


tả. 


... 
l 


những điều khoản về tố tụng) đã được ban “hành tr ong thể kỷ 
_ thử 15, đưới các đời Ï.ê-Tbái-Tồ, Lê-Thái-Tông, Lê-NÑ hân-Tỏng 


và Lê -Phánh-Tông (1427-1497), Nền phấp luật rất phong phú 


',Ấấy đã biều thị rồ rệt các điềm đặc sắc của các BMIB chế Việt- 


Nam, 
+S§o với các bộ luật Trung:Hoa, như. bộ luật nhà Đường 


_" mà ảnh .hưởng đối với „Đông phương rất lớn, -nền pháp chế 


triều ,Lê còn tiến hơn cả về mặt kỹ thuật pháp lý. : 
Hơn nữa, nền luật pháp triều Lê làymột phẩu ảnh trung 


. thực của- .xñ-hội: Việt-Nam. Vì phù hợp với các điền kiện xã 
- hội và lôn giáo, bộ luật ấy có mội. ảnh ‹ 'hưởng rất lớn dối với 

. ` đân tộc Ngày nay, một số các tục lệ của ta bề hôn nhân gia 
-đình... vẫn còn phần chiếu các.điều khoản ấy, 


_PHẨN'CHƯƠNG THỨ 7U 
PHÁP-LUẬT TRIỀU NGUYÊN - 


Dưới triều Nguyễn, vào hạ bán thế Lổ, 19, nước Việt- Nam 


- đã bị đặt dưởi nền Pháp thuộc, không kể là Nam-tÿ đã bị 


nhượng làm thuộc địa của Pháp, Do đó, nêu pháp lnật triều 
Nguyễn chỉ được pbầu tích trong giai đoạn độc lập mà thôi, và 
không bàn đến thời kỳ ngoại thuộc. 


Dưởi chế độ quân chủ, mỗi khi ngôi báu rời sang 
tay: họ -khác, nền pháp chế lại một phen bị thay đöi. Đề biều 


` đượng. quyền lực của chinh quyền, hành vị quan ưọng đầu 


tiện đưới triều vua mới là sự ban hành một. bộ luật khác. 


Và đô cũng là ý nghĩ của vua Gia-T „jng, sặu.khi nhờ ngoại. 
viện, đã thống nhất được giang sơn từ Nam bn Bắc. 


Trong bài tựa bộ «Hoảng-miệt tnậi- lệ» tức là bọ luật nhà 
Nguyễn thường gọi là bộ luật Gia.Long, vua Gia-long dã quy sÌi0 
nha Tây-3ơn cái trách -nhiệm đã gây nên thọi sự tối loạn 
trong xã hội, khiến - pháp luật bị rầy xéo, lê-vô tội bị ức 
hiếp và lòng người dân hoang mang vô bạn. Sau khi nhấn mạnh 


.. sự: cần. 'Hiết phải sửa sang, lại hình luật, vua Gia-Loupg đã 


: 203: 


3Ò 


ghi rõ chỉ thị: của mình . «Mlở hình thìr của các triều cũ mÀC 
, xét ta thấy nước Việt-Nam, dưởi mỗi triều Lý, Trần, Lê, đều 
có thiết lập các điền pháp riêng.biệt đề cai trị và cáp chế ; độ 


đã được qui định đầy đủ trong luật Hồng- Đức. Ở Trung-Hoa, 


các bộ luật lệ ban hành dưới các đời Hân, Đường, Tống, Minh,,... 
đầu được san định lại đưởi mỗi triều và đã được nhà. Đại-. 
Thanh bồ túc». VI vậy, các đại thần trong triền đã được lệnh 


cấn cử, vào các điển pháp các triều cũ, xem xét lại các luật Hồng- 


Đức và Đại-Thanh, châm chước, cân. nhắc và qui chỉnh lại ` 
.đễ làm thành một bộ luật thứ tự và' thích hợp. E Ển 
Sử chép năm Tân-Mùi (1811), vua Gia-Long sai Nguyễn. R. 


păn- Thành làm Tông tải coi iệc soạn luật Ññ“).  *“* 


Bộ luật được ban hành năm sau (1813) uà đến năm "“ Hợi `. 


(1815) thì ím thành sách đề phân phát. . 


Trong các bản in lại đườởi triều vua Minh-Mạng không thấy F 
in tên Nguyễn-văn-Thành ở trên đầu sách nữa. Nguyễn -.. 


Văn - Thành. về cuỗi đời Gia-Long bị nghỉ oan lắm phần; 


và bị lội phải uống thuốc độc chết. Vua Minh - Mạng " : 
vốn có hiền riêng vỏi Nguyễn-văn- -Thành đã ra lệnh cho e7 
hết tên và chức tước của Nguyễn-văn-Thành trên ác bản khúc: - 


Tuy trong bài tựa vua Gia-Long có nói ra lệnh,cho driều - 


thiìn nghiên cứu cä các luật cñ và nhất là luật Hồng-Đức cùng 


luật. Đại-Thanh đề soạn thành, bộ luật mới của triều Nguyên, , 
song sự thực, lệnh đỏ .không .được thi hành đúng như YÂY:.: 
Ta chỉ cần xẻm bải tấu in ổ đầu bộ Hoàng- Việt luật-lệ , của, 
Nguyễn- -văn-Thành đệ .trình bộ HẠ M lên va ĐH PnE Bội 


cũng đủ rõ. 


«hảo xét bộ luật nhà Thanh, Hoàng thượng nhận: thấy nã 
hộ luật Ẩy sưu tập đủ luật lệ các triều trưởc hợp thành mộ| -. 


bộ luật bị thể, trong đỗ có nhiều đoạn rất rõ nghĩa; song cũng 


eö nhiều đoạn tỉnh ví, khó hiểu, Hoàng-thượng đã, ra. lệnh cho.., 
hạ thần cũng các quan rong triều : nghiên cứu; để trích lấy... 
những đoạn thích nghỉ Tàm MHỆNG một nộ tuật lệ ý dụng sài nã 


Lrong Hước». 1“. -Í 
(1) Trän-trong-Kim V.N.S,L. 4, 


208 


.c. .,® ¬ ¬. š ng 
- siN + th . *?ó° . t.^ - (4x 


hm 


: ƒ... 
' Xem như vậy, cảc quan được vua Gia-Long giao cho trách 
- nhệm soạn bộ. luật mới, nhất thiết chỉ biết cớ giá trị độc 
k . nhất của hộ luật phà Thanh. Sự fôn.sông nền pháp chế của. 
+nha Thanh đã. đưa .họ đì đến chỗ" mất hết cả tính thần tự 
+ @hñ pàóc phê bình, nhắm-mắi chứ gầu đúng nguyên văn, Số luật 
* _" của Tầu. Đây là.miột sự suy đồi bất nườ-trong lịch trình tiền 3 
'' höa của nền pháp luật Việt-ÑNam. : : 
Sau này, dười các đời vua khác nhà Ñguyễn cũng ban 
, ` hành một số chỉ dự liên hệ đến các điều khòän trong bộ luật 
, — Gia-Long, Các chỉ dụ nâu được bọ Hình sưu tập thành ö tập, 
„ một cách hôn độn ; nhiều khi một vấn đề được, qui định nhiều 
. luợt, Về các chỉ dụ này, tuột tác giả Pháp là Deloustal năm 
. 4903 đã cỏ cổng xếp lại từng loại, theo thử Lự các điều lhoän 
_ _— trong bộ luật Gia-Long đề, tiện bề tra xói và địch sang tiếng 


——— 


_ Phắp trước sau 251 đạo chi~dự-trong—quyền-—«-ltecueiLdtes_. —— 
J principales grdornances roudles ¿diclées đeputs la promulqga(iornt 
du Code Annammie eL en 0iqueur qu Tokfo. (Ÿâp các chỉ dụ 

chính yếu được ban hảnh từ: khi ban bố Bộ Hoàng-Việt luật 

' le và vẫn còn thì hành Ở Bắc-Iỳ); hs 

Song về nội dung, các sự thay đồi đọ các chỉ dụ này 

; — "mang lại.rất nhỏ nhặt. Riêng về phương điệu dân luật; chỉ 
t.... đảng ghỉ nhớ : : 

_:ø) Đgp-dụ năm Thiệu- Trị thứ + (1814) (bồ tủe điều 83 Inật 
Gia-Long) về tài sản của người mở (ự : những tài sản ấy chỉa 
làm 10 phần, 7. phần làm công sân quốc gia, ở phần giữ làm 

_ tư sẵn giao cho một người thân thuộc hay một người đầy Lớ 
. trông nom việc phụng tự cho người chết. Phần này không hao 
_ giờ được quá 3000 quan tiền và ở0 mẫu tuộng, dù tài sảu của 

- igười chết đề lại nhiều đến đâu cũng vày». 
- b) Bạo-dụ năm Minh-Mạang thứ 20 ( 1839) bồ túc điều 89 Inat 
Gia-Long, về các khế trớc điền tmại và khế đớc đoạn mại, trong 
“văn tự phải đề rõ ràng là điển mại (bán đợ) hay dđoận maÏ 
_ (bán đứt, bản đoạn). Gặp trường hợp điền mại, hạn chuộc 

{_ ruộng không bao giờ được quá, 30 năm. 
e) Đạo-cdiụ nếm Gia-Long thú ba (1605) 0á đạo tụ nữm Tự- 
| 


bó 


201 


- 


.^®. 
- .* - 1... ` ho tố 
1 Ẵ ‡ 


Đức thê ở (1855) (thuộp, điều: 94, xế: -85. luật 1.Gia.Lop),J Gác” 
lệ vật trơng việc. hôn nhận phi. tùy. theo, gia. cảnh:, -không được 
thá? quả.y Không thê bắt, buộe; người. COP; rẻ, Ma bê, XU ỂNG: 


tự-.nợ hay. cầm, cố' ruộng: nương, - ca vinh su 
TIẾN "Ð 


`) Dụ Tiăm: vMính-Nang 4hứ. 10 Gi239). Các Vhôah Noi tang. Nà xi 


Vi@t-Nam làm ăn có ghŸtên trong số :thuể, có thê lấU, ĐỢ. Wigtin- 


Nam song không -thề đem nợ cori mẽ Tầu, : ` 


Ngoài -4 'đạo-dụ trên - này, “về dân luật không có: “điều” 
gì thay đồi quai, trọng snỗ t thời kỳ, Trật Gia. Jong ( thế thi: Hành „ 
ở trong, nước. ¬ nh 

Về;hinh, luật: kể từ. khi nước- tạ, dưới, triều Nguyễn. bị. ˆ 
đặt dưới.nền Pháp thuộc, nhất. là từ. triều. vua, Đồng-I)ánh trổ. 
_ đi như đã có địp bản đến trong" chướng nghiện ;eïtu., .về 8 nguồn,/* th 
gốc cỗ luật, nền pháp luật triều Nguyễn mỗi ngày một. chịu: ảnh» : 
hưởng rõ rệt luật Hình của Pháp..Do đó, trong sách, này - ‹ 
không bản đến, JRHƯỢP, chỉ- dụ' bạn:hành ĐONE, thời kỷ: -ÊhÁp, ` 
NI hs : : Hi ti 

` Nöi tóm lại, ta có thể. coÌ bộ. ;Hoàng Việt Tuật lệ, là, tài 
liệu căn, bản, trong nền: pháp luật. triều, "Nguyện. Về -bộ luật, SH 


t~, 


cần: nghiên-cửu. về. ba pHương, điện.? về #9 bến l 
= .Hình thức. +... s.. -AHÍt “ 

-_ — Nội. đung, ` “ : An. ` : ¬ ° ` : HỆ ` d ` 
— Hiệu-lực ` ".. . +. "-=.-.... M viểy W 
TIẾT THỆ,NHẤT.... "- -. “2 ro. 
Hình thức bộ Hoàng:Ùiệt. úật- đệ ,' >::- la "Nai 

_Về; bình thức, bộ Hoàng-Việt, luật-lệ. só. với. bộ IuẠL nhàn tư 
Thanh chép gần đúng, Loàn thề, Tưng văn, chỉ loại. bộ; HẦM HỰ, 


vài điều, lệ... 
Cách. bố cục. giống như hệt không” có SỰ, g uy. đồi. HỘ: 
tHóàng: „Việt luật-lệ , gồm. Cỏ, hải phái.. -chia làm 2- JquyÊb, và c: 


tất c4398.điều - +... xẻ + sửa SA 
Sự mô phỏng ấy dân nệ đến nỗi tên. gọi và cách tính bảy l3 
-và phương điện ấn loát cũng. không to, Hộ '””.. Ty 
208 : : 
-e TÊN - Ă. „: : 


» š 

hàn, + me. 
4... Ta" 
-..a 
¿ky Xe ° NHÀ 


'+t 


: `, Nhan đề phỏng theo bộ luật nhà Thanh 
v= Các, điều- khoản trong Bộ luật ấy clúa làm hai loại: luật. và lệ, 
——*, Tuật là cac điều khoản hẵng cửu, nhiều khi chép ở các ` 
, „ - „bộ luật;cũ do chỗ nhà làm luật.Trung-hoa bao giờ cũng có óc 
-bảo thủ, coi phững điều luật cỗ kính như khuôn vàng thước 
ngọc không thê bỏ được, dù các điều ấy ủ& lỗi thời Rhông còn 
= " ứng-dụng trong tinh-trạng *ã-hội đương thời. 
..' Đề bỗ-kbuyết điềm trên này, và đề.cho bộ luật khói có 
một tính-cách hoàn-toàn lý-thuyết vô-dụng, nhà làm luật đã 
. phậi soạn thêm các điều ‹lệo: Các lệ nguyên là những bản án 
xử trong thực-tế và được xét là quan trọng nên đem thiêu vào 
- trong bộ luật. Vi vậy, các lệ này phần nhiều có một tính-cách 
tliye-tể và phiền toái. : 
Ã 7... Đới với các luật cũng.như đối với các lệ, đều không cớ 
—— những nguyên-tíc eăn-bãu hướng=dẫn-để-phân~loại-thành-một————- 
„hệ thống họp-lÿ; kbiến ta có thể suy-luận từ điều-khoản mày 
sang điều-khoản khác nhự trong các bộ luật của Âu:Mỹ, 
Vi bắt chước nhà Thanh mà đặt ra luật và lệ, ,cho nên bộ 
luật nhà Nguyễn không gọi là IIlinh-Utư, bay Hình-luật như 
E2 những bộ luật các triều. trước mà gọi là Hoàng-việt luật-lệ, 
cũng như.Tuật nhà Thanh gọi là Đại-Thanh luật.lệ, k 


mM. Cách án loát cũng bắt chước giống luật nhà Thanh - 


Ngoài ra, cách trỉnh-bầy ẵn-loäL cũng hoàn-toàn giống bộ 
luật nhà Thanh. Bêh cạnh các điều luật, thưởng có ba loại cliu~ 
thích : : 


-1) Giữa mỗi điều khoản luật ín chữ lớn, thường cỏ in xen 
_:eh# nhỏ đề chú-thích các lời-lẽ hoặc danh-từ trong luật. 


__ 2) Ngoài ra, sau các điều-luật ấy, còn có những điều chủ 
giải chính-văn : các câu văn trong luật được trinh-bäy lại dưới 
một bình-tHức khác cho dễ-hiều. ' 

- „ 8) Sau hết, ở trên đầu trang giấy, còn cỏ những điều chú-.. 


+ 


'thích in bằng chữ nhỏ, hoặc cho biết nguyên-lai các điều luật 


AAN. : 200 


¬ ., 


: hoặc cho biết HE Y án \ đồ, Hổ: đến mấy điều đề. hộ 
Sau mỗi điều-luât và phẩn chủ giải chính-văg,, tố) in thêm'Š Sh th 

_ cáo lệ liên-hệ- đến -điều-Iuật ấy, tấn kh LẮN 
Trên kia đã ,giảng-nghĩa rõ ni nó lệ ấy. Vốn Khôdg nhất ˆ: IN: « 

là tục-lệ, những điều lệ này, cũng có: giả-trị như. các Ti: ni vi, 
chỉ khác về tỉnh-cách thực, tế, ;hơn- mà. thôi. Kể ". 
"Sự mô-phỏng: nô-lệ ° "về hình- -thứe, - lẽ. “tự-nhiên, ` số; "ảnh n 
hy n: đến nội-dung bộ cHoàng-Việt luật; lên. T TT... 


: x "...- 
"TIẾT THỨ HAI. P. "3 Là LH 


Nội. dung bộ Hoàng-Việt luật lệ. ` 


.Về nội, dung, ki -Việt. luậtệ, của ' triều Nguyễn Có ' bốn. 
` điềm đẳng. chủ ý; Về 

—a) Sự phân „. các điều khoản dựa thểo thâm quyền, của, Lan 
sảu hộ ; ' N vớ : „3 


b) Các điều-khoản về đân tnẠt khðng: những được quỳ định, 
trong phần bộ hộ, song còn tản mác trong cáo P)ẩN khác ÿ' “hàn _ 
c) Sự hỗn đồng giữa luân lý và pháp luật. ˆ- ° PP ñ s c: đi 
đ) Bộ Hoàng-Việt luật- sở đã mất cá tính le ihù của. nên, là, toát 
phảp-chế Việt-Nam.” h2 É -Vh ¬ E bối 
và 
A. 'Cách' phân loại các điều khoản “nội” ứng bộ NT ' sh TẰP 
Việt luật lệ gồm có 398 điều, chia làm hai phần; 32: :quyễn., căn : 
Trong phần thử nhất, trừ ba quyền đầu liên-quan' đến các vấn, Xi _n v 
đề tồng-quát và các danh-Ìệ (45 điều), các quyển, sau. Móc có” 


các điều khoản thuộc về ba bộ: lại, hộ, lễ, `, ` s ng „ý 
Luật : dại : (luật cai-trj) quyền 4 uậ 5 (7 điều) `. _ bạ - 
Luật hộ: quyền 0,7,8, (66 điều) '- - ¬ ; 
Luật lễ : quyền 9, (26 điều) ¬.-- " h Đá _ vHảU ⁄ 
-Phần thứ hai gồm có các điều-khoản điên: -tan đến cáẻ' bộ ni = 

ˆ binh, hình, Chat . VỆ —*# 

210 | : 

xu \ = ; -đ^ + 


` Emật bính ; quyền 10 và 11 (58), điều 
¬¿” gái hình ; quyền 12, 18, 14, 16, 16, 1, 18, 19, 20 (166 điền). 
Luật công : quyều 21' (10 điều), - 

- Ngoài ra quyền 2% là quyỀn cuối cùng, nhan-đề là «Sách 
dẫn, điều uật. (Ú; đã dự-liệu tăng nếu trosg luật không sẻ 
- chính điều, thì căn-cứử vào điều luật khác tương tự mâ nghị-xử. 
NhHự vậy› nhà làm luật triều Nguyễn đä chấp nhận phương 
pháp tỷ-luận, như luật Mău Thanh, đề xét xử những trường 
hợp khống được qui định: trong luật. Trong quyền nàỷ, cộ' 
liệt :. kê 30 thị dụ về, sự sánh đẫn điều luật. (Chúng ta sẽ 
bàu đến nguyên tắc này khi nghiên cửu về hình luật đại-cương 
trỏng. cổ: pháp -¡ xem: đoạn nói về yếù tố pháp lý của tội phảm 
K (Quyền 11)::.. - " ' 

Ở đẩy, chỉ cần kề một vài thỉ dụ trích trong quyền 2*: 
đề hiều rồ tinh thần sánh dẫn điều lu: . 

`— Những người bán những thịt lợn, thịt đê ngâm nước - 
hay là. bản 'các thử gao lúa mà [rộn thêm đất cát vào. muối 
(mua của công quản đề bản lại), bắt phạt 80 trượng, 


—. Nếu vợ của con cháu, đã dẫn lễ ăn hỏi, nhưng chưa 
làm hôn. lễ, chửi cha mẹ chồng, thì sảnh theo luật xử con cái 
trải phạm. giáo lệnh, phạt 100 trượng. 

: — Nếu nghĩa tử (tức là con nuôi)! chửi nghĩa phu, nghĩa 
mẫu (tứctlà.cha mẹ nuôi), thì chiếu luật xử con chắu chửi. 
ông. bà nội; bắt tội giảo. 


''B, Lu§t-hộ không, phải là Dânluật. | 


Xem nội dung của bộ Hoàng-Việt luật lệ, cổ” thề lầm 
tưởng: rằng các quyền 6,7 và 8 gồm 06 điều luật hộ, liên quan 
đến dân: luật. Sự khác hẫn. Cũng như luật lệ nhà Thanh, các 


điều khoản trên đây qui. định nhiều vấn đề không dinh đáng, - 


gì đến :dân:luật. 
„5... . 
(1) «Sảnh dẫn điều luật» nghĩa. là viện dẫn điều luật bằng cách so sản. 


211 


3213 —, 


Trong 86 điều: p HE HÖM trên ' myý =.. : R : : tạ ` 


“t2. 


10 điều thuộc, về ruộng nhà li mm... hạ: 
16! +':—`. - hôn nhân v ¬-- -. .  . 
n9. BS, : kho tàng, - ñ | ¬ : CgỂn N48 - 
hi 2. ti — thuế Ikhóa: “ SÃi l : `. Về nc "¬ NHÀ nh! _ 
3 = = VHỲ, nợ, - Ộ ai : l Z ệ: “- "- Ti cuc ~ 
* 2 : : ]—— : chợ búa. k K ; NI ch n8 ki n 
Các vấn đề kiềm tra, kho tăng. thuế khôn, chợ búa, thuộc ¿, ch h 
về.. hành chỉnh. ,và hình sự, nhĩ nà 
"Ngoài ra, còn nhiều . điều khoắn liên duan đăn . dân luật. ' iẾp 
lại xen ¿ấn pảo frong các guyền khúc. Thĩ dụ: như trong quyên: TH 
mói về đanh lệ, điều thứ. 37 định rõ nghĩa: thế BẠO: là. “ Kẻ ¬--. 
-bà phải đề một năm, ' F `: 
“Trong luật lễ, các điều 160 : t .«giấu tang cha mẹ. dinh; n So 
điều 161:' «Bỏ đấng thân mà đi làm quan» cũng thuộc về dân. : ni 
luật vì ấn định nghĩa vụ giữa các bả cón trong gia đình, | 
Về luật hình các điều 207:, qgiết thịt trâu bu N r,. | bài 
208 «kê cỏ” giống súc vật đỉ cắn đã người ta» còn bao:hàm - : 
cả những nguyên Lắc về trách nhiệm đân sự do loàk vật gÂŸ:- 
nên. Ngoài ra nhiều thí dụ trơng tự khác có thê tim NHẺ li 
' trong luật hình và đuật công hữa, `. ¬- ¬ - : - 
. Như vậy, trong. bộ luật GiazLong, sự phân loại dân, luật: : 
và các môn luật khác cũng làm hỗn 'nhự trong các bộ luật cũ. v_ : 
khác của Trung-Hoa và của Việt-Nam: : 2" 'l $ hy 
C. Sự hỗn đồng giữa luần-lý -và phápluật, _.- . nh 
Và lễ tất.nhiên, ta phải tìm thấy: ở bộ luật Bía- Long: Tin Ạ nh 
cả các đặc điềm khác, chung cho cồ pháp -ở ở Đồng-Phương bả vì TỶ 


nhất ld-sụ hỗn đồng giữa hai phạm 0ì luân lụ nà bháp' luậi.. ĐẶC 
Ở đây, ta cũng cỏ thề dẫn điều thử 2 trong luật Gia-Long ˆ vn “ 
làm thị dụ; trỏng 10 tội đại ác kẻ trong điều này lóc tội thử tử, `... : 


( 


“1 


. — đÀ tội ác nghịch : đánh đập hay là giết ông bà cha mẹ mìinh 
'hay ông bả cha mẹ chồng ; giết chủ bác. hay vợ của chú bác, 
.cô ì, anh chị, ông bà ngoại hay chồng  -+ ` —. | 
, : _' Tội thứ 7 là tội bất hiểu : Kiện cáo, nói xấu hay chửi rủa 
.. Ông bà cha mẹ mmình hay ông bà cha mẹ chồng , hoặc rời bỏ 
gia đình và xin chia củn; hoặc không phụng, dưỡng các bậc thâu 
* , — kê trên ;hoặc làm hôn thú trong li có tang cba mẹ, boặc 
vui chơjfn mặc xa hoa khi nhận được tin ông bà cha mẹ cuết 
hoặc giản trá phát tàng òng bà cha mẹ. : 
“Tội thứ 8 là tội bất-mục : Mưu giết hay dem bản người 
thân nhân phải chịu tang 3 tháng trở lên. 
Tọi thứ 10 là tội nói loqi : hông gian với kẻ thân uhậu 
phải chịu tang 5 tháng trở lên, 


j _. Gũng như trong các bộ luật của Tầu và luật nhà Lê, các: 
_= —>———tột-ác-này-được-eoi-ngang-hàng với các đại tội chỉnh trị ; mưu 


phẩn; (mựu làm nghiêng đồ nền xẩ tắc, nghĩa bóng là mưu 
_ hại vua); mưu đạt nghịch (mưu bại đến (ð Liên nhà vua) và 
mưu bạn (bố tỗ quốc lén theo nước dịch), 


. . Song, thị dụ đặc biệtnhhất là điều 351 nhan đề «bất rng nn ? 
«Phàm những piệc không nên làm mà làm thÍ phật phạt 40 roi 
nếu:uiệc quan. [rọn thì phải phạt 80 trương»: ( [). 

\ Nới điều xÚấtU-ưng-vi» này, t1 có Ihể nói là bộ luật Gia- 
Long có một phạm vị rộng rãi nñhứ hệt phạm ví luân lý : Điều 
d1 luận lý cấm đoán, đối với lương-tâm không nên làm mưi ta 
cứ làm, đều dược coi như một sự phạu-phảp đổi vớt nhà làm 
luật triều Nguyễn. 


Đ. Bộ luật Gia-Long mất hết cá-tính mật nền 
pháp-chế Việt-Nam. 
Về phương diệu nội dung, ngoài chỗ :bộ luật Gia-Long 
có những điêm đặc sắc chung cho LẤt cả các bộ luật ở Đông- 
- Phương nói trên, điều khô tâm nhất. cùo ta là bộ luật ấy, vì 


Q1) «Bất ưng vỉ, nghĩa là : những "điều không nên làm. 


213 


chép nguyên văn của bộ luật, nhà.Thanh, nền n§ất, hết .cá- tính. 
đặc thù của nến pháp-luật Việt-Nam; Đao nhiêu. những, sự. 
tan-kỳ mới lạ trong .hộ Iuât triều I.ê không còn lưu.. lại HỘI 
chút dấn-tích nào trong luật nhà Nguyễn, 


Qua những điều khoản của .bộ. luật này, hinh-Änh vyêù- đến... 


của dân tộc Việt-Nam đã nhường chỗ cho hình:änh lạnh lũng + 
xa lạ của dân tộc Mãn-thanh, Sau trận. Đồng -Đa, ' nến. quản - 
nhà Thanh đã:bị pua Quang-Trung quét: sách, kinh hồn tân. 
đớm cha. bề Tàn, (rải lại, uẻi chục nữm,sau, pua Gia-Long Đà + 
triều thần ää mù quang. đem. dủ nhập. Đảo. (Tất - nrtớc.. một nền 
pháp luật hoàn loàn ngoại. lai, tự: mình thực, hiện mật, : CÔng,. 
cuộc nỗ. lệ.hóu 08 phương điện lính thân mỏ trước, đây người 
Tàn đã cam chịu bổ dễ sau khi đề lại: đầu, đương xác, chất. 


của binh sĩ xám lăng. ¬ 


Vì một: n làm vô Ỷ the nh vậy, mà trong. Xuất đệ: của, . 


nhà Nguyễn, không còn những. điền khoản liên quan; (đến › ` 


hương hỏa, đến chúc thư, đến các điều kiện về giá.tñọ, đến - 
chế độ lài sẵn của vợ chồng. 


Trong khi không cỏ pháp lnật qui định các vấn đề ấy, dân 


lộc ta vẫn sống theo khuôn khổ 'tục lệ cũ, nghĩa là sống: 
ngoài lề pháp luật: Nói một cách khác, bộ luật Gia-Long không.. 


phải là phản ảnh,xï hội: Việt-Nam, hoặc giả các chế: độ, của 
Việt Nam không được nhà làm luật.qui định, hoặc giả : .nhiều: 
điều trong luật chỉ là những điều khoản hoàn toàn lý thuyết, - 
không mấyỷ khi có dịp được ứng dụng cho nhân đân Việt-Nam ' 
trong thực tế. Cỏ thể coi bộ luật ấy như một. bộ áo Tàu may - 
cho một người dân Việt, đề phục sức trong xã hội: đWiekÑam I ` 


:- Những điều bất tiện do trạng "thái pháp luật ấy dÂY. nến. 
ngày nay cũng vẫn chưa tiên lan hết, vì phạm vi ắp dụng tronigˆ 


thời gian của bộ luật Gia-Long vẫn còn tồn tại một phần nảo ở .. 
Nam Việt. Vì vậy, sau khỉ xét phần hình thức và nội dung của - 


bộ luật, cần phải bàn đến vấn đề EM lực. 


214 


. -..` & 


⁄ 


1 


TIẾT ,TRỦ 'BÁ 


, 


Hiệu :lực của bộ luật, Gia-Lond 


¬ 'Tại 'Bắc Chần từ ăn: 1931, một bộ, 
:bản "Hành, Thèẻo diều 1464 ủá bộ Dân lật này; và điều Hiữ 2 
teùa 'đạo “ghi: định ngày 30-8-1981 ban Hằnh bệ luật ấy, «bao 
- nhiều lững đạo dân luật -hiệo hành ở Bắc-K‡ trà tương phẫn 


tới luật: này thì bãi đi hết; nhất là cảc điều khoản trong luật. 
Gia-Long sẽ bãi bỏ». : vn. 


be Đán: luật xaởi tđirợóc 


... 


~. Ở Trung phầu, một bộ đân luật mới cũng được soạn VÀ 
'bản hành làm nhiều thời kỳ từ nấm 1956, đến J939 thì ban 
. — hành xong toàn bộ. Kể từ, ngày ban hành luật mới, luật Gia- 
— ——Løfig'eũng—bị—bãi-(điều-1708). l 


” Duy có tình trạng ở Nam phần thì khắc hẳn. Bộ luật 
nhan Hề : «Đản luật Giản yếu» ở Nam dược ban hành lo sẮC: 
lệnh ngày 3-10-1883 (1). Song khắc với hải bộ Đân luật lắc Yyà ˆ 
“Trúng, bộ Dân luật Giản yếu chỉ qui định toàn thê các vấn 
- đề được, đề cập ở trong quyền thử 1 của bộ dân luật Pháp, Tất 
cả các vấn đề ấy đều liên quan về -nhân-pháp (nghĩa là luật 
.„ pháp hỏi Về người, gồm có các vấn đề liên hệ đến gia đình và 

—— “thân pBận, năng lực của người). Còn các vấn đề thừa kế, và 
›. cliế độ tải sản ©ủa vợ chồng không được đề cập tới. Do tình 
.. :ztạng ấy; trong các việc kiện tụng liên qui đến các trường 
'Hợp tiên,“ các thầm phán trước năm 1943 còn phải dựa vào 

"luật Gia Long đề xét xử, 

„ Sơng điều khó khăn d ở trong tuật Gia- hong Đề những vấn 

đề này; hoặc không có điều khoản nào nói tới, hoặc chỉ có một 

oàt điều'khoản quá sơ lược, thành ra không thể rõ ÿ phà lâm 


HÀ: — ° 
Mi H H 


(1) Préols de législation civile annAamite. 


215 


luật. VI vậy, càc ân lệ luôn luôn thay đồi "và nhiều khí người lá: S:. 
phải nại tới những điều khoản trong luật nhà Lê đề bồ.khuyết. ' 
cho luật nhà Nguyễn. Một thí dụ cụ thể là vấn đề các tài sản . 


riêng của người đàn bà đỉ lấy chồng. Người đàn bả có chồng 


Có quyều có tải sản riêng không ? Đây' là một điềm hệ trọng”, 


nên công nhận cho người vợ quyền có tài sản riêng,- hguyên: 


đắc ấy sẽ dưa dời nhiều hệ luận và sau đây là vài hệ luận-... 


chỉnh yếu: 
1) Trong 'khi hai bên vợ chồng ăn 'ở với nhan, quyền của 


rãi như đối với tài sản chung, `, ` 
2) Trong trường hợp ly hôn, người đản bà sẽ có quyền lấy 


_ người chồng đối với tài sân riêng của.vợ không được rộng .: 


lại các tài sản riêng của mình trước khí chia đôi (ài sản chung, ..` 


8) Người đàn bà góa được quyền tr do xử phân các tài 


© 


sản riêng của mình, 
Trải lại, nến phủ nhận quyền người vợ, được có tài sẵn 
riêng, giải pháp này sẽ đưa tới những hệ luận trái ngược.” 
Một số các án văn, dựa vào !ỗ chức gia đình của ta trong 
tực lệ, (vì bộ luật Gia Long không nới), cho rằng. brớc chân: về 
nhà chồng người vợ đã đem hết tài sẵn của mình về nhà chồng. 


„ Các Lài sản ấy, cũng nÌiư tải sẵn của chồng, hợp thành một khối _ 
tài sẩn chung, đơ người chồng có quyền quản trị và xử phân:'  Ã 
Một số án văn khác, căn cứ vào các điều 37õ và kế tiếp của - 


bộ luật nhà Lẽ, đã đề xưởng lên thuyết người đản bà được cỏ 
của riêng. Những điều khoản này được coi như phản chiếu 
trung thực các tục lệ truyền thống của ta về .gia đình, (Vấn đề 
này sẽ được bản kỹ trong chương nói về Hôn sản). (1)` 


` 


———_ x * 
(1) Gö-luật Việt-Nam thông-khảo Quyền IHI.. 


ˆ 


Ẻ 


Nế LUẬN về cÁc NguồN sốc CÔ: -PHÁP: 


M 


VN kì .Kết duận chunng về Kí nguồn sge n8: "yhẫp, kệ thề nói 
HỆ làng đâu Việt, ngay từ đầu kỹ nguyệt, để sé một nền phấp 
luật đặc thù, mià- kỹ thuật: không thua kém luật nhà Hản. 

- Trong: mười thế-kỷ Bắc thuộc, người Tâầu đã áp-dụng mộ 
* chipbssắcli đồng-hóa vá ngủ dân triệL~ -để với hy- vọng làm. 
-tiêu- -man: hết nền văn-hóa và tiih-thần quốc-gia của đân Lạc- 


-«Việt .Nhưng điều đó chỉ là miột ảo- “tưởng của người Tầu: 


TQ Sau khi thâu hồi được nền độc-lâp (989), nước ta chỉ 
` "sần một khoảng thời-gian khôtij: đầy một thế-kỷ, và ngay 
dưới Triều Lý (1010-1 :1235) đã phát-huy được một nền pháp- 

x l luật tân-kỳ, bắt nguồn ö ở tinBztbhầm từzbirzcủa-Phật- giáo —cö_l& —_..- 
: “trong cöi Viên-Đông, D0 nều pháp-luật Triều-Lý đã là nền pháp 
; luật duy-nhất chịu ănh-hưởng sâu-xa bũn đạo Phật, Nhờ thẩm 
Su ñhuần giáo-lý đạo Phật, nền phảp-luật này đã thê-hiện được 
b, một, .chính-sắch hình-sự tân-kỳ nhẫm cải-hỏa tội nhân, một 

ụ _. chính-sách chỉ xuất-hiện ở Tây-Phương vào cuối thế kỷ tt, Ị 


Dưởời Lriều- -Lê (1428-1878), bản- chất quốc-tủy càng phát- 
Ì . triền rực rỡ. 'Nhà làm luật Triều J.ê đã tìm ra được nhiều giải 
S, __ pháp phù- -hợp với trang-thải và nhu-cầu của. xã-hội Việt-NÑam, 
bà : vừa tôn trọng những truyền thống kiện-khang củá dân-tộc, 
vừa vượt được hẳn khuòu kuồ của bộ-luật nhà Đường, về cả 

_hai phườơng-diện nội-dung và "hình-tHức.. 


hộ _. “Nội tóm lại, tuy cũng phải trải qua nhiều giai- đoạn khó-khău, 
. _ nền pháp-lúật Việt-Nam đã dành được một địa-vị xửng đảng 
là trong lịeh-sử PHIP? -lý của nhân- loại nói chung, và của Á-CGhâu 
mm... | ¬ 

Ẹ : —>— - 


. 2M 


PH U-BẢN HT. 


Bảng niên hiện các triều vưa 
từ nhà: Binh đến -nhà -Nguyễn. @ 
(968 ~ 1845... 2; 


NHÀ ĐINH. {968 —-980)_ 


ˆ1, ĐINH,TIỀN .HOẢNG (968 —_ 979) - 
- Niên-hiệu: Thái:Bình (970__979) 


-. PRẾ ĐỂ : ĐINH TUỆ : (979 '— 980): 
NHÀ TIỀN LÊ, (989 — 1009) : 


1..LÊ ĐẠI HÀNH. (980 1005). 
- Niên-hiệu : Thiên-Phúc: (980—988) 
Hưng-Thống (989.993) 
Ứng-Thiên (994. 1005) 
2._1LÊ-TRUNG-TÔNG (LONGzVIT) ` . "- 
NIÊN HIỆU : ỨNG THIÊN (1005) ` 


8. LẺ-LONG-ĐỈNH (1005_ 1009}. 
Niẻn-hiệu : Gảnh-Thụy (1005 1009) _, 


NHÀ LÝ (1010_ 1995) 


.LÝ-THÁI-TÔ (1010—1028) 
Niên hiệu : Thuận Thiên. (010-1028). 


— Œ)-Bần niên. hiệu HẾy nhằm mụe-đfch giúp các. ›.Xinh-viên dễ. tra. 
khảo các niến-hiệu của các luậtlệ cũ, Trưởe-nhà 'Đinh, dưới đới Hồng- 
Bàng, trong sử không có ghỉ chép niên- "hiệu. Ngoài ra, niên: hiệu' Thưận-.. 
Thiên được dũng hai lần trong lịch-sử, dưới đời vua Lỷ-Thải.Tö (Thuận- 
Thiên 1010—1028) và đưởi đời vui Lê-thải-Tồ (Thuận-Thiên 1428-1133), 
Vua Lỷ-Thän-Tòng dùng niên-hiệu PHẾ Thuận (1127-1132). 


21E 


sả Hộ PHẾ" 


".- LỶ-THÁI-TÔNG (1028_1054) 


. "Niên-biệu : Thiên.Thành (1028— 1033) 
„4 ca Thông-Thụy (1034_ 1088) 
Càn-Phù Hữu-Pạo (1039 — —1041) 
: : Minh-Đbạo (1042_—.1043) 
b ¬¬ "Thiên-Câm Thành-Võ (1044— 1048) 
' Sùng-Hưng -Đại-Bảo (1048 — —1053) 
', LÝ-THÁNH- -TÔNG (1054-— 1072). 
Niên-hiệu : I.odg- -Thụy Thái-DBinh (1054-—1058) 
Chương-Thánh Gia-Khánh (1059 -- 1005), 
Long-Chương "Thiên-Tựư (1066—-1067) 
: Ñ Thiên-Huống Bảo-Tượng (1068) 
KH SE ST La: —*Fhần=VŠ-({069-+1072)__—— __— 
| 4. UÝ-NHÂN-LÔNG (1072—1137) 
Ñiên:'hiệu : Thải-Minh (1072.-1075) 
Anh-Võ Chiêu-Thẳng (1076— 1084) 
Quảng-Hữu (1081-_1091) ˆ 
Hội-Phong (1092-1100) 
Long-Phù; (1101 -- LI09) 
Hội-Tường Đại-Khánh (1110__†1119) 
"Thiên-Phù Duệ-Vö (1120—-1126) 
Thiên-Phù Khánh-Thọ (1122) 
5. LÝ-THẰN-TÔNG (1127—1138) 
Niên-hiệu : Thiên-Thuận (1127—1132) 
Thiên-Chưởng Bảo-Tự (1133—1138) 


. +1 — 6 LÝ-ANH-TÔNG (1138—1175) 
ă Niên-hiệu ; Thiên-Minh (1138__1139) 


li 


» : ¬ " - Đại-Định (1140_ 1162) 
ˆ ` | _Chính-Long Bảo-Ứng (1163—1178) 


Thiên-Cảm Chi-Bảo (1174-1175) 


# 


' 219 


, cử tệ Ti: g - ASbyếh: : 

Ộ " ¬ w. sả ti 

?..LÝ. CAO-TÔNG di ¬. 3ø8)” = HỌNN: TM bi h 

Niện-hiệu : Trịnh-phù (176 — 1188) ả x~..Ố.. 
mm... 1 ' Thiên-Tư Gia.Thụy t8 00 ,hỆc sẻ „EU G8 


. Thiên-Gia' 'Bảo-Hựu, (1202 —. - 1204) z 


nh, Ì ¬ ˆ Trị-Bình, Tọng: 'Ứng (1205 = TẠO) Họ 
-87 ng: TÔNG (1311: - : 1224) | ¬..- 
Niên-hiệu : Kiến-Gia (1211, — 1224)... ` Ầ. 
- 9,LUÝ'THIÊN-HOÀNG. (1224:-- 1228) - 27.22 


_Niên-hiệu : Thiên- n ; thập Làn = b4 


NHÀ TRẦN (1995 — -1400)- 


-_ 1, TRẦN-THẢÁI-TÔNG' (1225 - — 1258) 
Niên-hiệu : Kiến-Trung (1225: — 1237) „ ĩ "nh 7 
"Thiên<Ứng Ghính-Bình .(1288.--_ -)1280), 
'¡ — Nguyên- Phong (1261~ — 1258) - 


mi TRẦN-THÁNH- TÔNG:' (1258 ~ 1278) 
“:INiôn-hiệu: Thiên- -Long (1258 : — 1272).., 
-_ Bảo*Phù (1273.— '1278) 


`4, :TRẦN-NHẦN-TÔNG (1279-1298). - . 
Niên-hiệu : Thiệu-Bảo (1279 — 1284) 
_' Trừng-Hưng (1285 — 1293) ˆ 


4. TRẦN-ANH-TÔNG ` (12938, 181.). 
„liên biệu ? : Hưng:Long. (1293 = tc 1314) 
5, "TRẦN-MINR-TÔNG, (1314: => 1329) 
¡ Niên- hiệu : Đại-Khánh (1814. — 1323) 
Khai-Thái `1834 — 1829). . 


-8, TRẦN: -HIẾN-TÔNG (1329 -- 1341) 
ĐNIen-hiệu ¿ : Khai-Hữu Sở n =. =1841) 


.. ĐC 
n r . 
Đà 


220 


-?. TRẰN..DỤ-TÔNG (131i — 1869) 


Niên-hiệu : Thiệu-Phong (15341 — 1887) 
Đại-Trị (1358 -— 13869) 


8. TRẮĂN-NGHỆ-TÓNG (170 -- 1372) 


.Niên-hiệu : Thiệu-Khánh (1870-1372) - - 
"9, TRẦN-DUÊ-TÔNG (1872-1877) 


Niên-hiệu : Long-Khánh (1372-17) 


1a. TRẦN-PHẾ-ĐẾ (1377-1388) 
Niêu hiệu : Xương-Phù (1377-1388) vã 


.11. TRẦN-THUẬN-TÔNG (13 8-1398) 
Niên-Biệu : Quang“TBaải(1388-1398)— = . =.... 


12. TRẦN-THIẾU-BỂ (1398-1100)... : ' 
Niên-hiệu : RKiếu-Tân (1398-- 1400) 


NHÀ HỒ (1400_ 1407) 
1. HỒ QUÝ LY (1100) 
Niên Hiệu : Thành Nguyên (1160) - 


2 HỒ HÁN THƯƠNG (1401-1107): 
Niên Hiệu : Thiện Thành (1401-1402) 
Khai Đại (1103-1407) 


ˆ 
—~- —¬¬——— —— —-- 


NHÀ HẬU TRÂN 
13, GIẢN ĐỊNH ĐỂ (1407-1409) 
Niên Hiệu ; Hưng-Khánh (1407-1409) 
14. TRẦN QUÝ KHOÁCH (1409-1413) 
Niên Hiệu : Trùng Quang (1409-1413) 
Nội Thuộc Nhà Blinh (1414-1417) 
Đình Định Vương chống Minh (1418 1497) 


NHÀ. LỄ: (1498: 16À) 


¬ LÊ-THÁI-TỒ (1428. -1438) \ _— 


Niên-hiệu ': Thuận. Thiện (1428-1433). 


2. LẺ-THÁI-TỎNG (1434-1442) 


Niên-hiện : Thiệu-Bình .(1434- -1439) - 
Đại-Bảo (440-1442). 


3. LẺ-NHẢN-TÔNG (144824459) `. 
Niên.hiệu : Thái-Hòa (1443-1453) ' 


[Diên-Ninh MB Tin) có ở 


. I.Ê-THÁNH-TÔNN (100-1497) 
Niên-hiệu : Quang -Thuận (1460- 1169) ` 
Hồng-Bú ức (1470-1497) 


` ð LÊ-HIẾNTÔNG (J4đ1560g ` - 


Niên-hiệu : Cảnh-Thông (1497:1504) 


6. LÊ-TÚC- TÔNG (1504). 


Niên-hiệu : 'Thái-Trinh (i50) 


7.:l.Ê-UY-MỤC (1505-1509) +` 
Niên-hiệu : Đoan-Khánh (1505-1509) 


È-TƯƠNG- DỰC (1509-1516) 
Tu. : Hồng- Thuận (1509- -lã16). 


9, I.Ê-GHIẺU-TÔNG (1516-1526) 
Niên-hiệu : Quang- Thiệu Nhóm sorế) BỘ 


10:` LẺ-CUNG-HOẢNH {1836-1837) `" 
“Niên- "hiệu : Thống- bàn [1526-1837 . 


ˆ ẩ¬ - 


»¬. 
SN về 


` 
- 


° 


tỳ 


` 
tù 


È -X 


l 


THỜI-KỲ NAM-BÁC-TRIỀU 


NHÀ MẠC (ngoài Bác). 


NHÀ LÊ (# Thanh-Hóa) 


_,1, THẢI-TỔ MẠC-ĐĂNG-DUNG 11 LẺ-TRANG-TÔNG ` 


(1597 1529) 
Niên-hiệu : Minh-Đức 
(1527-1529) 


(1538-1518) 


NÑiên-hiệu : ÑNguyên-Hòa 


(1533-1548) 


3 THÁI TÔNG MAC-ĐĂNG.. 12. LÊ-TRUNG-TÔNG 


_,_ DOANH (1530-1540) 
_ «+ Niên-hiệu : Đai-chính 
(151-1540) 


3. HIẾN-TÔNG MẠC-PHÚC-HẢI ˆ 13, 


dÑiên-hiệu : Quảng-hòa 
(1541-1546) X 
4 TUYÊN-TÔNG MẠC-PHÚC-NGUYÊNÑ 
(1546-1561) 
Niên-hiệu : Vĩnh-Định (1517). 
Cảnh-Lịch (1548-1553) 
Quang-Bảo (1554-1961) -. 1 


5. MAC-MẬU-HỢP (1562-1592) 
"Niên-hiện : Thuần-Phúc 
_-" (1561-1ð65) 


Sùng-Khang (1576-1577) 


` Diên-Thành (1578-1585) 


Đoan-thái (1586-1587) - 
- Hưng -Trị (1588-1590) - 
- Hồng-Ninh (1991-1592) 


(1541-†1540}———————_—_—_ __ \ SẺ U x 
-  Niên-hiệu : Thiến-hữu 


(1540-1556). 

Niên-hiệu Thuận Bình 
(1548-1556) 
LÊ-ANH-TÔNG 
(1556-1573) 


1 


(1557) 
chỉnh trị 
(1558-157 [) 
Hồng-Phúc 
(1572-1573) 


1, LÊ-PHẾ-TÔNG 


(1573-1599) 


NÑiên-biệu : Gia-Thái 
; (1573-1579) 


: Quang-Hưng 


(1578-1599) 


ñ93 


—— —~ —=~ ——~ — --- —=—- ——~ 


15 


17. 
` . Niên.Hiệu : Phúc Thái (I8⁄43-1649) 
18. 
.°Niên-hiệu 
- , Thịnh Đức (1653-1657) TH s4 


— 
TP 


tSULỖU „g7 
NHÀ: LÊ TRUNG HỮNG - - 
„LỄ. KĨNH TÔNG (1600-1619) . 
Niên-Hiệu : Thuận Đức (1600) , 
^ - +. Hoïng Định (1601-1619) ``' 
--UŠ'THẦN TÔNG (1619-1043) ` 
(Trị vì lần thử nhất) 
Vĩnh-Tộ (1620-1628) 
Đức-Long'.(1629-1634) 
¬-.. Dương-Hòa (1635-1643) 
LÝỶ-CHÂN TÔNG (1643-10 t9)! - 


, Niên-Hiệu : 


¬ 


LỀ:'THẦN TÔNG (1649-1056): 
(Tri-vì lần thử hai) 
: Khánh Đức (1649-1652) 


Vĩnh Thọ (1457-1661) 


°—— —_ _ Vạn-Rhanh (166) 
19. LẺ HUYÌỆN TÔNG (1663-1671) 


„ 20. 


xIÊ E, 


Niên-hiệu : Cảnh Tử{ (1663-1671) 
LẺ GIÁ TÔNG {1672-1675) 
.Niền-hiệu : Dương Đức, (1672-1673) 
._ Đức Nguyên (1674-1675) 
HI TÔNG -(1676-I705) : 
. Niên-Hiệu : Vĩnh 'Trị (1678-1080). 
Chính Hòa (1680-1703) 


. LÊ DỤ TÔNG (1705-1729) 
_ Niên-Hiệu : Vỉnh Thịnh' (1105-1719). 


Bào Thái (1780-1720) 
[LÊ ĐẾ DUY PHƯƠNG '(1729-1732) 


; Niên Hiệu : Vĩnh Khánh (1729-1732) 


. lề THUẦN TÔNG (1733-1735) 


Niên Hiệu : Long Đức (1732-1735) 


1, Ý TÔNG (1735-1740) mg g 


Niên hiệu Vĩnh Hữu (1735-1740) 


t. LỀ HIỀN:'TÔNG (1740-1780) 
. Niên hiện : Cảnh Hưng 


hiệu : ( (1740-1786) .: 
[lÈ MÃN ĐĨ) (1 87-1788) 


Niên Hiệu : Chiên Thống (787-1788) " 


b + 
. L1) 
*^ sạt - 
- tử ` ˆ 
D ..= 
' ng 
k + HỆ r "_— 
- ... 1Ộ© 4 : 
"`... rợ ` 
Ôn TP 
E TH tệ 
\*? + . 
V*„ + ` 
» h 
Ẹ 
“ h 
% k ^ 
° sản, ` 
xế . 
* im 
"Xã. 
% so P 
9 9Ÿ h 
hể : 
%„ 
` 
. ý 
} 1> TH DI „ 
` kh hủ 
M c.ho cớ “sư 
"... 
Ũ = s 
' ' 
, 
- . § 
« ẫ xi 
SA đc 
` 
¬.x 
F + 
lý TA 
sử 
- kì 
« : 
Ề 
„` - -Ï 
h , 
n : 
.. ẽ “g 
t 
n 
nn Xu. 
' M_ 
vo3 ..- 
XIN RẺ 
tỲ, 
* ... 
¬ 
: « 
TÊ ., 
Z ế 
§ ® =° 
4 ` \ 
lộ 
- : Ề 
kế _ 
, LH v' 
¬- 
về - — 
h 
D) 
+ * 
£ Ló 
_ _ 
ề cả 


j. CỔ NNÀ TÂY SƠN 
Nị ‹4; NGUYÊN HUỆ (HÚY) (1786-1802) (1) 

© cò" Niện Hiệu: Quang Trung (1788-1792) 
' ,. - „NGUYÊN QUANG. TOẦN (HÚY) (0792-1802) 


+ "T1: TT : r+nân COÔ IV Z 
„ tiện xiệu ' Cảnh Thịnh ( Hi 22~40U87 „ 
. 


| Bảo Hừng (1801- -1802) 
:c . -— "NHÀ NGUYÊN (1809-1945) 
- 1. NGUYÊN THẾ TÔ (1802-1819) 
- Niên Hiệu : Gia Long (1802-1819) 
» NGUYÊN THÁNH TÔ (1820-1840) 
Niên Hiệu : Minh`Mạng (1820-1840) 
3. NGOYỄÊN HIẾN TÔ (1841-1847) 
: Niên Hiệu : Thiệu: “Trị (1841-1817) ` : 
CN ớn: TNNgg 7 :-NGUYỆN-ĐỰỤG—” + TÔNG— C19 BÓN ece ¬ 
° `" Niên Hiệu : Tự Đức (1848-1885) 5 
5. DỤC ĐỨC (1883) Bị phế (Không niên biệu) 
6. NGUYỄN HÔNG DẬT (HÚY) (1883) 
Niên Hiệu : Hiệp Hòa (1887) 
7, NGUYÊN GIÁ TÔNG HOẶC ỨNG DĂNG (1883-1881) 
Niên Hiệu : Kiến Phúc (1883-1861) 
8. NGUYÊN ƯNG LỊCH (HÚY) (1885) 
Niên Hiệu : Hàm Nghỉ (1865) 
9. NGUYÊN CẢNH TÔNG (1885-1882). 
NƯẾP cự Niên Hiệu Đồng Khảnh (1888-1839) - 
10. NGUYÊN BỨU LÂÑ (HÚY) (1889-1907) 
Niên Hiệu : Thành Thái (1883-1907 
11. NGUYÊN VĨNH SAN (HÚY) (1907-1916) 
Niên Hiệu: Duy Tân (1907-1915) 
15.NGUYỄN HOẰNG TÔNG TỨỬC BỬU BẢO (1916- 19 6) 
Niên Hiệu : Khải Định. (1916-1926) 
13. NGUYÊN VĨNH THỤY (HÚY) (1926-1945) 
Niên Hiệu : Bảo Đại (1926- (915) 


ờ-E-° 


—qp) Đối với cÁc vua ktông có rmiếu hiệu, trong bắn này chỉ ghỉ 
{ện hủy (hay húy danh). 


225 


+ 
Lắ. h ` 
- ~“. .. . & 
. 
` * 
* s - ˆ - R 
= - s ~ s 
. 
» h : 
” . .ẮẦ. . . .. “ 
. Ỷ š 
` ¡ » . ' 
š * . 
Ÿ%g Ẫ 
~ ˆ Š : : ' 
® -... “ 
# - . + 
, š : 
: - 
: ` 
+ 

. s R 

§ _. : 

x 
. 


~* 


#-+£ 


; ` 
m8 Xóm N là Tho s : : ` . : : . 
Hới vá, tử ¡ . 
XU 
p SA Di g2 : : .“ 0 ( Ñ 2, : ớ 
vx$ tẻ ĐỰNG + „† kh * ; 0 * , 
° s4 = P 3 


Nã sẽ. h. HẬT VIỆT: NAM MÀ IU-PHÁPSỬ. 


ˆ Gương đẫn nhập : ' Liên;hệ giữa nguồn gốc - -đân lộc 
` _N và Cồ-Luật Việt-NÑam. 
` hộ “ Tiải 1 - ; Lý-thuyết của L. Âurotseau ; ;cuộc 
điệu ¬ ñ - dị.cư của. người .‹U-Việt hay Ngồ- 
_. M " : Việt, 
mm Tiết H : bỶ¬ ï 1 huyết e của 'Claude_.Madrole : 
l. . : cuộc dỉ-eư của người Mâo-Việt. 
' Tiết I1 : Lỷ-thuyết của các Ông Đào-Duy- 

Đc đá ng, Anh và 'Hồ-Hfữu-Tường. 


la "¬ khai quật cồ-tích và xương người. 
= Phần thứ Nhất 


.”” CỔ-LUẬT VIỆT-NAM QUA CÁC THỜI-BÀI 


vế thứ /Mat 


| ĐẠI-CƯƠNG VỀ CỚ-PHÁP 
.Chương l : 3 Phạm vi cồ pháp. 
D : › ffiếtI ` ; Phạm vì cỗ luật trong thời gian. 
Chương H: : Tỉnh thần cô-pháp 
TT hương LH ¡Phương pháp khảo-cứu cỗ-luật, 


TI Tiất 1Y “s Kiến giải theo khoa khảo cồ học : 


27 


34 


'DÌỄN.TIẾN, CỦA NỀN CỔ-PHÁP VIỆT-NAM' s. 


SEN trơng' ˆ” 


` Tiết 1 


Tiết II. 


- Chương : F[. 


Chương .IIĩ 


+ 


_ 


° 
+ 


» 


rã 
CL hưrển cu Ăn ta 


. 


Nền S002 NET Lác-Việt trong giai: s 


đoạn tự-chủ, - sAc Hà 


*% 


..ờ . 
“- 
Lê 


Trạng-thái pháp-luật từ Ấm-Dươne- 
- Vương đến cuộc, cách mạng Trưng- 


- Vương (257 đến .40), 


z.Trạng - thái pháp- luật dưới đời 


Trưng-Vương '(40- 43) 


... 


“ 


; Nền cö- -phắp dưới thời kỳ, Thắc. 


Thuộc ` (43-95 39)... 


¿ Nền cồ-pháp Wcn thời kỳ. độc pc 


_ (939-1884) 


PHỤ-BẢN 


z3 Z« 


. 4 


là 


` 


é 


